Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada 


== C2) -¬- 


Khuddaka Nikäya 
Tiểu Bộ Kinh 


Alavakasuttam 
KINH ALAVAKA 
(Giảng giải) 


TẬP I 


Tỳ khưu Chánh Minh thuyết giảng 


NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT 
-O-O- 

Anguttara nikaäya (Tăng Chi Bộ Kinh) 
Anguttara Atthakatha (Sớ giải Kinh Tăng Chì) 
Apadana (Ký Sự) 
Apadana Atthakathä (Sớ giải Kinh Ký Sự) 
Dighanikaya (Kinh Trường bộ) 
Dighanikaya Atthakatha (Sớ giải kinh Trường bộ) 
Dhammapada (Kinh Pháp cú) 
Dhammapada Atthakatha (Sớ giải kinh Pháp cú) 
Jataka (Kinh Bổn sanh) 
Jataka Atthakatha (Sớ giải kinh Bổn sanh) 
Majjhima nikaäya (Kinh Trung bộ) 
Majjhima nikãya Atthakatha (Sớ giải kinh Trung Bộ) 
Petavatthu (Ngạ quỷ sự) 
Petavatthu Atthakatha (Sớ giải Ngạ quỷ sự) 
Samyuttanikaya (Kinh Tương Ưng) 
Samyuttanikaya Atthakatha (Sớ giải kinh Tương Ưng) 
Suttanipata (Kinh Tập) 
Suttanipata Atthakathä (Sớ giải kinh Tập) 
Samantapasadika (Sớ giải Tạng Luật) 
Theragatha (Kệ Trưởng lão Tăng) 


._ Theragatha Atthakatha (Sớ giải Kệ Trưởng lão Tăng) 


Ther1gatha (Kệ Trưởng lão Nị) 

Therigatha Atthakatha (Sớ giải Kệ Trưởng lão Ni) 
Udana (Phật Tự thuyết) 

Udãna Atthakatha (Sớ giải kinh Phật Tự thuyết) 
Vinaya (Luật Tạng) 

Vimanavatthu (Thiên cung sự) 

Vimanavatthu Atthakathäa (Sớ giải Thiên cung sự) 


NHÀ G CHỊ VD TT đao anseaistasgknloodagWffbaytftidetagfho2/Bbanteotnmindhi, 2 
TT TU) Con tekasaaaWAiagtiiot0Bsa6tftowebasaehaeshagilssk(sisfutthdfuonadttdoatuavaettoaosbeo 3 
I929NJ6)127228E 8.2.7. ẻ.. ẽẽố rẽ ốc 7 
AI AV,IKA SƯ TOANT:LP RIT VAT] iagxvg do neieft seatAsb les0102ntuóa0x01Ad0eltasddissiqeeeg 7 
ï410I5BP..48)-0.48:3/.14.0 01/15/1080 TT. cố ca 9 
Ñ DIIÀN DU ENKT|O Tcaosasi475xágt200-a15in0/ i42 6s82xitt5392ussibola/fuáe dEoitiaoea 12 
TU ID Tu Liên 210116006 01140600100 10x 2n EM luán Tu là 1 AXs e2 xao /0ày Nạn bo Vi nho MẾ tàbc 12 
ĐI /LTDEIU(TDIOV Cau 11/2503 20/800 100 uc ies A81ASnitwuBOANARSIsiuoaigsodeiei 12 
N1 LHOTÌH fPU IV xá vascoavadtyesohianwdolildibaws@iQueisieeulosásbsosubiedsdbsbkudhdsee 12 
DO D011 VIE HÌ/ÌV 226, 8á 080g ìg Arag mfn0ifif0:0u6dltAkiiiokenfs lAMAnUDil\DNAlefaUA/n0 13 
Những học giới được Đức Thế Tôn chế định ở Ä|aVI.......................................-------5555ccss 14 
Điều Tăng tàn ( Sanghadisesa) thứ sấu ......................................----.----ccc22czvkeddeertstssrrkreaeiee 14 
B0ï' Sự RlôniIlaHIEH i2 15ssaodibihsnbolgdgblasosedibiipieibdidtoie sditletaaiotisnisudige 14 
B5ÙIi Sự BI aliTftdtidfLEBPnai 6s seiensoeoagtf6ostx(noogtliod6ittilloaudneptiluwawdatbatddorlgttsgtgiierdsitg 16 
R6 ,đi1.10110/10Pak a2 8x2 9y oeà6 by nhdohdtne ion ffng 0s ninteluaithiuuybsadhiovbuGifte bảy 19 
Học giới Ưng đối trị thứ năm (Phần Nói Dối) ........................................----cc--2c22vcseseeeerrrree 20 
Trưởng lão Tissa ở Kosambi (Pháp cú số 96) ..............................-----c+++£©22v2seceeeevrcvvvvvree 21 
Kệ ngôn “Namo tassa Bhagavato Arahato Sammaäsambuddhassa” ........................... 24 
T7 TC KHE HUV HE csseeodingtf0es 0i th fMasiftnh0 vtEakfuifh Bảo 
10H. VAHDIS0I.H01/DTIET sau nisgatoausgôsgbsCewGiarsaSỎSC nh vây Gối dokedosteslvceexeoe Váo 
BlOG trời EIRỢ Sa TU MO DO xa ss694is6i41004000AvvldtleocstbaulidplAtogadto sếa BẠc 
Hợi tới UBỢ:HÓI EỊI THỨ THAI NIWD tia nixa86)10463 nšngG(()htedWCNida nào iaAtáittecgdàc 26 
HỚE Giới UTT0 đóI. PT TRỤ MIUDF-sii0513806344/2095 28t 01ai4250a044106080/mÄuAhsibiSsiaaaldb¿ 26 
Elqf;fi0i:Un( đồi trỊ:PHỨ MƯỜI: MID Lasss0asieábelsoiddutadd6goivBaglcialeyelisgos4 26 
Đội EHITTH TH 426956025186 giA0080ua8l0n9/1010xd2808/66008ivaffDha6x sas6tindityiaboveáei 27 
Bốn nguyên nhân có sự SITH KHỦỈ: cung ha toa mhg 1 ii di na ớt tagsobc0guunebegoB SÀN, 
1/;1207I11POIOO,StE HIẾTHÙTo ft sssarftiaflseuuderDadaaeheldlbosatonosEueadess tia) BÀI 

* Lời hỏi về hiện hữu của ngài Ẩnanda: .................................... -----cccssscssssoozoreaeesiesee 28 

* Ước nguyện của tiền thân ngài Anuruddha:................................------..--cecccsc‹‹escce+e 29 
251)0:1WU'0nfWi0:SU EH0/0UTÍakaaupenlvaafblsaesoadonadlaaaieisuodnasebwlinnmsueidtae 29 
ð;1)0'Tfoflg AB Su CHấU TT T2 snózac 0x65 sat ohobastab gioi bosladthodutedibesusddvf 30 
3100 POTHTVOO-IATIHAXUT sossabsneerftbsbsn 0 Xe atayt030d90300110ay1inudpRitpst94012Høabllraolob KASẨ 31 

® NH1, khứ trù;Haniff sự THỊ THỦ 2sss:xaescseeoadiDyaebrbdxasát6iiia8Ssd08a21asaeei 31 

# Nhifi:Eliff EhÙ DafitiSU QHDI220 xi ate2Al04x6x0ea du ltnslliilliniEniadG SAU Mini 32 
Ni TH „bu 21esiaa6áasSyodff ĐNhnnadattigapckitloadthaatendtSofbaedeabrleiluadpsiratud biet 32 
đã gaHTh T15 H1 xao Ge2gRÀ (0408 be l8suAyskiholsrlAludMisksfes than uBad0xntdAdtlitnaISxNSOAN 33 
1. Ngũ uẩn là gánh nặng (Khandhabhära) ..................................- +2 ©2sscceseecevvvxe 33 

2. Phiền não là gánh nặng (Kilesabhära) .......................................--------2sccseeeeecevrrvrreeerree 33 

3. Pháp hành là gánh nặng (Abhisankharabhära) ...........................................-------- 5s: 34 
e#l9E921ei0>>ia01i 2i e  "."n..ố 34 

22 80n10À//31001728-15I D807 TẺTBA mẽ An" ãẽxnhna ốc cv 34 
®Bồn hánignftữb1 vị TÌNỨ DốT):lG410111e, x54 niaiisinsdfnsstudatuubgbebdbalisxaugehudea 35 
INaiTT/Tì01W Hai. CLTD CON TöT1:06TTsann l2 ssa6c ái Ai nridfRonngkiatlnebdnabeitbÔuikesdssdäi 36 

¡I 9 92:3 (3108821: An... .ốẽ.ẽốẽ hố SX: 
°.Hon,DW0TOE0.CU01111T15x498 600 fáud0GAwAils0ixtiebngttlA660bvaDo0u0f0 Giá 37 
Tế độ người nông dân ở thành A|aVI................................---2cccsscecseresttttrtttrttrrkrrrrrrrrrrirrrrie 38 
EKimhHT HI0/001E630 720118521818 ustn4 TIAbRO SA A00 AiWSAghufe tlA0MAn W6 V6AS6Ag0hlAckRdtoai 39 


TẾ d0 Cổ £oniđểT hrduời Chợ dể ossccecsaiei la raokikso-oeioGudllagrsaaa Quản G08480206eseugllue 39 


ND 6 TO RE TTđ (0C TÔ] 21921040500 X06 0A/0001500672 001021836 x06 xebosg0uelavt5tgfre tuiaisÐfé site 43 
;1116TE.DÚPrIELTGTTOusyanyfsniosl0y09au060si)801089á0s88a22aM00duud6xaabipsdiaaidusi 44 
Êiii/2pánrifs2v@ TT h nẽa na ẤT 45 
X1.1ÿ kh THƯUT HƯỚNG SET 2s: kuảnkhiá (tuy anh Ghiadnẵ: Quảng Su angg Nhà Đáng iệng 47 
N8 trỏi 5akka q00 gọi là: Dã XOi usassasfssiaeeoblAubsmaipifaeosawesadLStbinatosiateguidl 47 
Xak:<ha:flff0:đG.CH-DUG THỂ LÓT sáxa ga soe s0 2040 :àng (1A0 66x64, 056 1uonh xế ttuảng 49 
Đo :lj HÌOH 10T T2) 0ayixvsogGin6dauiehaieuhktioiolAdhiichbiGesáuRfgfbigSkiliNdresereivaohivikirelyede¿ 50 
Nối tíTU U41): X0016xyEetxskexEdsxe d6h300hdadikAothdvaddvSd0bosekeoEilboodfaloElnekdike 52 

'LTØHTO TH Noi N0i15A6/ 80WwAUNAMAIENSthtfl viettel ftoosvatoflatobolevtnlaao0iladeelD.Staa gã 

\EDHID,S0 TA Tá;1e 144 usixaadl3ufiiditàdiafaffoanbsadtcassui/tutlioplileidisi04003/6,Màsi 92 

3LT0TÌ(-HD-TƯỚT tyáygnxfRithbnatkcbSlENGuôndtkdladudxttbApgbdftntbbhiukbadieabnbsi ket) sK 

270121011 HDđIT(I110st64542s6ant1gifui04gie90n:08fd605uaitaesioltlutheðcarttEgig1tg8 ty) 96 
ElilII S7: 6I18710017108ssi6gui06nls0Al4ydtN0iBlkolivisbllNosbdrbl4f01060000010012842/00M 2A? )ƒ 
Iðn;20°CHig: lai HGLRTTUEG TÍ c9» tiogg/46e ttayeGLIXNONENagisivgtdinbtfwiteillddaatinGetissai 97 
Nữ10a;x0p< TrÌE GIA-E 1O ST doi tya sa GnodglirtgDntwelsbsadodiiedtobutiioolWxkstee 58 
XC CTHU PTHTOHE TY tuanveytbunbceeodanSlrbs2ngg2mốrtaorhosixddtbesdnuollug2loqdtt#sseepboduldtebeai 58 

Sơ ái. KÌHH PHa( EU S0: 2) á1i)60y6iag06swficisa6taandyeensiinteeog C002 58 

Kệ ngôn của Trưởng lão Ekudäniya......................................--s--cccccoessscsscsvxrrrraseoossrrre 99 
Nữ.Dạ x08 < Tre Của PÙHGDD 5Ù vác ga da l1 tông ba bong ÄGil4100u d00 680036164 cdng 99 
Nhĩ 'cÚn Củ l0 3 010 xya nhá Xe cà 400 06584000506 2006/4a844063406 kg dted oi Ea át 60 
Ti X01 NHI Blue 2t0u0a4sasdeasnlBilái80602 4155 604.seindtabsalesnatelbbsaseoosbGsiellnái 61 
E)D700E SE K32 enci2A14/8x6461610/ 00h10 0/v06i0102086ickiNGxÀAilAluAeAsadlridbsksleiae 62 
Dạ xoa Khara và Dạ xoa SuCiÏOINa...............................-- 2° 22Se E9 EEEEEAEEEEEExdEEESAAeeeEErkererrrrsee 63 
Cơ cgU Hỏi 00g Dã xXóø SIIGIIOTHÔ Ssasx táo sensssaixaoouioddivlasdd6xglesadTgisadsyadad 65 
Lhï 750đ II HS ố vác ssaidtbctoq0issuesdesdbntlGovdGiundsoaidutnalttiiedindintideudgbbk 67 
Dạ xoa tán thán hạnh thuyết pháp của Trưởng lão Ni Sukkaä.................................... 68 
12.00) SOI E0 xagosfegiastortasrsuftinddesbsopdákttneufooedyb06619162x01202000S00248600001/250462ã171906010x 70 
THỊ HIIrj|S1L0:3404isi6g/28002t 060150006060 àna6 04 fiAiaftleRNodJMduil 60 6ei60loa0t681600160xss6xe ý 
0ö lä TTÌ0H1£1HTfria/ 42x 01á2 SG 020A GUSAMd A0 000JAO Cty lAellbeievedlWdy 73 
S/Bo]8 11101, RDRKHOTOS đC11xiekeeadogodipilfiyfx6taieielSiitftibiusbsdepboi(0dibideeaauBldinuindrgil6 74 
Ea X00 JdIfdVdSnD)H áo 040010 Ne nàng 065 khi 0 BE 100 0nlVAOitbSnRuina tia ti 75 
:IETT:0I:CU61E 0 0a atg21A0 02 00201A00 03260000800 màiad Ai i6 (HA 014043 S6aiA4ooisie 76 
Đa Văn Thiên Vương (Vessavana) - Trưởng Dạ Xoa....................................----2c5cccccccee 78 
Trì Quốc Thiên Vương (Dhatarattha) ....................................--- 22+ 22222222etrerkrrrrrrerreee 61 
Tăng Trưởng Thiên Vương (Viru|haÌka) .................................------2cc-©22222vseeeeerrerrvrreeeoree 81 
Quảng Mục Thiên Vương (Viripakkhia) ....................................-- 2c ccvcvvvvveerrrrrrsrrrree 61 
HD TT0bÄL 51/0 snsa(01096 an ftiravaia nen mau tavafotiauiuaaftsinduobsndubdndiitie 61 
Thiên Vương Vessavana và bà VelukantakkI.................................---------22scceetecvvvvzseeersee 83 
Thiên Vương Vessavana và Tôn giả Uttara ...................................---------222vseseeecvvvvvseeeeeee 83 
Thiên Vương Vessavana và Trưởng lão Sambhũta....................................-.-------csss‹see 86 
+. .REEOITO QDIOA1TTĐDHUBSE saesaidsersttslotágiiAkrtuyplirleooVudilGiRalxubntssei€esrdflikidulfste 86 

Vì sao Đức Thế Tôn đến trú xứ của Dạ xoa Alavalka?..............................---s-ccseseccvsesseersee 86 

Đi7C 1H60 TU Ea 01117 scswi ion sescroshbsoalAeatylbseallitietdlnedieVRaoigoitoubodwb 89 

HỚIsu;0Ù hanh/Gủa DUC THẾ: 10T Sa 00 000 0as06xst 1A bia LAd bai aveo: 92 

1+ D70 hanh Chấm Tài (LALIITIEA Ga†TRR Le seásacbsadsbeouodaosotolEkuuidasethBgkulos 92 
8ƒ: Xòhig ii J0PIMAHAiTriant0ÌM) a0 sslai 04s 4(6ixAidtskrbndbAbiekeuveikt ai 92 
b/ Vòng đai trung bình (Majjhimamanndala) ......................................----  c+cvvvszvseeeeee 93 
b/ Vöhg đai hữan (AnFOTfTiandldlM) tai cuiss van ni ca sau hài dua ngg(liut0tadine 953 


2*:L1.HánTi'6AU TÓC | TUFT13:CSTILSG)3gssxensaicofasaeafbfflsbaadeklilaeilovláos6tadiodiioosEnU 93 
Trường hợp thứ nhất: Trực tiếp tế độ những người có duyên lành chứng đắc 


Đạo Quả nhưng đang cận kề cái chết.....................................-----scEEEEEEEEA..A.10....010.1.1.0nnA.xaxarree 93 
Đức Thế Tôn tế độ Ngài AngulimäÌa....................................---s---- 22+ 2c2222vveeeereerrie 93 

Đức Thế Tôn tế độ Ngài Pukkusäti......................................--------222ceeseSeeoevvkvveesosoossrrrkee 93 

Đức THế Tổn tế độ chủ trại bồ: DaTTWà ‹ ¡ác seeasdannoaDiaunindknoaidioinsalguan 94 
Trường hợp thứ hai: Trực tiếp tế độ các đệ tử xuất sắc...........................................-- 94 
Đức Thế Tôn tế độ Ngài Mahäkappina.....................................--------sccese+cvE2vvvevreeerrrrrrte 94 
Đức Thế Tôn tế độ Ngài Mahäkasspa .............................. ......-------2--222++etttCEEvEvxeerrrrrrrrre 94 
Đức Thế Tôn du hành cấp tốc, tế độ ngài Mahäkassapa ........................................-------- 95 
Tiền sự Ngài MahaK8SSADã co. ae ccctiEi002468002 410g 400001180158 ta gà d Das diện taáng 95 
Kiếp sống cuối của Ngài Mahakassapa và bà Bhaddakapilãn1....................................... 96 
Ä'o0Tid.D08;S10110TE0 HD sx2u vá 16 dinlaf 3600/6060, mnlosxiEtuiaGuioiesdiodtinudteottsaithadotii 99 
CUO SON CitC K/VTIOITGO suy in nklikistiy Oh SÀNG gyuayBii SƯANdantGl uièdeilatuidi 100 
TIãT Gn1Do GITf10 XU 1L.Ì30ai6issuxssfaeGfnybsf/sfcdgtoluayagaightisateoaaechudotiniikie btEns 101 
G210 1972173021031/212S- TRE... TEH, TEEN HN TU TA NHI NHƯ 101 
I0 1.1002i171Ư01 10T THÍT s6 0sxxasopgcosudee msanguimdetktlabs0bduubnbondsiee 102 
211.11 01g. Chd TU TQ) (AT so s906aa0088416cx6 gi 0000400016 00M6 0y 5428) H64 102 

ð tin, tà 101001 se sáo s0 áettngtilaieil2( 002006 ni f1 000/Ắ0000/020116 102 

4- Xuất gia của người thu gom của Cải ....................................-----c2scsc52vvvveseerrvreesrerrres 102 
52.XIIat0la:d6 HUỐI TrfirTrid SỐ s62 x,À 0044k Q4 su60uctX6 a0 6beetssfio 102 

6- Xuất gia của người muốn thoát khỏi khổ......................................--------ccccc‹csss 102 
Khôtigdi chung đươìt Với: HHđÚ (ae ôais0142400506880212W@alvad06lA6kAicadldae sào 103 
Gia chủ Pipphali được Đức Thế Tôn tế độ ....................................---------sececeeecvvvvvvzrreeeeeriee 104 
Bế 101 113001071506 Rao ton Bốn tr itagcMfVSEERVUIAENRlNtondlWedttiinidBattii donisdaedkcdSiAn 106 
* Bảy cách thành tựu Giới Tỳ khưu (Bảy cách xuất gia) .........................................-- 107 
TÌỐI Ý 0126 a x20 nutnagi0tytiaenplnuittkeoblitphidifirtorindtasdbitoidsethttdtiinddadbbiEeebiSuiiyteadiia 109 
Y làm bằng vải bị quăng bỏ (PamsukilaCTVar) ...............................------ccsscccesecserrrrrrre 110 
Tỳ khưu Subhadda thứ nhất - người nói lời phi Luật........................................------------:- 116 
1E ñ0ioiibiniqd(ld;ERU HS 021/400 001000/6400i080002u0M000000008306 08a 20 ME 116 
* Tiên kieD-Eua THðHH,Tãn10/S0DHQ(GieadassassosftobslciasohtDfdooblagsua ai chủ? 118 
1Tianh ÑII'Pniarl3 KRHITRITT.6y2x die oi x08204i800 40088 An HdlkGsfR vat (4600400506 119 
Lôi nguyện ong 08 KT sau sgte càng ogg (nh nhi tà dc Nhat autofeisalssbouewces 119 
Thời gian thực hành pháp Ba la mật .......................................---2---cceeseeecvovrrvrareaserstssrre 120 
Tiền sự của bà Bhaddakapilan] trong kiếp trái đất này .......................................---------- 122 
1- Hoàng hậu của vua thành BãrännaSï .....................................-----22222ccccEEEEEEkrvrerrrrrrrrrrkee 122 

2- Vợ của gia chủ trong thành BärännaSï .....................................----22©-©222seeeeeeecvvvvvxeereerree 122 

öð= 01608 LỰOHỢiAñ1nT1.BATBITBBST sosseaaresfsesoeioeavidtteasdbsitubiosdlodde saesosaet 124 

đ5 T10aHđ haIfVHdNIGHUđri266sisi2410nxatHursbieBilDioorgHdayttiiocbtfuoktafdbaiilertEfdiAs 126 

5- Bổn sanh 540 Chuyện hiếu tử Sama (Tiền thân Saäma) ......................................- 132 
Xứ Madda và một số nữ nhân xứ Madda được Kinh điển đề cập đến...................... 134 
124 01107011107010115UND1 tudxz sg220x6sttsglgikaesssiGn6lolt0foiilueesttbfftoiDv0uet6fR se dedfr 134 

2= I0aTI'Di10f.571110H8003.35xosssoasuoeoltsaiauaoagedortoandtsaatuesbiauaanitosadWbuaartesr T55 

3- Công chúa xứ Madda - vợ vương tử Cũ]a Kaliñga....................................-------------- 135 

4- Hoàng hậu Phusati và công chúa Maddi......................................---------ssssccccsecrssrrree 136 

9 HA HSU,CAHIHGGVT sssasrseddsadnEatoaosknyliulialesasldosbdeulyBolbkedshlsdtadwae 136 
BX.EiI.BDhintIOaISiDIIRTM vài 2n x21 168/ 050A10/ 00280 L2 6160x0tAR2/8MA010vAnLobgadl in AE d8 to 136 

7< LÌ0SH(HOII ANH O]3  avsxzbeza/áiauvye (0002050 an08ghtBgslboasaseti là sàyekfnekAlcsadgEvis 136 

82:1 OTIfT.|O0TT E HH x¿02185065 662 GARSEIRIAAVAlAgOtidlebi60i69/)60/ 00M 5ARsiN6be l5 


9- Cô gái xứ Madda giống pho tượng vàng...................................----2sce+©vvvvsvseceeeee 137 


K§nijöïi.308,:Kinh: TẾ Giáp MST scsiaos dabai16e8ualxnktatsdnn vaigidaaesassaa 139 
Nĩ SuäI HC: | SH Ìl1e2ss2 biauctasaiy radttresosidgfDisns 0e smidddBebuilidfeBaaeaile 144 
a8- Do thấy (DassanasarmnS4(8) ..................................-co-ecces ch. H401 H00 HH ga giáng. 144 
b-.D0.TiHle (5AvaTTasaimSS((H) cá ccs6ss6san Tu ktaabdikciitigdstsaudgatxdbaagl 145 
(CaU:chữycns Eioand HOW KHETHNN su se 228i znagietsudhdagoninnggbsebsastedoinnattAuAe 145 
Câu chuyện: Ma đói hồ Kannamurnda.....................................----cc2©--222222seceeecvvvvvrevrreerrrrrie 146 
c- Do sự tiếp chạm vào thân (Kãyasamsagga) .......................................--------cc--© + 150 
Chuyện thiên nữ AlarmDHSä sxssacscsáaaacteo boudnbdoadilesadugidibagtstbilEisopuedtbidusa 150 
d- Do trò chuyện, đàm đạo (Samullapanasamsagg) ...............................-..-------------:- 151 
e- Do ở chung với nhau (Sambhogasamsagg) ................................----------c©cssscceccss 151 
TÍN ;l0ã1:1:1U00E11:4/DUL6HB] 0 >csdbao 6a 1040ayuicdttoinsdaisbdiidadaiteltogooainEosoudybabntabai 152 
a- Ái luyến do mãnh lực Của ái ...................................s...s....o2E9001.12601..9069001.1266.... 0 152 
b- Ái luyến do mãnh lực của tà KIẾN,..... cá xác 160162 kná0 d1 4x4 600164116042 152 
Giải nghĩa kệ ngôn 36, bài Kinh Tê Giác Một Sừng (KhaggavisanaSutta) .............. 153 
CHE VUOTI( EU lIOE HAT, a0 x8 oeag/012p,b0218000nau6cb0nEe2leidbloEoinlaabMoalynileetah 153 
ii V0-aL HaTÌ T1 sessssveiensanatslns6esfeobrtedsásesusfsGobuitrDSdnBsi 6b ftolniôiadin 154 
Chỉ 1H1a cua TU Ea cá thao vài a6006Sh tản Se@rluaatlrNeialaslslosssfaEwi ok 156 
1. So paccekasambuddho pabbajjasankhatena ekoO ...................................-----.-----sss¿ 156 
2./1010113.g1tHGTIOi 6O tai 011A00Aa 0080 bang thi te 20MxT OANH chat 0 l0n1ieslauob 160 
0„Laniin7a DahianattliETfd b K28 v9ásá4 0064616001606 0bied0uA046t8Ảss2ux446 161 
1HRoHiLOV.HI (016A 2aexsorcdthkas6bfseeibaotdufddbxdr)vSNaidtoxkkieultoAfns 162 
9+:E8fI1äÿ114105012CEO  asoe sinujt0fe tui bsiieiweieAedleodtleltuldduluuedisiaMlesi 162 
6-EReanitAVItaTaIiTiohHDFIGKO iasscbssáobodeG0t giai tia dáblassbaetiabpulusesbiasataswelae 162 
7: FEaitaiiiKKIIGSOEHGK si sieestsa lách tia 064d2101066% 006000080606 18s3S¿ác404 38-006 162 
8 .Rawranigiriađăifl @KU tá tá tua kg cát tang tang than ha tbttdticdnatiouRtGetielsdadasgtde 163 
9. Eko anuttaram paccekasambodhim abhisambuddhoti eko .............................. 163 
GinT-SŒ lƯỢC We-1)11JHWFGTÌ, K.RDD su 2assiresoaaoodingaardningibdlbuasltenebtagaagtdtaisseodesadilueressgiÔnh 164 
1- Do duyên Vô minh nên có Hành (Avijjã paccayä sañkhaärä) .............................. 164 
2- Do duyên Hành nên có Thức ( Sankhara paccaya viññãnam) ........................... 165 
3- Do duyên Thức nên có Danh - Sắc (Viññãna paccaya namaripam) ............. 165 
4- Do duyên Danh - Sắc nên có sáu xứ (Nãma rũpa paccayä salayatanam).... 165 
5- Do duyên sáu xứ nên có Xúc (Salayatana paccayä phasso) ............................... 165 
6- Do duyên Xúc nên có Thọ (Phassa paccayä vedan3) ...................................------- 165 
7- Do duyên Thọ nên có Ái (Vedana paccayä tanh3) .....................................---.e-c. 166 
8- Do duyên Ái nên có Thủ (Tanhã paccayä upädãnam)...................................--:- 166 
9- Do duyên Thủ nên có Hữu (padäna paccayä bhavo) ...................................------ 166 
10- Do duyên Hữu nên có Sanh (Bhava paccayä jãti)......................................--------‹-- 166 
11- Do duyên Sanh nên có Lão, Tử (Jati paccayä jarä maranam) ......................... 167 
E111 01.10) Cl) 1321 144127000805 (400 wexknEis6lA000066si0400 0n ksobgieyltioyinluatkiAstftaA4i046iall 168 


LỜI NÓI ĐẦU 


Bằng pháp nhẫn nại “Khanti”, Đức Thế Tôn đã nhiếp phục Dạ xoa ÄJavaka, 
một Dạ xoa rất hung ác, ngang ngạnh, dũng cảm hơn cả Ma vương Vasavatti và trở 
thành một kỳ tích trong tám sự kiện đặc biệt của Đức Thế Tôn suốt 45 năm hoằng 
pháp tế độ chúng sanh. 

Bài kinh Dạ Xoa Alavaka có rất nhiều chỉ tiết vi diệu, thâm sâu, cùng với 
những liên hệ kết nối, tạo thành một bức tranh hoành tráng và thấm đượm màu từ 
bi vô lượng của Đấng Đại Từ. 

Lồng vào khung cảnh này có rất nhiều Dạ xoa được Đức Thế Tôn tế độ như 
Dạ xoa Hemavata và Satagira. 

Những câu hỏi của hai Dạ xoa chúa này cũng thâm sâu, thể hiện một trí tuệ 
nhạy bén và những câu đáp của Đức Thế Tôn đối với hai chúa Dạ xoa này cũng là 
những cơ bản thâm sâu, vi diệu, đưa chúng sanh có trí đi đến bờ giác ngộ. 

Nhận thấy những lời thuyết giảng của Thượng tọa đã khai mở nhiều chỉ tiết 
trong một bức tranh đại thể. Chúng tôi e rằng những tư liệu Phật học mà Thượng 
tọa đã sưu tầm, rồi đem thuyết giảng cho hàng Phật tử, để từ đó lập nền tảng cho 
niềm tin mãnh liệt vào Giáo Pháp của Đấng Từ Phụ, sẽ bị thất thoát. 

Chúng tôi cố gắng gìn giữ những tư liệu quí báu này bằng cách cố ghi chép lại 
những gì được Thượng tọa giảng thuyết. 

Dĩ nhiên văn nói thì không thể hoàn hảo so với văn viết, mặt khác sở học của 
chúng tôi cũng có hạn lượng. Do vậy, trong quá trình ghi chép, không sao tránh khỏi 
những điều sơ suất ngoài ý muốn đã xảy ra. 

Kính mong các bậc thiện hữu cao minh niệm tình tha thứ. 

Chúng tôi chỉ muốn đóng góp công sức nhỏ nhoi này vào nền tảng duy trì 
Phật Pháp, để tuổi thọ của Giáo Pháp cùng với những điều vi diệu của Đức Thế Tôn 
được phơi bày cho tất cả chúng sanh cùng nếm hương vị tỉnh hoa của Giáo Pháp. 

Cuối cùng chúng tôi xin hướng nguyện quả phước này giúp chúng tôi tiến đắc 
Níp bàn, thành tựu quả vô sinh trong thời Giáo Pháp của Đức Thế Tôn hiện tiền. 

Kính bút! 
Dương lịch 2022 - Phật lịch 2566 


ALAVAKASUTTAM (Päl]i văn) 

Evam me sutam - ekam samayam bhagavä älaviyam viharati älavakassa 
yakkhassa bhavane. Atha kho älavako yakkho yena bhagavä tenupasankami; 
upasañkamitva bhagavantam etadavoca - “nikkhama, samanä ti. “Sãdhãvuso”ti 
bhagavä nikkhamiI. “Pavisa, samanä'ti. “Sadhãvuso “ti bhagavä pãvIsi. 

Dutiyampi kho...pe... tatiyampi kho älavako yakkho bhagavantam etadavoca 
- “nikkhama, samanä tI. “Sãdhãvuso “ti bhagavä nikkhami. “Pavisa, samanä TH. 
“Sadhävuso”ti bhagavã pãvIsI. 

Catutthampi kho älavako yakkho bhagavantam etadavoca - “nikkhama, 
samanä ti. “Na khvãham tam, ävuso, nikkhamissami. Yam te karaniyam, tam 
karohT ti. 

“Panham tam, samana, pucchissami. Sace me na byäkarissasi, cittam vã te 
khipissami, hadayam vã te phãlessami, pädesu vã gahetväa päragangaya 
khipissamT ti. 


“Na khvaham tam, ävuso, passami sadevake loke samarake sabrahmake 
sassamanabrahmaniyä pajäya sadevamanussäaya yo me cittam vã khipeyya 
hadayam vã phãleyya pädesu vã gahetvä päragangaya khipeyya. Api ca tvam, 
ävuso, puccha yadäkankhasï ti. Atha kho ä]lavako yakkho bhagavantam gãthãya 
ajj]habhãsi - 

183. 

“Kim sũdha vittam purisassa settham, kim su sucinnam sukhamaävahäti; 

Kim su [kim sũ (SI.)] have sãdutaram rasänam, katham jïvim jïvitamäahu 
settham”. 

184. 

“Saddhidha vittam purisassa settham, dhammo sucinno sukhamävahäti; 

Saccam have sadutaram rasänam, paññajIvim j1vitamahu settham”. 

185. 

“Katham su tarati ogham, katham su tarati annavam; 

Katham su dukkhamaccetli, katham su parisuJjhati”. 

186. 

“Saddha tarati ogham, appamadena annavam; 

Viriyena [viriyena (sĩ. syä. kam. p1.) | dukkhamacceti, paññaya parisujjhati”. 

187. 

“Katham su labhate pañnam, katham su vindate dhanam; 

Katham su kittiim pappoti, katham mittäni ganthati; 

Asma lokã param lokam, katham pecca na socati”. 

188. 

“Saddahäno arahatam, dhammam nibbänapattiyä; 

Sussũsam [sussũsa (sĩ. p1.) | labhate paññam, appamatto vicakkhano. 

189. 

“PatirũpakarT dhuravä, utthätã vindate dhanam; 

Saccena kittim pappoti, dadam mittäni ganthati. 

190. 

“Yassete caturo dhammä, saddhassa gharamesino; 

Saccam dhammo [damo (?) | dh¡iti cãgo, sa ve pecca na socail. 

191. 

“Ingha añnepi pucchassu, puthũ samanabrahmane; 

Yadi saccä damäã cägã, khantyä bhiyyodha vijjati”. 

192. 

“Katham nu dãm puccheyyam, puthũ samanabrahmane; 

Yoham [soham (sĩ. p1.) | a]ja pajãnămi, yo attho samparäyiko. 

193. 

“Atthaya vata me buddho, väsãyä]avimagamä; 

Yoham [atthinharihi samyutto (syä. ka.)] ajja pajanami, yattha dinnam 
mahapphalam. 

194. 

“So aham vicarissämli, gama gãmam purä puram; 

Namassamano sambuddham, dhammassa ca sulhammata ni. 

Alavakasuttam dasamam nitthitam. 


KINH DẠ XOA ÃLAVAKA (Việt Văn) 

Kinh Alavaka (Sn 31) 

Như vầy tôi nghe: 

Một thời Thế Tôn trú ở Alavi, tại trú xứ của Dạ-xoa Alavaka. Rồi Dạ-xoa 
Alavaka đi đến Thế Tôn, sau khi đến nói với Thế Tôn. 

- Này Sa-môn, hãy đi ra. 

- Lành thay, Hiền giả. 

Thế Tôn đi ra. 

- Này Sa-môn, hãy đi vào. 

- Lành thay, Hiền giả. 

Thế Tôn đi vào. Lần thứ hai, Dạ-xoa Alavaka nói với Thế Tôn: 

- Này Sa-môn, hãy đi ra. 

- Lành thay, Hiền giả. 

Thế Tôn đi ra: 

- Này Sa-môn, hãy đi vào. 

- Lành thay, Hiền giả. 

Thế Tôn đi vào. 

Lần thứ ba, Dạ-xoa Alavaka nói với Thế Tôn: 

- Này Sa-môn, hãy đi ra. 

- Lành thay, Hiền giả. 

Thế Tôn đi ra. 

- Này Sa-môn, hãy đi vào. 

- Lành thay, Hiền giả. 

Thế Tôn đi vào. 

Lần thứ tư, Dạ-xoa AÄlavaka nói với Thế Tôn: 

- Này Sa-môn, hãy đi ra. 

- Này Hiền giả, Ta sẽ không đi ra cho Ông. Ông cần gì hãy làm? 

- Này Sa-môn, ta sẽ hỏi Ngài. Nếu Ngài không trả lời cho ta, ta sẽ làm tâm trí 
Ngài điên loạn, hay ta sẽ bóp nát quả tim của Ngài, hay nắm chân của Ngài, ta sẽ 
quăng qua bờ sông bên kia sông Hằng. 

- Này Hiền giả, Ta không thấy một ai trong thế giới với chư Thiên, với Ác ma 
và với Phạm thiên, trong quần chúng Sa-môn, Bà-la-môn với chư Thiên và loài 
Người, lại có thể làm tâm Ta điên loạn, hay bóp nát quả tim của Ta, hay nắm chân 
quăng Ta qua bên kia bờ sông Hằng. Tuy vậy, này Hiền giả, Ông cứ hỏi như ý Ông 
muốn. 

Rồi Da-xoa với bài kệ nói với Thế Tôn: 

Alavaka: 

181. Ở đời, tài sản gì, 

Tối thắng cho con người? 

Cái gì khéo thực hành 

Đem lại chơn an lạc. 

Cái gì trong các vị, 

Là vị ngọt tối thượng? 

Nếp sống như thế nào, 

Gọi nếp sống tối thắng? 

Thế Tôn: 


182. Ở đời này, lòng tin, 
Tối thắng cho con người, 
Cái gì khéo thực hành, 
Đem lại chơn an lạc? 
Chánh pháp khéo thực hiện, 
Đem lại chơn an lạc, 
Sự thật trong các vị, 
Là vị ngọt tối thượng, 
Nếp sống với trí tuệ, 
Là nếp sống tối thắng. 
Alavaka: 
183. Thế nào vượt bộc lưu? 
Thế nào vượt biển lớn? 
Thế nào vượt qua khổ? 
Thế nào thật thanh tịnh? 
Thế Tôn: 
184. Với tín, vượt bộc lưu, 
Không phóng dật, vượt biển, 
Tỉnh tấn, vượt đau khổ, 
Với tuệ, được thanh tịnh. 
Alavaka: 
185. Thế nào được trí tuệ? 
Thế nào được tài sản? 
Thế nào đạt danh xưng? 
Thế nào cột bạn hữu? 
Đời này qua đời sau, 
Thế nào, chết không sầu? 
Thế Tôn: 
186. Tin tưởng bậc La-hán, 
Tin pháp, đạt Niết-bàn, 
Khéo nghe, được trí tuệ, 
Bậc trí, không phóng dật. 
187. Làm thích đáng trách nhiệm, 
Phấn đấu được tài sản, 
Với sự thật được danh, 
Bố thí cột bạn bè. 
188. Ai là người gia chủ, 
Tin tưởng bốn pháp này, 
Sự thật và Chánh pháp, 
Kiên trì và bố thí, 
Vị ấy sau khi chết, 
Nhất định không sầu muộn. 
189. Hãy hỏi các vị khác, 
Sa-môn, Bà-la-môn, 
Nếu có pháp nào khác 
Ở đời, lại thắng hơn, 

10 


Sự thật và nhiếp phục, 

Bố thí và kham nhẫn? 
Alavaka: 

190. Sao nay con rộng hỏi, 
Sa-môn, Bà-la-môn, 

Nay con được rõ biết, 
Hiện, vị lai hạnh phúc. 

191. Vì hạnh phúc cho con, 
Mong rằng bậc Giác Ngộ, 
Hãy đi đến an trú, 

Tại xứ AlavI. 

Nay con đã rõ biết. 

Chỗ nào thí, quả lớn. 

192. Con sẽ đi bộ hành, 
Làng này qua làng khác, 
Thành này qua thành khác, 
Đảnh lễ bậc Giác Ngộ, 
Đảnh lễ thiện pháp tánh 
Của Chánh pháp vi diệu. 


11 


A. PHẦN DUYÊN KHỞI 

“tvam me suttam - ekam samayam bhagavä ä|aviyam viharati ä|avakassa 
yakkhassa bhavane.” 

Dịch: 

“Như vầy tôi nghe - một thời Đức Thế Tôn trú ở Älav], tại trú xứ của Dạ xoa 
Alavaka.” 

“Evam me suttam”: Như vầy tôi nghe. 

“Ekam samayam bhagavaä”: Một thời Đức Thế Tôn. 

“Phavane”: Chỗ ở, nơi trú 
Xứ Alavĩ 

Alavi có thể là tên của một bộ tộc trong xứ Kosala; cũng có thể là tên nước 
chư hầu của Kosala, vì xứ ÄJavĩ có một kinh thành cũng có tên là A]avi. 

Xứ AlavI cách thành Savatthi (Xá Vệ) 30 do tuầnÓ); cách thành Benares/ 
Baranasi (Ba La Nại) 12 do tuần. 

Xứ Älav1 nằm giữa thành Savatthi và thành Rajagaha (Vương Xá). Theo Tạng 
Luật, Đại Phẩm 2, đoạn 170-175, khi Đức Phật muốn đi từ thành Savatthi đến thành 
Rajagaha, Ngài đi từ Savatthi đến núi Kitägiri, đến Alavi rồi đến Rajagaha. 

Điện thờ Aggalava 

Trong xứ Ä]avĩ có một điện thờ tên là AggalavaØ2) Cetiya(3). Điện thờ này cách 
thành Alavi khoảng 3km nên chư Tăng ở điện thờ Aggalava có thể đi khất thực 
trong thành AlIavï một cách dễ dàng. 

Trong điện thờ Aggalava thờ rất nhiều thần: thần sấm, thần sét, thần rừng, 
thần mưa, v+v... Từ khi Đức Thế Tôn thu phục được Dạ xoa Alavaka rồi thuyết Pháp 
tại thành Alavi, sau thời Pháp, có tới 30 koti (1 koti = 10 triệu) chúng sanh (bao 
gồm Phạm thiên, Chư thiên và nhân loại) chứng đắc Thánh Quả. 

Sau khi chứng Thánh Quả, dân chúng bỏ tục lệ thờ thần linh, điện thờ 
Aggalava trở thành tự viện của Phật giáo. Chính tại nơi đây, Tôn giả Vangisa sau khi 
xuất gia đã trú ngụ tại nơi đây với vị thầy tế độ của mình là Trưởng lão 
Nigrodhakappat). 

Xứ Alavĩ sau này có rất nhiều vị Tỳ khưu trú ngụ. Trên đường du hành, Đức 
Thế Tôn nhiều lần ghé lại và trú ngụ tại điện thờ Aggalava. Cũng tại điện thờ 
Agga|ava, vào hạ thứ mười sáu, Đức Thế Tôn an cư mùa mưa. 

Vua hoặc lãnh chúa Alavi được gọi là Alavaka. Chữ Alavaka dùng để chỉ người 
dân trong xứ Alavi chứ không phải tên riêng của ai cả. Người nam trong xứ này 
được gọi là Alavaka. Người nữ trong xứ này được gọi là A]avika. 

Vị thánh nữ Alavikä 


đ) 1 do tuần ~ 16km; 30 do tuần ~ 480km. Đức Phật và chư Tăng di chuyển từ thành Savatthi 
đến xứ Alavi khoảng 4-5 tiếng đồng hồ. Thời Đức Phật, do phước nhiều, con người rất cao. Chiều 
cao trung bình của họ là 180-190cm, riêng Đức Phật cao 230-240cm nên bước chân của họ rất 
dài, đi rất nhanh. 

(2) Aggalava =agga (cao tột, quan trọng, lớn nhất) +ä]ava, nghĩa là “điện thờ xứ Älavi”. 

(3) Cetiya có hai ý nghĩa là tháp thờ và điện thờ 

4) Tương Ưng Bộ Kinh, Thiên Có Kệ, Tương Ưng Trưởng Lão Vangisa 


12 


Trong Tương Ưng Bộ KinhŠ) có câu chuyện về vị Thánh ni Alavika, xuất thân 
là công chúa Celä, con gái vua xứ A]avi. 

Tỳ khưu ni Alavikã, vào buổi sáng đắp y, cầm bát, đi vào thành Savatthi để 
khất thực. Khất thực ở Savatthi xong, sau buổi ăn, trên con đường khất thực trở về, 
Tỳ khưu ni đi đến rừng Andha để tìm sự yên tĩnh viễn ly. 

Ác ma muốn làm Tỳ khưu ni ÄJavikã hoảng sợ, lông tóc dựng ngược, muốn 
bà từ bỏ yên tĩnh viễn ly, nên hóa thành một thanh niên đi đến Tỳ khưu ni Alavikãa 
và nói lên bài kệ: 

Đời không có xuất ly, 

Sống viễn ly làm gì? 

Hãy trọn hưởng dục lạc, 

Chớ hối hận về sau. 

Tỳ khưu ni Ä]avikã suy nghĩ: “Ai đã nói lên bài kệ này? Người hay không phải 
người?” 

Tỳ khưu ni Ä]avikã đưa trí quán xét và biết rằng : “Chính Ác ma muốn làm ta 
hoảng sợ, lông tóc dựng ngược, muốn làm ta từ bỏ yên tĩnh viễn ly nên đã nói lên 
bài kệ đó”. 

Tỳ khưu ni Ä|avikã biết được: “Đấy là Ác ma”, liền nói lên bài kệ: 

Ở đời có xuất ly, 

Nhờ trí tuệ, ta chứng. 

Này Bà con phóng dật, 

Biết sao được pháp ấy? 

Ái dục như kiếm thương, 

Đài chém đầu các uẩn. 

Điều ngươi gọi dục lạc, 

Ta gọi là bất lạc. 

Ác ma biết được: “Tỳ khưu ni Älavikã đã biết ta”, nên buồn khổ, thất vọng, 
liền biến mất tại chỗ ấy. 

Bốn loại viễn ly 

“Viễn ly” có bốn loại: 

1- Thân viễn ly nhưng tâm không viễn ly: Thân tuy ở rừng núi nhưng tâm ở 
thành phố; không suy tư về sự an tịnh của độc cư; trái lại, lại cảm thấy buồn chán. 

2- Thân không viễn ly nhưng tâm viễn ly: Thân sống ở thành phố, va chạm 
với các sắc, thinh, hương, vị, xúc nhưng tâm không để ý tới; tâm hướng về núi rừng, 
sự tịnh tịch, sự an lạc. Chỉ cho những người ở thành phố đã chứng thiền. 

3- Thân không viễn ly và tâm không viễn ly: Thân sống ở thành phố, tâm 
muốn thọ dụng các sắc, thỉnh, hương, vị, xúc. 

4- Thân viễn ly và tâm viễn ly: Thân sống ở rừng núi, tâm luôn nghĩ tới pháp 
thiền của mình. Sau khi đi bát về nơi cư trú ở cội cây hay hang động, vị ấy an trú 
tâm vào đề mục thiền tịnh của mình. 

“Xuất ly”: Chỉ cho Níp Bàn 

“Trí tuệ”: Chỉ cho trí phản khán. Người chứng đắc được Đạo, rồi sau đó 2 hay 
3 Tâm Quả Siêu Thế sinh khởi lên. 


(5) Tương Ưng Bộ Kinh, Tương Ưng Tỳ Khưu Nị, Alavika (S4.128) 
13 


Sau Tâm Quả Siêu Thế thì vài trăm ngàn sát-na hữu phần chen vào ở chặng 
giữa, rồi xuất hiện lộ phản khán, gọi là lộ phản khán đạo. Phản khán (xem xét) theo 
năm cách: 

- Phản khán Đạo đã chứng đắc 

- Phản khán Quả đã đạt 

- Phản khán Níp Bàn đã tác chứng 

- Phản khán phiền não đã diệt trừ 

- Phản khán phiền não còn tồn tại 
Những học giới được Đức Thế Tôn chế định ở Alavi 
Điều Tăng tàn (Sanghadisesa) thứ sáu 

Tại điện thờ Aggalava, nhiều điều luật được Đức Thế Tôn ban hành. 

Khi Đức Thế Tôn ngự tại thành Rajagaha, nơi Veluvanavihara (Tự Viện Trúc 
Lâm), các vị Tỳ khưu ở Alav1 tự xây liêu cốc với kích thước lớn. 

Vì không có thí chủ hộ độ nên các Tỳ khưu đi xin, kêu gọi: “Hãy cho búa, hãy 
cho rìu, hãy cho đất sét, hãy cho lá lợp, v.v...” nên dân thành A]avĩ bị phiền nhiễu và 
tìm mọi cách để né tránh khi thấy bóng dáng bất cứ vị Tỳ khưu nào. 

Sau khi mãn mùa an cư ở Veluvanavihara, Ngài Mahä Kassapa du hành đến 
xứ Alavì, trú tại điện thờ Agga|ava. 

Vào buổi sáng, Ngài đắp y, cầm bát đi vào thành Alavi khất thực theo từng 
nhà nhưng việc khất thực rất khó khăn, vật thực kiếm được không đủ để dùng. 

Sau khi đi khất thực về, Ngài hỏi các Tỳ khưu tại điện thờ Agga|ava: 

- Này các đại đức, thành Alavi trước đây vật thực rất dồi dào. Sự sinh sống 
bằng việc ra sức đi khất thực rất dễ dàng. Nhưng nay, thành Alavĩ quả thực rất khó 
khăn về vật thực. Sự sinh sống bằng việc ra sức đi khất thực không còn dễ dàng. 
Này các đại đức, do nhân duyên gì thành Alavi lại có sự khó khăn về vật thực như 
vậy? 

Các vị Tỳ khưu thành Alavi kể lại sự việc đến Ngài. Ngài ghi nhận sự việc đó. 
Ngài thấy rằng việc xin quá nhiều giống như việc vắt cạn sữa những con bò; sữa 
không còn và những con bò sợ hãi khi thấy người vắt sữa đi đến. 

Đức Thế Tôn sau khi đã trú tại thành Rajagaha theo như ý muốn, Ngài cùng 
chư Tỳ khưu đi du hành tới thành A]avl, và trú ngụ tại điện thờ Aggalava. Lúc bấy 
giờ, Trưởng lão Maha Kassapa đã trình lên Đức Thế Tôn sự kiện ở thành Älavĩ này. 

Rồi Đức Thế Tôn cho gọi các vị Tỳ khưu ở thành Alav tới, hỏi rằng sự kiện 
Trưởng lão Maha Kassapa nói có đúng sự thật hay không. Các vị Tỳ khưu này xác 
nhận là sự thật. 

Rồi Đức Thế Tôn khiển trách các vị Tỳ khưu ở thành Alavĩ theo nhiều phương 
thức. Trước khi ban hành điều học, Ngài thuyết lên bổn sự Manikantha®). 

Bốn sự Manikantha 

Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ tát sanh ra trong một 
gia đình Bà la môn giàu có. Khi Bồ tát đến tuổi chạy chơi, mẹ Bồ tát sanh một con 
trai khác có đức hạnh. 

Hai anh em vừa đến tuổi trưởng thành thì cha mẹ qua đời. Quá xúc động vì 
cha mẹ mất và thấy cuộc đời quá mong manh, họ liền xuất gia làm ẩn sĩ. Cả hai anh 


(6) Tiểu Bộ Kinh, Chuyện Tiền Thân Đức Phật, Bổn sanh 253 (Tiền thân Manikantha) 
14 


em dựng chòi lá trên bờ sông Hằng và trú tại đấy. Người anh cả làm chòi lá phía 
trên sông Hằng, còn người em dựng chòi lá ở phía dưới sông Hằng. 

Một hôm, một rắn chúa tên là Manikantha (Cổ có viên ngọc) từ cung điện rắn 
thần đi ra, qua lại trên bờ sông Hằng giả dạng một thanh niên Bà la môn, đến am 
thất của người em, đảnh lễ và ngồi xuống. Họ nói lời thăm hỏi ân cần với nhau rồi 
trở thành thân thiết đến độ họ không thể xa nhau được. 

Vua rắn từ đó luôn luôn đến thăm người ẩn sĩ em, mải mê trò chuyện và khi 
ra về, vua rắn quyến luyến vị ấy nên đã xuất lộ nguyên hình của mình, lấy thân cuộn 
tròn xung quanh vị ấy, ôm ấp vị ấy với cái mào lớn đặt lên trên đầu và nằm đấy 
trong chốc lát cho đến khi thỏa mãn sự luyến ái, rồi rời thân bạn ra, đảnh lễ từ giã 
và về cung điện của mình. 

Vị ẩn sĩ em vì quá sợ hãi vua rắn, trở thành ốm yếu, tiều tụy xanh xao, vàng 
vọt, gân nổi trên da. Người em tu khổ hạnh một hôm đi đến thăm người anh. 

Người anh hỏi: 

- Sao em lại ốm yếu, tiều tụy, xanh xao, vàng vọt, gân nổi trên da như vậy? 

Người em tường thuật câu chuyện cho anh rõ. Người anh hỏi: 

- Em có thích con rắn ấy đến với em không? 

Người em trả lời: 

- Em không muốn! 

- Vua rắn ấy khi đến với em, có mang đồ trang sức không? 

- Nó có mang một viên ngọc quí. 

- Được rồi! Vậy khi vua rắn đến thăm em, khi nó chưa ngồi, em liền xin: Hãy 
cho tôi viên ngọc! Như vậy con rắn ấy sẽ không quấn thân xung quanh em nữa đâu 
và nó sẽ bỏ đi. Ngày mai lại,em sẽ đứng nơi cửa am xin hòn ngọc ấy khi nó vừa đến. 
Ngày thứ ba, khi nó vừa ra khỏi nước, trên bờ sông Hằng, em hãy xin viên ngọc ấy. 
Như vậy nó sẽ không đến thăm em nữa. 

Người em đáp: 

- Lành thay! 

Và vị ấy đi về chòi lá của mình. 

Theo đúng lời dặn, ngày hôm sau, khi vua rắn ấy đến, chỉ vừa đứng lại, người 
em liền xin: 

- Hãy cho tôi viên ngọc báu trang sức của bạn. 

Vua rắn ấy không kịp ngồi xuống liền vội vàng bỏ chạy. Ngày kế tiếp, người 
em đứng lại cửa am, khi vua rắn vừa đến, liền hỏi: 

- Hôm qua, bạn không cho tôi viên ngọc báu. Vậy hôm nay, bạn phải cho tôi! 

Con rắn không đi vào am mà lập tức bỏ chạy. 

Đến ngày thứ ba, khi vua rắn ấy mới nổi lên trên mặt nước, người em liền 


- Hôm nay là ngày thứ ba tôi xin ngọc. Hôm nay, hãy cho tôi ngọc báu này! 
Vua rắn đứng ở mặt nước, từ chối qua hai bài kệ này: 

Mọi đồ ăn và thức uống 

Được sung mãn, đầy tràn, 

Chính do hòn ngọc báu 

Đem lại cho ta vầy. 

Bạn cầu xin quá nhiều, 

Ta không muốn cho bạn. 


15 


Ta sẽ không đi đến 
Am thất bạn nữa đâu. 


Như đứa trẻ cầm tay 

Một hòn sạn trơn láng, 

Bạn làm ta sợ hãi 

Khi xin hòn ngọc này! 

Bạn cầu xin quá nhiều, 

Ta không muốn cho bạn. 

Ta sẽ không đi đến 

Am thất bạn nữa đâu. 

Nói vậy xong, vua rắn lặn xuống nước đi về cung điện của mình, không bao 
giờ trở lại nữa. 

Về phần người ẩn sĩ em, vì không thấy vua rắn xinh đẹp lui tới nên lại ốm yếu, 
tiều tụy, xanh xao, vàng vọt, da nổi gân xanh nhiều hơn nữa. 

Người ẩn sĩ anh muốn biết tin tức của em, đi đến thăm, thấy em lại càng vàng 
vọt hơn trước liền hỏi: 

- Tại sao em lại ốm yếu hơn trước? 

Vị kia đáp: 

- Bởi vì em không còn được thấy con rắn xinh đẹp ấy nữa. 

Người anh nghe vậy liền suy nghĩ: “Người em của ta không thể sống mà 
không có vua rắn ấy!”. 

Và vị ấy đọc bài kệ thứ ba: 

Chớ cầu xin người nào 

Mà mình thường yêu mến, 

Vì nếu xin quá nhiều 

Mình trở thành đáng ghét! 

Phạm chí này xin mãi 

Viên ngọc của rắn thần, 

Nên nó không trở lại 

Để thăm viếng nữa đâu! 

Sau đó, người ẩn sĩ anh an ủi em: 

- Thôi từ nay em chớ sầu muộn nữa. 

Rồi vị ấy đi về am thất của mình. Sau một thời gian tu tập, cả hai anh em đạt 
các Thắng trí và các Thiền chứng, cuối cùng khi mệnh chung được sanh lên cõi trời 
Phạm thiên. 

* 

Bậc Đạo Sư nói: 

- Này các Tỳ khưu, như vậy ngay tại cung điện loài rắn có đầy đủ bảy báu vật, 
nhưng các loại rắn cũng rất ghét cầu xin, nói chỉ là loài người! 

Sau khi thuyết Pháp thoại này xong, bậc Đạo Sư nhận diện tiền thân: 

- Lúc bấy giờ, người em là Ananda, còn người anh là Ta vậy. 

Bổn sự Brahmadatta 


16 


Đức Phật gọi những người xin quá nhiều là “không biết hổ thẹn”, nghĩa là 
“không có tự trọng”. Cũng nhân duyên này, Đức Phật thuyết lên bổn sanh 
Brahmadatta?): 

Ngày xưa, trong vương quốc Kampillaka, khi một vị vua xứ Pãncala trị vì 
trong kinh thành ở phía bắc Pãncäla, Bồ tát sinh ra trong một gia đình Bà la môn, 
tại một thị trấn nọ. 

Khi lớn lên, Ngài tiếp thu kiến thức về các học nghệ tại Takkasila. Sau đó ngài 
thọ giới luật của một ẩn sĩ và trú trong vùng Tuyết Sơn. Ngài sống ở đó một thời 
gian lâu và sống bằng cách lượm nhặt trái, củ rừng. 

Rồi khi lai vãng các nơi có người ở để kiếm muối và giấm, Ngài đến phía bắc 
Pãncala và trú trong vườn cây của đức vua. 

Ngày hôm sau, Ngài vào thành khất thực và đến cổng cung điện của đức vua. 
Đức vua rất hài lòng về cử chỉ thái độ của Ngài nên mời Ngài ngồi trên bệ và dâng 
ngài các thức ăn xứng với vị vua. 

Đức vua long trọng hứa kết thân với Ngài và giao cho Ngài một chỗ ở trong 
khu rừng vườn ấy. Ngài ở trong cung điện của đức vua và khi mùa mưa chấm dứt, 
muốn trở lại vùng Tuyết Sơn, Ngài nghĩ: “Nếu ta lên đường, ta cần có một đôi giầy 
đế đơn và một cái dù lá. Ta hỏi xin đức vua các thứ ấy”. 

Một hôm, Ngài đến vườn cây và thấy đức vua đang ngồi đó, Ngài chào đức 
vua và định hỏi xin giày và dù. Nhưng Ngài lại nghĩ: “Khi một người xin người khác 
và nói: Hãy cho tôi thứ ấy, thứ ấy.... thì người ấy muốn phát khóc lên và khi người 
kia từ chối và nói: Tôi không có thứ ấy .., thì về phần người kia cũng muốn phát 
khóc lên được”®), 

Và để cho mọi người khỏi phải thấy Ngài hoặc Vua khóc, Ngài nghĩ: “Cả hai 
chúng ta sẽ yên ổn khóc ở một nơi kín đáo”. Vì thế Ngài nói: 

- Tâu Đại vương, tôi muốn nói chuyện riêng với ngài. 

Các cận thần của vua nghe thế liền bỏ đi. Nhưng Bồ tát lại nghĩ: “Nếu vua từ 
chối lời thỉnh cầu của ta thì tình bạn giữa vua và ta sẽ chấm dứt. Vậy ta không nên 
hỏi xin vua thứ gì cả”. 

Hôm ấy, vì không dám nêu vấn đề, Ngài bảo: 

- Tâu Đại vương, xin ngài hãy đi, để tôi xem lại chuyện này đã. 

Hôm khác, khi đức vua vào vườn cây, cũng như trước, Bồ tát nói thế này rồi 
thế kia và không thể bày tỏ lời thỉnh cầu của mình được. Và cứ thế, 12 năm trôi qua. 

Bấy giờ, vua tự nghĩ: “Vị ẩn sĩ này bảo: Tôi muốn nói riêng, và khi các quan 
bỏ đi, Ngài lại không có can đảm nói. Ngài mong muốn như thế đã 12 năm qua. Ta 
nghĩ rằng sau 12 năm sống đời tu hành lâu như thế, Ngài đang tiếc nhớ cuộc đời 
này. Ngài muốn hưởng lạc thú và khao khát quyền cao. Nhưng vì không thể bày tỏ 
ra được tiếng “ương quốc” nên Ngài đành giữ im lặng. Hôm nay, từ vương quốc 
của ta trở xuống, hễ Ngài muốn gì, ta đều trao cho cả. 


()'Tiểu Bộ Kinh, Chuyện Tiền Thân Đức Phật, Bổn sanh 323 (Tiền thân Brahmadatta) 
(8) Người nếu có lòng tự trọng, khi xin sẽ rất xấu hổ, nên người đó sẽ rơi nước mắt. Người được 
xin cũng sẽ cảm thấy xấu hổ, cảm thấy bỏn xẻn khi từ chối lời xin của người khác, nên người này 
cũng sẽ rơi nước mắt. 

17 


Thế là đức vua vào vườn cây, chào Bồ tát và ngồi xuống, Bồ tát xin được nói 
riêng với vua và khi các cận thần ra đi, Ngài lại không thể nói ra lời nào. Đức vua 
bảo: 

- Đã 12 năm nay, Ngài cứ xin nói chuyện riêng với ta, thế mà khi có cơ hội 
thuận tiện, Ngài lại không thể thốt lên được một lời, ta thuận cho Ngài mọi thứ, từ 
vương quốc của ta trở xuống. Ngài chớ có e ngại, cứ hỏi xin thứ gì mà ngài thích đi! 

- Tâu Đại vương - Bồ tát nói - Ngài có vui lòng cho tôi cái mà tôi thích chăng? 

- Vâng thưa Tôn giả, vui lòng. 

- Tâu Đại vương, khi tôi lên đường ra đi, tôi cần có một đôi giày đế đơn và 
một cái dù lá. 

- Ngài ơi, thế mà suốt 12 năm qua, Ngài đã không thể nào hỏi xin một điều 
quá nhỏ nhặt như thế được ư? 

- Tâu Đại vương, thế đấy ạ. 

- Tại sao ngài lại làm như thế chứ? 

- Tâu Đại vương, khi một người bảo: “Hãy cho tôi thứ ấy ..” người ấy phải rơi 
nước mắt và kẻ từ chối: “Tôi không có thứ ấy” thì về phần mình, kẻ ấy cũng phải 
khóc. Nếu khi tôi xin mà Ngài từ chối, tôi sợ rằng người ta có thể thấy chúng ta đều 
rơi nước mắt. Đó là lý do khiến tôi xin được kín đáo hỏi. 

Thế rồi Ngài mở đầu bằng cách đọc ba bài kệ: 

Như thế này đúng là tính chất, 

Của lời xin, kính bạch Đại vương, 

Nó luôn luôn vẫn sẽ mang 

Hoặc lời từ chối, hoặc phần tặng trao. 


Tâu chúa công, kẻ nào thỉnh nguyện, 
Nước mắt kia đã muốn trào ra; 

Còn người từ chối lời kia 

Cũng là khó giữ đầm đìa lệ rơi. 


Tôi sợ rằng mọi người thấy được 

Chúng ta đây nhỏ nước mắt suông 

Nêu điều tôi hỏi xin mang 

Bên ngài thầm kín, tôi cần rỉ tai. 

Đức vua rất đẹp lòng vì sự biểu lộ lòng kính trọng kia ở phần Bồ tát. Ngài ban 
tặng ân huệ cho Bồ tát và đọc bài kệ thứ tư: 

Ta tặng Ngài một bầy bò đỏ, 

Gồm ngàn con, thêm có người chăn 

Lời Ngài cao quí muôn vàn, 

Phần ta xúc cảm rộng lòng phát ban. 

Nhưng Bồ tát bảo: 

- Tâu Đại vương, tôi không muốn những thú vui vật chất. Hãy cho tôi thứ tôi 
xin mà thôi. 

Rồi Ngài mang đôi giày đế đơn, cầm chiếc dù lá và khích lệ vua nhiệt tâm 
trong đạo, giữ giới luật và tuân hành ngày trai tịnh. 

Thế rồi dù đức vua nài nỉ Ngài ở lại, Ngài vẫn ra đi vào dãy Tuyết Sơn, ở đây 
Ngài phát huy các Thắng trí và các Thiền chứng, sau đó tái sinh vào cõi Phạm thiên. 

18 


* 

Bậc Đạo Sư chấm dứt bài thuyết giảng và nhận diện Tiền thân: 

- Bấy giờ, Ananda là vị vua ấy; còn Ta là ẩn sĩ nọ. 

Hiện nay, có rất nhiều vị Tỳ khưu xin xỏ quá nhiều, có thể rơi vào sự nuôi 
mạng không đúng đắn mà không thấy. 

Hai câu chuyện bổn sanh cho thấy rằng: Sự xin nhiều quá khiến chúng sinh 
không hài lòng và đối với những vị thiểu dục, chỉ bằng lòng với những gì mình đang 
có. 

Học giới Tăng tàn 

Rồi Đức Thế Tôn thuyết lên cầu chuyện bổn sanh Vị Tỳ khưu và bầy chim.) 
Ngài khiển trách hành động xin nhiều của các Tỳ khưu: 

“Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những ai chưa 
có đức tin, và làm thay đổi (niềm tin) của những ai đã có đức tin.” 

Ở đây chúng ta thấy rằng, khi đức Phật giáo huấn các Tỳ khưu, Ngài không 
nói về “con người, mà Ngài nói về hành động, sự việc". Vì con người' có thể thay 
đổi, nay xấu mai tốt như ngài Angulimala hay vua A Dục; còn hành động xấu thì dù 
quá khứ, hiện tại hay vị lai nó đều là xấu. 

Nhân đó, Ngài chế định học giới điều Sanghadisesa10 (Tăng tàn) thứ sáu: 

“Vị Tỳ khưu tự xin (vật liệu) rồi trong khi cho xây dựng cốc liêu không có thí 
chủ, dành cho bản thân thì nên cho làm theo kích thước. Ở đây, kích thước này là 
chiều dài 12 gang theo gang tay của đức Thiện Thệ, chiều ngang bảy gang ở bên 
trong, và nên dẫn các vị Tỳ khưu đến để xác định khu đất. Các vị Tỳ khưu ấy nên 
xác định khu đất là không có điều chướng ngại, có khoảng trống xung quanh. Nếu 
vị Tỳ khưu tự xin (vật liệu) rồi cho xây dựng cốc liêu dành cho bản thân ở khu đất 
có điều chướng ngại, không có khoảng trống xung quanh, hoặc không dẫn các vị Tỳ 
khưu đến để xác định khu đất, hoặc vượt quá kích thước thì tội Sanghadisesa (tăng 
tàn).” 

Trong Tứ Thanh Tịnh Giới của Ngài Bửu Chơn, trang 33, có giải thích: 

1 gang tay của Đức Phật =3 gang tay người bậc trung 

1 gang tay người bậc trung =0,25m 

Vậy 1 gang tay của Đức Phật =0,75m 

Kích thước của liêu cốc: 

Chiều dài: 12 gang tay của Đức Phật =9m 

Chiều ngang bên trong: 7 gang tay của Đức Phật =5,25m 

Vậy diện tích liêu cốc =47,25 m2 

Tuy nhiên, với người dùng liêu cốc chỉ đủ để nằm và ngồi thì 47/25m? rất 
rộng. 

Theo Ngài Trưởng lão Mahäsumana Chao, tác giả tập Vinayamukha (Phương 
diện của luật nghì): 

1 gang tay của Đức Phật =0,25m 


(9) Đọc thêm Luật Tỳ Khưu tập 1 
(10) Sanghadisesa = Sangha (Tăng) + adi (từ đầu) +sesa (lúc sau). Khi một vị Tỳ khưu phạm luật 


Sanghaädisesa, chư Tăng là những vị xác nhận hình phạt ngay từ đầu, cho đến giải tội khi hết thời 
hạn bị phạt. Vị phạm vào Sanghädisesa như người bệnh liệt giường. 


19 


Kích thước của liêu cốc: 

Chiều dài: 12 gang tay của Đức Phật =3m 

Chiều ngang bên trong: 7 gang tay của Đức Phật =1/75m 

Vậy diện tích liêu cốc =5,25 m2 

Một số vị đồng ý với cách tính của Ngài Mahasumana Chao. Nếu ai có dịp 
hành hương Ấn Độ, đến núi Linh Thứu, thăm liêu cốc (hang) của Ngài Mục Kiền 
Liên sẽ thấy liêu cốc rất nhỏ hẹp, chỉ đủ để nằm và ngồi, khi đứng phải khom lưng. 
Tiếp theo là liêu cốc của Ngài Xá Lợi Phất, rồi tới liêu cốc của Ngài Ananda. Cuối 
cùng là tới liêu cốc của Đức Thế Tôn ở trên đỉnh cao nhất. 

Sở dĩ có sự sắp xếp như vậy vì thời đó, núi Linh Thứu (Kên Kên) có rất nhiều 
phi nhân như Dạ xoa, La sát, ngạ quỷ.... Ngài Mục Kiền Liên được bố trí đầu tiên để 
dùng năng lực thần thông chặn những phi nhân này, không cho chúng quấy phá, 
sát hại những người đến yết kiến, hỏi Pháp Đức Thế Tôn. Khi những người này lên 
đến nơi an toàn, sẽ đến đảnh lễ Ngài Xá Lợi Phất. Sau khi nghe Pháp từ Ngài Xá Lợi 
Phất, hoan hỷ, thích thú thì quay trở về. Nếu Ngài Xá Lợi Phất bận công việc thì 
những người này sẽ đi tới liêu cốc của Ngài Änanda, nghe Ngài giảng Pháp hoặc xin 
phép Ngài cho diện kiến Đức Thế Tôn. 

“Dân các vị Tỳ khưu đến để xác định khu đất”: Nghĩa là nhờ vị Tỳ khưu khác 
thông Luật xác định khu đất là không có chướng ngại, có khoảng trống xung quanh. 

“Không có điều chướng ngại”: Nghĩa là chỗ xây dựng cốc không có tổ kiến, 
hoặc là có tổ mối, hoặc là có ổ chuột, hoặc là có ổ rắn, hoặc là có ổ bọ cạp, hoặc là có 
ổ rết, hoặc là chỗ ở của bầy voi, hoặc là chỗ ở của bầy ngựa, hoặc là chỗ ở của bầy 
sư tử, hoặc là chỗ ở của bầy cọp, hoặc là chỗ ở của bầy beo, hoặc là chỗ ở của bầy 
gấu, hoặc là chỗ ở của bầy chó sói, hoặc là chỗ ở của bất cứ các loài thú hoặc các loài 
sinh vật nào, hoặc kề cận ruộng trồng thóc lúa, hoặc kề cận ruộng trồng rau cải, 
hoặc kề cận nơi tra trấn, hoặc kề cận nơi xử trảm, hoặc kề cận mộ địa, hoặc kề cận 
vườn hoa, hoặc kề cận đất của đức vua, hoặc kề cận chuồng voi, hoặc kề cận chuồng 
ngựa, hoặc kề cận trại giam, hoặc kề cận quán rượu, hoặc kề cận nhà đồ tể, hoặc kề 
cận đường vận chuyển, hoặc kề cận giao lộ, hoặc kê cận nơi hội họp, hoặc kề cận 
chỗ qua lại; điều này nghĩa là có điều chướng ngại. 

“Có khoảng trống xung quanh”: Nghĩa là có thể đi vòng với chiếc xe hàng được 
móc vào hoặc (có thể) đi vòng xung quanh với cái thang; điều này nghĩa là có 
khoảng trống xung quanh. 


Học giới Ưng đối trị thứ năm (Phần Nói Dối) 

Ngoài ra ở điện thờ Aggalava, Đức Thế Tôn còn chế định một số học giới khác. 
Một trong số đó là Điều Ưng Đối Trị thứ năm (Phần Nói Dối): 

“Vị tỳ khưu nào nằm chung chỗ ngụ với người chưa tu lên bậc trên¿1 quá 
hai, ba đêm thì phạm tội päcittiya (ưng đối trị).” 

Qua đêm thứ ba, vị Tỳ khưu không phạm điều học này khi: 

- Vị Tỳ khưu thức dậy sớm, đi ra khỏi chỗ ngụ; hoặc 

- Vị Sa di/ cận sự nam thức dậy sớm, đi ra khỏi chỗ ngụ; hoặc 

- Vị Tỳ khưu nằm thì vị Sa di/ cận sự nam ngồi; hoặc 


1) Người chưa tu lên bậc trên nghĩa là người chưa thọ đại giới Tỳ khưu. 
20 


- Vị Tỳ khưu ngồi thì vị Sa di/ cận sự nam nằm. 

Ban đầu, Đức Thế Tôn chế định học giới này như sau: “Vị tỳ khưu nào nằm 
chung chỗ ngụ với người chưa tu lên bậc trên thì phạm tội pacittiya (ưng đối trị).” 

Nguyên nhân là do vào lúc bấy giờ, tại thành Alavi, buổi tối các cư sĩ nam 
thường đi đến tu viện để nghe Pháp. Khi Pháp đã được giảng, các Tỳ khưu Trưởng 
lão đi về trú xá của các vị. 

Các Tỳ khưu mới tu cùng với các cư sĩ nam nằm ngủ ngay tại nơi ấy ở phòng 
phục vụ; các vị bị thất niệm, không tỉnh giác, lõa thể, mớ ngủ, ngáy ngủ. Các cư sĩ 
phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: 

- Tại sao các Ngài đại đức lại nằm ngủ bị thất niệm, không tỉnh giác, lõa thể, 
mớ ngủ, ngáy ngủ? 

Do đó Đức Thế Tôn mới chế định học giới “Vị Tỳ khưu nào nằm chung chỗ 
ngụ với người chưa tu lên bậc trên thì phạm tội pacittiya (ưng đối trị).” 

Sau đó, khi đã ngự tại thành Alavi theo như ý thích, Đức Thế Tôn đã ra đi du 
hành về phía thành Kosambi. 

Trong khi tuần tự du hành, Ngài đã ngự đến thành Kosambi. 

Tại nơi đó trong thành Kosambi, Đức Thế Tôn ngự ở tu viện Badarika. Các Tỳ 
khưu đã nói với Sa di Rahula điều này: 

- Này Sa di Rahula, điều học đã được Đức Thế Tôn quy định là: “Không được 
nằm chung chỗ ngụ với người chưa tu lên bậc trên.” Này Sa di Rahula, hãy tìm chỗ 
ngủ. 

Khi ấy, trong khi không có được chỗ ngủ, Sa di Rahula đã nằm ngủ ở nhà vệ 
sinh của đức Phật. Sau đó vào canh cuối của đêm, Đức Thế Tôn sau khi thức dậy đã 
đi đến nhà vệ sinh, sau khi đi đến đã tằng hắng12?). Sa di Rahula cũng đã tằng hắng 
lại. 

- Ai đó vậy? 

- Bạch Đức Thế Tôn, con là Rahula. 

- Này Rahula, sao con lại nằm ở đây? 

Khi ấy, Sa di Rahula đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Sau đó, Đức Thế Tôn 
rất xúc động và nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã thuyết Pháp thoại rồi bảo các Tỳ 
khưu rằng: 

- Này các Tỳ khưu, ta cho phép nằm chung chỗ ngụ với người chưa tu lên bậc 
trên hai hoặc ba đêm. Và này các Tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này 
như vầy: “V/ Tỳ khưu nào nằm chung chố ngụ với người chưa tu lên bác trên quá hai 
ba đêm thì phạm tôi pacittiya (ưng đối trị).” 

Trưởng lão Tỉissa ở Kosambi (Pháp cú số 96) 

Từ điều học này dẫn tới câu chuyện sau: 

Một thanh niên vọng tộc ở Kosambi xuất gia trong giáo đoàn của Đức Phật. 
Làm xong bổn phận, ông được danh xưng Trưởng lão Kosambiväsi Tissa. Thí chủ 
của ông cúng dường tam y với mật, đường, đặt dưới chân. Ông hỏi: 


2) Có vị Tỳ khưu đi vào phòng vệ sinh, vào thời điểm đó đám ngạ quỷ đang kiếm những chất bẩn 
để ăn. Khi thấy vị Tỳ khưu, chúng kinh sợ, chạy ùa ra, xô ngã vị Tỳ khưu và giãm lên người vị ấy 
khiến vị ấy ngợp thở mà chết. Vì nguyên nhân này, Đức Thế Tôn dạy các vị Tỳ khưu trước khi 
bước vào nhà vệ sinh phải tằng hắng lên. 


21 


- Gì thế, cư sĩ? 

Họ thưa: 

- Bạch đại đức, Ngài đã ở đây với chúng con suốt mùa mưa, ai như thế đều 
được cúng dường. Xin hãy nhận, đại đức! 

- Đừng quan tâm, cư sĩ. Tôi không cần dùng. Tôi không có Sa di để làm những 
việc tạp dịch cho tôi, đạo hữu ạ. 

- Bạch đại đức, nếu thế con trai con sẽ làm Sa di cho Ngài. 

Trưởng lão đồng ý nhận phẩm vật. Cư sĩ đem đứa con lên bảy tuổi giao phó 
cho Trưởng lão xin được nhận vào Tăng đoàn. Trưởng lão cạo tóc cho chú, dạy chú 
quán tưởng trên năm yếu tố đầu của thân (tóc, lông, móng, răng, da), và nhận chú 
vào Tăng đoàn. 

Ngay khi lưỡi dao chạm vào tóc, chú chứng A La HánG3) cùng những thần 
thông. 

Trưởng lão ở lại đó nửa tháng, rồi sai Sa di lấy những món cần dùng, lên 
đường thăm Đức Thế Tôn. Trên đường đi ông ghé vào một tịnh xá. Chú Sa di lo kiếm 
chỗ cho Trưởng lão nghỉ, sửa soạn sắp xếp xong thì trời tối, chú không thể kiếm 
chỗ cho mình. Thấy đệ tử chưa có chỗ, Trưởng lão cho chú vào phòng ngủ tiện hơn 
là ngủ bên ngoài, nơi dùng cho khách. 

Bấy giờ Trưởng lão chưa chứng quả Dự lưu, nằm xuống ông ngủ ngay. Riêng 
chú Sa di phải ngồi kiết già gần giường thầy suốt đêm, tính đến hôm nay là ngày 
thứ ba chú ở chung phòng với thầy nên không dám nằm xuống ngủ, vì sợ phạm lỗi 
ngủ chung. 

Sáng ra Trưởng lão thức dậy cầm quạt để sẵn trên giường, đập đầu lá cọ trên 
chiếu của chú Sa di rồi ném quạt bảo: 

- Sa dị, dậy đi! 

Cán quạt trúng vào mắt làm đui luôn mắt chú. Chú vẫn bình tĩnh thưa hỏi lại: 

- Thưa thầy, Ngài dạy gì? 

- Dậy, đi ral 

Chú vẫn im lặng, ôm mắt đi ra. Đến giờ làm bổn phận chú không hé môi nói 
con mắt của mình bị đui, cũng không ngồi lại, một tay che mắt, một tay cầm chổi, 
chú quét cầu tiêu, phòng tắm, rồi tiếp tục múc nước rửa mặt, quét phòng cho thầy. 
Nhưng khi dâng nước và cây chà răng cho thầy, chú đưa một tay. Trưởng lão quở: 

- Sa di này thật là vô lễ. Đối với thầy tế độ mà dâng nước và cây chà răng bằng 
một tay. 

- Bạch thầy, con biết rõ phải làm sao cho đúng, nhưng một tay con không 
được tự do. 

- Có việc gì thế, Sa di? 

Chú kể lại sự việc, Trưởng lão nghe xong bị kinh hoàng, thấy mình đã gây một 
việc rất tệ hại. 

Ngài nói: 


(13) Các vị Sa di chứng Quả A La Hán lúc bảy tuổi thời Đức Phật: - Sa di Pandita - Sa di Sukha - Sa 
di Revata (em út của Ngài Xá Lợi Phất) - Sa di Sankicca - Sa di Sivali - Sa di Sumana (đệ tử Ngài 
Anuruddha) - Sa di Dabbamallaputta - Sa di Vanaväsi. 

Ngoài ra còn có những vị Sa di chứng Quả A La Hán lúc bảy tuổi khác không được nêu tên. 


22 


- Ta đã tạo ra một nghiệp quá nặng nề! 

Lập tức vị Trưởng lão Tissa ngồi chồm hổm, chắp tay trước mặt vị Sa di và 
sám hối: 

- Xin bậc chân nhân hãy tha thứ lỗi này cho tôi! Tôi thật sự không cố ý làm 
hành động này. 

- Không phải vì muốn được như thế mà con nói ra, thưa Tôn giả. Con nói ra 
để Ngài khỏi phải lo lắng. Ngài không có lỗi trong việc này. Con cũng không có lỗi 
trong việc này. Chỉ do nghiệp quả của luân hồi. Vì con muốn Ngài khỏi phải ăn năn, 
nên con đã không nói sự thật với Ngài ngay từ đầu. 

Chú cố gắng khuyên giải Trưởng lão nhưng Ngài lại phát sinh kinh cảm mới: 
“Vị Sa di đặc biệt như vầy ta chưa từng gặp trong đời. Ta không nên sai bảo Sa di 
này nữa.” 

Rồi Trưởng lão tự mang hành lý của mình luôn của Sa di rồi đến gặp Đức Thế 
Tôn. 

Theo thông lệ của bậc Chánh Đẳng Giác, Đức Phật hỏi thăm các vị Tỳ khưu từ 
xa tới bằng những lời thân hữu. 

Trưởng lão thưa: 

- Bạch Đức Thế Tôn, đối với con sự hành đạo không mệt nhọc, việc khất thực 
tốt đẹp không có gì đáng buồn phiền. Ở đây có vị Sa di đức hạnh tuyệt vời, con chưa 
từng thấy. 

Và Trưởng lão trình lên Đức Thế Tôn toàn bộ câu chuyện. 

Rồi Đức Phật bảo: 

- Này Tissa! Người thoát khỏi dục lậu không còn sân giận hận thù bất cứ ai, 
trái lại tâm ý đều an tịnh. 

Và Ngài nói kệ ngôn: 

Kinh Pháp Cú số 96 

“Santam tassa manam hoti 

santã vaca ca kamma ca; 

Sammadañna vimuttassa 

upasantassa tãd¡no.” 

Dịch: 

“Người tâm ý an tịnh, 

Lời an, nghiệp cũng an 

Chánh trí, chơn giải thoát 

Tịnh lạc là vị ấy” 

“Santam”: Nghĩa là “an tịnh”, trong kệ ngôn này, từ này chỉ cho người không 
tham, không sân và không tà kiến. Người đó đang ở trong trạng thái tốt đẹp. Lời nói 
của người đó không có ác nghiệp, nhất là nói dối. 

“Tassa”: Chính vị đó 

“Ý an tính”: Chỉ cho luồng đổng lực (luồng tạo nghiệp). Nay luồng đó được an 
tịnh (không còn tham, sân, tà kiến), ý này sẽ không có điều bất thiện xảy ra, nghĩa 
là muốn nói về Giới. 

“Lời an, nghiệp cũng an”: Nghiệp an tịnh nghĩa là việc làm an tịnh; việc làm 
khiến các phiền não, ô nhiễm, trói buộc được yên lặng hết, không còn gì để làm nữa. 
Việc làm an tịnh muốn chỉ cho Giới. 


23 


“Sammadañnza: Chánh trí, sự nắm bắt đúng đắn, thấy được mãnh lực của vô 
thường, khổ, vô ngã; thấy được mãnh lực của sự diệt tận phiền não, chính là Níp 
Bàn. 

“Tassa”: Chính vị đó 

“Vimuttassa”: Sự thoát ra khỏi phiền não, ô nhiễm và sinh hữu. 

“Upasantassa tadino: Người như vậy thấy được Níp Bàn, không còn sợ hãi các 
sinh hữu nào hết, chỉ chờ đợi nghiệp quả tới để chấm dứt hết. 

Vị Thánh A La Hán làm chủ được sự sống chết của mình. Đối với một số vị đã 
có ước nguyện trong quá khứ, sau khi chứng Quả A La Hán xong, một thời gian ngắn 
sau, vị ấy mệnh chung. Đây là trường hợp của Ngài Rahula. Năm 21 tuổi (tính tuổi 
âm, trong bụng mẹ) ngài chứng Quả A La Hán. Ngài lên cung trời Đạo Lợi và mệnh 
chung tại đó. Vì vậy, không có xá lợi của Ngài Rahula, cần phải nắm bắt như vậy. 

Khi nghe xong câu kệ ngôn này, với tâm hồi tưởng, Trưởng lão Tissa quán xét 
hiểu rõ nguyên nhân sinh khởi, nguyên nhân diệt tận. 

Người có tâm giải thoát, mắt, tai, mũi, lưỡi và thân cũng được giải thoát, 
không bị trói buộc bởi tham, sân hay tà kiến. Trưởng lão Tissa chứng Quả A La Hán. 

Có một số tư tưởng sai lầm như sau: Các vị A La Hán thường thì thua kém 
hơn Đức Thế Tôn, Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên... Về mặt hữu vi, các vị A 
La Hán thường không so sánh được với Đức Phật, hay các vị A La Hán Tam Minh, 
hay các vị A La Hán Lục Thông, hay Thượng Thủ Thinh Văn. Nhưng nói về mặt vô 
vi, bản chất thực sự giải thoát, các vị A La Hán thường tương đồng với tất cả các vị 
Phật Chánh Đẳng Giác, Phật Độc Giác và các vị A La Hán khác. Tất cả các vị đều chấm 
dứt vòng sinh tử luân hồi của mình, không còn tái sinh trong tương lai nữa. 

Kệ ngôn “Namo tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa” 

Người Phật tử thường niệm: 

“Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammaäsambuddhassa” 

Đây là câu ghép lại từ năm lời tán thán Đức Thế Tôn: 

“Namo sätãgiri yakkho 

Tassa ca asurindako 

Bhaghavato mahäräjä 

Sakko Arahato tathã 

Sammasambuddhassa mahä-brahma 

Ete panca namassare". 


Nghĩa: 
Chúa loài Dạ Xoa, kính lễ Phật bằng tiếng Namo 
Chúa A Tu La, kính lễ Phát bằng tiếng Tassa 
Tứ Đại Thiên Vương, kính lế Phát bằng tiếng Bhagavato 
Vua Trời Đế Thích, kính lễ Phát bằng tiếng Arahato 
Đại Phạm Thiên, kính lế Phát bằng tiếng Sammäsambuddhassa 02 
Bài tán thán này được ghép từ năm lời tán thán của năm vị chúa trời khi Đức 
Thế Tôn thuyết giảng bài kinh Chuyển Pháp Luân đầu tiên tại vườn Nai, xứ 
[sipatana. 


4) Năm tiếng tán thán Đức Phật 
24 


Uy lực Kinh Chuyển Pháp Luân 

Khi Đức Thế Tôn thuyết giảng bài kinh Chuyển Pháp Luân, âm giọng của Ngài 
vang lên; chư thiên khắp nơi tán thán; trái đất này rúng động mạnh; đồng thời có 
một luồng ánh sáng xuất hiện xuyên qua địa ngục Không Gian6) khiến các chúng 
sinh ở đó thấy nhau, khởi lên tư tưởng: “Cũng có những chúng sinh khác”, rồi văng 
ra khỏi địa ngục Không Gian, tái sinh trong một địa ngục khác. 

Do uy lực đó, mỗi vị chúa nói lên một kệ ngôn để tán thán Đức Thế Tôn. Các 
vị Giáo thọ sư về sau, lấy những câu kệ đó ghép lại thành một câu kệ, thay mặt năm 
vị chúa để đảnh lễ Đức Thế Tôn. 

Tôn giả Vangisa hỏi pháp 

Cũng tại điện thờ Aggalava, xứ Alavi, Ngài Nigrodhakappa - thầy tế độ của 
Tôn giả Vangisa - viên tịch. Rồi Tôn giả Vangisa®), trong khi thiền định độc cư, tư 
tưởng sau đây được khởi lên: “Không biết bậc giáo thọ sư của ta có hoàn toàn nháp 
Níp Bàn hay không hoàn toàn nhập Níp Bàn?”. 

Rồi Tôn giả Vangisa vào buổi chiều, đi đến Đức Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ 
Đức Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên, Tôn giả Vangisa bạch Đức Thế Tôn về suy 
nghĩ của mình. Đức Thế Tôn trả lời: 

“Vị ấy trên danh sắc, 

Đã đoạn tận tham ái, 

Thế Tôn ở nơi đây 

Đã trả lời như vậy, 

Vượt qua được già chết, 

Không còn có dư tàn, 

Thế Tôn nói như vậy, 

Bậc tối thắng thứ năm.” 

Học giới Ưng -Xả thứ Mười Một 

Cũng trong thời gian Đức Thế Tôn ngụ tại điện thờ Aggalava, xứ Alav1, Điều 
Ưng Xả Đối Trị thứ Mười Một”) được Ngài ban hành. Nguyên nhân sinh khởi điều 
học này là do: 

Vào lúc bấy giờ, các Tỳ khưu nhóm Lục Sư đi đến gặp những người làm tơ 
tằm rồi nói như vầy: 

- Này các đạo hữu, hãy nấu nhiều kén tằm rồi bố thí đến chúng tôi; chúng tôi 
cũng muốn làm tấm trải nằm (ngọa cụ) có trộn lẫn tơ tằm. 

Những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: 

- Tại sao các Sa môn Thích tử này sau khi đi đến gặp chúng tôi lại nói như 
vầy: “Này các đạo hữu, hãy nấu nhiều kén tằm rồi bố thí đến chúng tôi; chúng tôi 
cũng muốn làm tấm trải nằm có trộn lẫn tơ tằm.” Chúng tôi không có lợi nhuận, 
chúng tôi thu nhập khó khăn, chúng tôi vì lý do nuôi mạng, vì nguyên nhân vợ con 
mà gây nên việc giết chóc nhiều sinh vật nhỏ bé. 


5) Những chúng sanh có tà kiến: Vô hữu kiến, nghĩa là không có thế giới nào khác, không có kiếp 
sau... (đoạn kiến), sau khi chết tái sinh về địa ngục này. Địa ngục này nằm ở vị trí giao nhau giữa 
ba luân vi, mặt trời, mặt trăng không chiếu tới. Nơi đây chỉ toàn là màu đen. 

(16) Xem thêm Kinh Tập, Kinh Vangisa (Sn.59) 

7?) Tạng Luật, Phân tích giới Tỳ khưu tập 2, Chương Nissaggiya (Ưng Xả), Phần Tơ Tằm 


295 


Sự việc này được trình lên Đức Thế Tôn. Sau khi khiển trách nhóm Lục Sư 
bằng các phương thức, Đức Phật ban bố điều học: “Vị Tỳ khưu nào bảo làm tấm trải 
nằm có trộn lẫn tơ tằm thì (vật ấy) nên được xả bỏ và (vị ấy) phạm tội päcittiya 
(ưng đối trị).” 

Học giới Ưng đối trị thứ Hai Mươi 

Cũng trong thời gian Đức Thế Tôn ngụ tại điện thờ Aggalava, xứ Alav1, Điều 
Ưng Đối Trị thứ Hai Mươiú8) được Ngài ban hành. Nguyên nhân sinh khởi điều học 
này là do: 

Vào lúc bấy giờ, trong lúc thực hiện công trình mới, các Tỳ khưu ở thành Alavi 
dầu biết nước có sinh vật vẫn tưới và bảo tưới lên cỏ và đất sét. 

Sự việc này được trình lên Đức Thế Tôn. Sau khi khiển trách các Tỳ khưu ấy 
bằng nhiều phương thức, Đức Phật ban bố điều học: “V/ Tỳ khưu nào biết nước có 
sinh vát vấn tưới hoặc bảo tưới lên cỏ hay đất sét thì phạm tôi pacittiya (ưng đối 
trj).” 

Học giới Ưng đối trị thứ Mười 

Cũng trong thời gian Đức Thế Tôn ngụ tại điện thờ Aggalava, xứ Alav1, Điều 
Ưng Đối Trị thứ Mười được Ngài ban hành. Nguyên nhân sinh khởi điều học này 
là do: 

Vào lúc bấy giờ, trong khi thực hiện công trình mới, các Tỳ khưu ở thành 
Alavi tự đào và bảo đào đất. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: 

- Tại sao các Sa môn Thích tử lại tự đào và bảo đào đất, các Sa môn Thích tử 
giết hại mạng sống chỉ có một giác quan20)? 

Sự việc này được trình lên Đức Thế Tôn. Sau khi khiển trách các Tỳ khưu ấy 
bằng nhiều phương thức, Đức Phật ban bố điều học: “V/ Tỳ khưu nào tự đào hoặc 
bảo đào đất thì phạm tội pacittiya (ưng đổi trị) .” 

Học giới Ưng đối trị thứ Mười Một 

Cũng trong thời gian Đức Thế Tôn ngụ tại điện thờ Aggalava, xứ Alav1, Điều 
Ưng Đối Trị thứ Mười Một? được Ngài ban hành. Nguyên nhân sinh khởi điều học 
này là do: 

Vào lúc bấy giờ, trong lúc thực hiện công trình mới, các Tỳ khưu ở thành Alavi 
chặt cây và bảo người chặt. 

Có vị Tỳ khưu nọ ở thành Alavi chặt cây. Vị thiên nữ ngụ ở trên cây ấy đã nói 
với vị Tỳ khưu ấy điều này: 

- Thưa Ngài, Ngài có ý định làm chỗ ở cho mình thì xin Ngài chớ phá hủy chỗ 
ở của chúng tôi. 

Vị Tỳ khưu ấy trong lúc không lưu tâm đã chặt đi và đã đánh trúng cánh tay 
đứa bé trai của vị thiên nữ ấy. 


8) Tạng Luật, Phân tích giới Tỳ khưu tập 2, Chương Pacittiyakandam (Ưng Đối Trị), Phần Thảo 
Mộc 

9) Tạng Luật, Phân tích giới Tỳ khưu tập 2, Chương Päcittiyakandam (Ưng Đối Trị), Phần Nói 
Dối 

(20) Chỉ cho những con trùn, con giun... (những loại kém cỏi chỉ biết bò đi) 

(21) Tạng Luật, Phân tích giới Tỳ khưu tập 2, Chương Pacittiyakandam (Ứng Đối Trị), Phần Thảo 
Mộc. Xem thêm Chú Giải Kinh Pháp Cú số 222. 


26 


Khi ấy, vị thiên nữ đã khởi ý muốn đoạt mạng sống của vị Tỳ khưu này. Nhưng 
rồi vị thiên nữ ấy đã khởi lên suy nghĩ: “Việc ta đoạt mạng sống của vị Tỳ khưu này 
ngay tại nơi đây là không đúng đắn, có lẽ ta nên trình sự việc này lên Đức Thế Tôn?” 

Sau đó, vị thiên nhân ấy đã đi đến gặp Đức Thế Tôn, sau khi đến đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn. 

- Này thiên nhân, lành thay, lành thay! Này thiên nhân, lành thay ngươi đã 
không đoạt lấy mạng sống của vị Tỳ khưu ấy. Này thiên nhân, nếu hôm nay ngươi 
đã đoạt lấy mạng sống của vị Tỳ khưu ấy, này thiên nhân ngươi đã gây ra nhiều sự 
vô phước. Này thiên nhân, hãy đi, ở chỗ kia có thân cây mọc riêng biệt. Hãy đi đến 
nơi ấy. 

Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: 

- Tại sao các Sa môn Thích tử lại chặt cây và bảo người chặt? Các Sa môn 
Thích tử giết hại mạng sống chỉ có một giác quan.22) 

Sự việc này được trình lên Đức Thế Tôn. Sau khi khiển trách các Tỳ khưu ấy 
bằng nhiều phương thức, Đức Phật ban bố điều học: “Khi phá hoại sự sống của thảo 
móc thì phạm tôi pacittiya (ưng đối trị).” 

Do có chỗ ở mới, tâm oán hận của vị thiên nữ dần lắng xuống. Để giải trừ sự 
phẫn nộ của vị thiên nữ này, Đức Thế Tôn thuyết lên bài Kinh Rắn23): 

Bài Kinh Rắn 

“Yo uppatitam vineti kodham, 

visatam sappavisamva osadheti; 

So bhikkhu jahäti orapäram, 

urag0 jinnamivattacam puränam.” 

Dịch: 

“Ai nhiếp phục phẫn nộ 

Đang được dấy khởi lên, 

Như dùng chất linh dược, 

Ngăn độc rắn lan rộng 

Tỳ khưu ấy từ bỏ, 

Bờ này và bờ kia, 

Như loài rắn thoát bỏ 

Da rắn cũ già xưa.” 

“Yo”: Người nào, ai, chỉ cho các bậc xuất gia trong Giáo Pháp của Đức Thế Tôn 
và hàng tại gia cư sĩ. 

“Uppatitarn”: Đang bùng phát một cách dữ dội, một cách mạnh mẽ. 

Từ Uppatitam ra chữ Uppanam:: nghĩa là “đang sinh khởi”. 

Bốn nguyên nhân có sự sinh khởi 

Sự đang sinh khởi22 có bốn nguyên nhân: 

1.Do nương vào sự hiện hữu 

Chỉ cho các pháp hành đều có sự sanh lên; sự hiện hữu hay sự đang sanh khởi 
này hình thành từ ba pháp: Nghiệp, Thức và Ái. 


(22) Xúc giác 
(23) Tiểu Bộ Kinh, Kinh Tập, Phẩm Rắn (Uragavagga), Kinh Rắn (Sn.1) 
(2 Chỉ cho sự “đang sinh khởi” của tham ái, sân hận, tà kiến hay một tư tưởng nào đó. 


SĂYI 


* Lời hỏi về hiện hữu của ngài Ananda: 

Trong Tăng Chi Bộ KinhÓ@3 Tôn giả Änanda bạch Đức Thế Tôn: 

- Hữu, hữu, bạch Đức Thế Tôn, được nói đến như vậy. Cho đến như thế nào, 
bạch Đức Thế Tôn, được xem là có hữu? 

- Này Ananda, nếu không có hành động (nghiệp) và sự chín muồi của dục giới, 
thời dục hữu có thể trình bày được không? 

- Thưa không, bạch Đức Thế Tôn. 

“Sự chín muồi của dục giới” chỉ cho Thức. 

Đức Thế Tôn phán dạy: 

- Như vậy, này Ananda, nghiệp là thửa ruộng, thức là hột giống, ái là sự nhuận 
ướt29, Chúng sanh bị vô minh che lấp, bị ái trói buộc, nên thức được an lập trong 
giới thấp kém. Như vậy, trong tương lai có sự tái sanh sanh khởi. Như vậy, này 
Ananda, hữu có mặt. 

Nghiệp là thửa ruộng giúp cho quả thức nảy mầm (tâm quả dị thục), thức có 
tối vi hành(abhisankhara) làm duyên đồng sanh với nhau, gọi là hạt giống do ý 
nghĩa là nhân nảy mầm lên. Ái dục (tanhäsanho) gọi là nước vì có thể làm cho tăng 
trưởng. 

“Giới thấp kém”: Dục Giới là giới thấp kém, do nghiệp trong cõi Dục giới này 
thấp kém. Cho dù vị này có được tái sanh làm Chư thiên, Đức Phật vẫn gọi cõi Chư 
thiên là thấp kém. Bởi vì, tuổi thọ ở cõi Chư thiên cao nhất cũng không thể so sánh 
được với tuổi thọ ở cõi Sắc giới thấp nhất. Người làm việc thiện (bố thí, trì giới...) 
mong mỏi được sinh vào cõi Chư thiên để hưởng dục là thấp kém. 

- Và này Änanda, nếu không có hành động và sự chín muồi của sắc giới, thời 
sắc hữu có thể trình bày được không? 

- Thưa không, bạch Đức Thế Tôn. 

- Như vậy, này Ananda, nghiệp là thửa ruộng, thức là hột giống, ái là sự nhuận 
ướt. Chúng sanh bị vô minh che lấp, bị ái trói buộc, nên thức được an lập trong giới 
bậc trung. Như vậy, trong tương lai có sự tái sanh sanh khởi. Như vậy, này Ananda, 
hữu có mặt. 

Ghi chú: Cõi cao nhất của Dục Giới là cõi trời Tha Hoá Tự Tại. Các vị Thiên ở 
cõi đó có tuổi thọ là 16.000 năm chư Thiên (9.216.000.000 năm nhân gian). 

Cõi thấp nhất của Sắc Giới là Sơ thiền, tầng thấp nhất của Sơ thiền là tầng của 
các vị Phạm Chúng Thiên. 

Trong Tăng Chi Bộ Kinh có nêu: “Một kiếp, này các Tỷ kheo, là tuổi thọ vô 
lượng của chư Thiên ở cõi Phạm chúng Thiên”? Tuy nhiên, theo 
Abhidhammatthasangaha,28) thọ mạng của các vị Phạm chúng thiên là 1/ 3 của một 
kiếp. Còn theo ngài Bhikkhu Bodhi trong tác phẩm về Vi Diệu Pháp thì thọ mạng 
của các vị Phạm chúng thiên là 1/ 3 A-tăng-kỳ kiếp. (29) 


(25) Tăng Chi Bộ Kinh, Chương Ba Pháp, Phẩm Änanda, Kinh Hiện Hữu (A4.223) 

(26) Nước 

(27) Tăng Chi Bộ Kinh, Chương Bốn Pháp, phẩm Sợ Hãi, bài kinh Từ (125) 

(28) Thắng Pháp Tập Yếu Luận, chương Ra Ngoài Lộ Trình Vitimutta. 

2) Comprehensive Manual of Abhidhamma, Bhikkhu Bodhi, (Kandy: Buddhist Publication 
Society, 2006), tr.213. 


28 


Như vậy, cõi Dục Giới gọi là “Giới thấp kém” bởi vì tuổi thọ ở cối Chư thiên 
cao nhất trong Dục Giới cũng không thể so sánh được với tuổi thọ ở cõi Sắc giới 
thấp nhất 

“Giới bậc trung”: Chỉ cho Sắc giới. Người tu thiền, chứng đắc thiền, ái luyến 
tầng thiền mình đã chứng đắc sẽ sanh về cõi đó. Dù cho sanh về cõi nào thì vẫn còn 
là tái sanh. 

- Và này Änanda, nếu không có hành động và sự chín muồi của vô sắc giới, 
thời vô sắc hữu có thể trình bày được không? 

- Thưa không, bạch Đức Thế Tôn. 

- Như vậy, này Ananda, nghiệp là thửa ruộng, thức là hột giống, ái là sự nhuận 
ướt. Chúng sanh bị vô minh che lấp, bị ái trói buộc, nên thức được an lập trong giới 
thù thắng. Như vậy, trong tương lai có sự tái sanh sanh khởi. Như vậy, này Ananda, 
hữu có mặt. 

Giống như hạt giống gieo trên đất, nếu không có nước ẩm ướt, hạt giống 
không thể nảy mầm, vì không thể nảy mầm, hạt giống bị thối rữa. Nếu không có Ái 
(thích thú) thì không bị tái sanh; chính vì Ái nên mới dẫn đến tái sanh trong kiếp 
sau để nhận được những gì đã ước nguyện. 

* Ước nguyện của tiền thân ngài Anuruddha: 

Như tiền thân Ngài Anuruddha là người nghèo khổ, sau khi cúng dường Đức 
Phật Độc Giác, người nghèo ấy nguyện rằng với phước đã tạo này, trong vòng luân 
hồi, xin cho mình “không biết tiếng “không có””. 

Do cúng dường đến vị Phật Độc Giác vừa xả thiền diệt thọ tưởng, sau bảy 
ngày, người nghèo đó trở thành trưởng giả, tạo phước rất nhiều. 

Sau kiếp đó, tái sanh trở lại để hưởng lại quả “không biết tiếng “không có””. 

Như một Phật tử đảnh lễ kim thân Phật, biết rằng mình sẽ sanh vào dòng dõi 
cao sang nên ước nguyện kiếp sau được sanh làm tiểu thư, công chúa, bà hoàng... 
thì sẽ tái sanh trở lại để hưởng quả đó. 

Nếu một người hiểu biết, người ấy sẽ ước nguyện đạt được Níp Bàn, người 
đó ngay trong hiện tại có thể đạt được Níp Bàn. 

Những gì sanh khởi lên trong hiện tại, coi chừng có Ái nằm trong đó. Nếu thấy 
được rõ ràng cái Ái nằm trong đó, hãy dứt bỏ nó đi. 

Ái nói gọn có hai loại: 

- Ái ngã: Là sự yêu mến cái tôi, làm phẫn nộ hoặc tham ái sanh khởi. Nếu 
không yêu mến cái tôi, phẫn nộ hoặc tham ái không sanh khởi; như nghe một người 
nói xấu người khác, chúng ta không cảm thấy buồn phiền, khó chịu... 

- Ái ngã sở: Là sự yêu thích cái của tôi, làm phẫn nộ hoặc tham ái sanh khởi. 
Như một người có một đứa con, nếu có ai khen ngợi đứa bé, người đó thích thú, Ái 
tăng trưởng; ngược lại nếu có ai chê bai đứa bé, người đó nổi lên phẫn nộ. 

2. Do nương vào sự thọ dụng 

Khi nhìn thấy (thọ dụng) một cảnh đẹp, tâm thích thú. Như vậy, tham ái sanh 
khởi lên do sự thọ dụng. 

Ngược lại; khi nhìn thấy sắc xấu như tử thi, bãi phân... thì ghê tởm, rùng 
mình, sợ hãi... Như vậy, phẫn nộ sanh khởi lên do sự thọ dụng. 

Tương tự với cảnh thỉnh, cảnh mùi, cảnh vị, cảnh xúc. 

Do nương vào sự thọ dụng, nói cách khác do nương vào cảnh, sự dính mắc 
(tham ái), sự không hài lòng (phẫn nộ) hoặc sự hời hợt thản nhiên (xả) sanh lên. 


sá 


Trong Tăng Chi Bộ Kinh9, Đức Thế Tôn dạy: 

“Có hai duyên này, này các Tỳ khưu, khiến tham sanh khởi. Thế nào là hai? 
Tịnh tướng và không như lý tác ý. Những pháp này, này các Tỳ khưu, là hai duyên 
khiến tham sanh khởi.” 

Khi nhìn thấy Tướng tốt đẹp (Tịnh tướng), nếu không có Tác ý đúng (Như lý 
tác ý), tâm sẽ rơi vào tham ái. Cần phải Tác ý đúng rằng: Tướng này đẹp như vậy 
nhưng sẽ bị vô thường, không bao giờ tồn tại được. Một người dù đẹp cách mấy 
cũng bị định luật vô thường chỉ phối. Ở một giai đoạn nào đó, thời điểm nào đó, 
nhan sắc này sẽ trở nên hư hao. 

“Có hai duyên này, này các Tỳ khưu, khiến sân sanh khởi. Thế nào là hai? 
Chướng ngại tướng và không như lý tác ý. Những pháp này, này các Tỳ khưu, là 
hai duyên khiến sân sanh khởi.” 

Khi nghe, ngửi, nhìn... những cảnh không hài lòng, tâm khó chịu. Cần phải 
Tác ý đúng: Ví dụ, khi phải nếm những vị đắng, cay... cần tác ý đó là Thiệt Thức Quả 
Bất Thiện, quả này từ nghiệp bất thiện mà ra; đây là quả nhẹ nhất của nghiệp này. 

Hoặc khi bị chích đau, cần tác ý đó là Thân Thức Thọ Khổ, chính là quả của 
bất thiện nghiệp nào đó. 

3. Do nương vào sự chấp nhán 

Khi một pháp sanh khởi lên, nó sẽ diệt đi. Nhưng khi một pháp bất thiện sanh 
khởi lên, một người chấp nhận và không có ý định diệt trừ hay ngăn ngừa nó ngay 
lúc đó; bất thiện này sẽ đi vào vùng tùy miên (ngủ ngầm), sau này có cơ hội sẽ bùng 
phát dữ dội. 

Ví như hai người sân hận nhau nhưng không giải trừ, sân hận này đi vào vùng 
tùy miên. Để rồi, trong một kiếp vị lai nào đó, khi gặp lại nhau, họ tự nhiên ghét 
nhau dữ dội. Vì thế, Đức Phật dạy, khi phát hiện một pháp là bất thiện, phải lập tức 
diệt trừ nó ngay. 

Tương tự như vậy, khi phát hiện tâm tham, không được chấp nhận nó mà cần 
phải niệm để diệt trừ ngay; nếu không, nó sẽ đi vào vùng tùy miên, khi có cơ hội sẽ 
bùng phát dữ dội. 

Như tiền thân Bồ tát là bậc tu thiền, chứng đắc thiền, có cả thần thông; nhưng 
khi nhìn thấy nhan sắc của bà hoàng hậu, tham ái vùng tùy miên sanh khởi lên khiến 
Ngài đứt thiền, mất luôn cả thần thông. 

Trong Trung Bộ Kinh9), có ghi: 

“Evarũpam päpakam ditthigatam uppannam hoti” - 

“Đã có tà kiến ác sinh khởi như vậy” 

Khi có tà kiến sanh khởi, nếu không chấm dứt ngay lập tức, tà kiến này sẽ đi 
vào vùng tùy miên, để rồi sau này khi được nghe nhắc lại tà kiến đó thì hoan hỷ, 
thích thú.. „ chấp nhận và đi theo tà kiến đó. Trước mắt mất con đường tái sinh làm 
người, làm Chư thiên; sau đó mất cơ hội chứng đắc Đạo Quả. 

Như tiền thân Bồ tát trong những kiếp quá khứ xa xưa cũng chấp nhận tà 
kiến khổ hạnh, để rồi trong khi đi tìm đạo giải thoát, Ngài đã chứng đắc được tầng 


(30) Tăng Chi Bộ Kinh, Chương Hai Pháp, Phẩm Các Hy Vọng, Kinh Hy Vọng (A41.86) 
$1) Trung Bộ Kinh, bài kinh số 22, Kinh Ví Dụ Con Rắn (Alagaddupama sutta) (Mi.134) 


30 


thiền cao cấp nhất (Phi tưởng phi phi tưởng). Nhưng rồi Ngài cũng từ bỏ vì nó 
không dẫn đến giải thoát, và tiếp tục đi tìm kiếm. 

Sự chấp nhận tà kiến khổ hạnh trong quá khứ bùng dậy, khiến Ngài thực hành 
khổ hạnh trong sáu năm ròng rã. Vào lúc Ngài nhớ lại lúc bảy tuổi đang ngồi thiền 
dưới gốc cây trâm và đắc Sơ thiền, Ngài tỉnh táo trở lại và đi đúng hướng. 

Do thấy sự nguy hiểm của việc chấp nhận tham ái, sân hận và tà kiến như vậy, 
Đức Thế Tôn dạy khi chúng vừa sanh lên, phải diệt ngay lập tức. 

Kiếp này chúng ta may mắn gặp được Giáo Pháp, nếu không tu tập, lăn trôi 
trong vòng luân hồi, các tham ái, sân hận và tà kiến tùy miên có cơ hội lại bùng lên 
dữ dội hơn trước. 

4. Do nương vào lãnh vực 

Một số pháp sẽ không sanh khởi do không phù hợp với lãnh vực, như phẫn 
nộ không sinh khởi ở Phạm thiên giới. Vị Phạm thiên không bao giờ có tâm sân, chỉ 
có tâm thọ hỷ hoặc thọ xả. Có những câu Kinh cần phải sửa lại, như: “Phạm thiên 
vấn ngâm ngùi khẩn khoản62”; “ngậm ngùi” chỉ cho tâm sân. Một số người chấp 
nhận những câu Kinh như vậy, không chịu sửa đổi, người đó rơi vào tà kiến mà 
không thấy. Tà kiến là sự thấy sai, hiểu sai. Khi đã được chỉ bảo rồi mà vẫn không 
sửa thì là cố chấp. 

Tương tự, trong bài Kinh Vô Thường, Khổ Não, Vô Ngã có câu: “Pháp nào có 
tên gọi là Khổ não, là Pháp có trạng thái đau đớn buồn rầu. Pháp ấy chẳng phải để 
dành riêng cho những người trong một xứ; Pháp ấy chẳng phải để dành riêng cho 
những người trong một xóm; Pháp ấy chẳng phải để dành riêng cho những người 
trong một gia tộc đâu; mà Pháp ấy để chung cho nhân loại, súc sanh, luôn đến chư 
thiên và Phạm thiên cả thảy.” 

Ở cõi Phạm thiên không có trạng thái đau đớn buồn rầu (ám chỉ tâm sân). Sự 
dịch sai như vậy làm cho Giáo Pháp bị hiểu sai, người ôm ấp, chấp nhận cái sai đó 
là người có tà kiến, ví như con ếch dưới đáy giếng. 

Hoặc Thánh Đạo Dự Lưu không bao giờ sanh lên ở cõi Vô Sắc, cho dù đó là vị 
chứng đắc được tầng thiền cao nhất của cõi Vô Sắc là Phi tưởng phi phi tưởng. 

Hoặc phước bố thí cho quả là tài sản đồi dào, nhưng nó không thể nào cho 
quả ở cõi Địa ngục, Ngạ quý; nó chỉ có thể cho quả ở cõi Súc sanh, cõi Người, cõi chư 
Thiên. Nếu đắc thiền, đắc luôn cả Đạo Quả và sanh lên cõi Phạm thiên, phước bố thí 
này cũng không cho quả. Phước tu thiền thù thắng hơn phước bố thí này rất nhiều, 
vì vậy đừng ái luyến phước bố thí này. 

Hoặc tà kiến, hoài nghi không bao giờ sanh khởi trong tâm vị Thánh Dự Lưu. 

Giữ giới và tu thiền là cách tạm thời tránh khỏi bốn cảnh khổ. Nếu chứng 
được Dự Lưu thì cắt đứt được bốn cảnh khổ đó. 

“Vineti”: Dời đi, khử trừ. Khử trừ có hai loại: 

* Năm khử trừ bằng sự thu thúc 

Khử trừ bằng sự thu thúc: Nhờ thu thúc, khử trừ được phẫn nộ, tham ái. Thu 
thúc có 5: 

se. Bằng Giới Bổn 
e Bằngniệm 


(32) Ngài Giác Giới sửa câu này thành: “Phạm thiên vẫn van nài khẩn khoản.” 
31 


se _ Bằng trí: quán tưởng Tứ vật dụng 
e _ Bằng sự nhẫn nại 
e Bằng sự tỉnh tấn 
* Năm khử trừ bằng sự dứt bỏ 
Khử trừ bằng sự dứt bỏ: Dứt bỏ có 5: 
e© _ Dứt bỏ tạm thời (Tadangappahana): 

Nàng Uttara 

Khi tâm thiện sinh lên sẽ không có tâm bất thiện, như trong kệ Pháp Cú số 
9251 

“Akkodhena jine kodham, 

Asadhum sädhunäa jine; 

J]ine kadariyam dãnena, 

Saccenälikavaadinam.” 

Dịch: 

“Lấy không giận thắng giận, 

Lấy thiện thắng không thiện, 

Lấy thí thắng xan tham, 

Lấy chơn thắng hư ngụy.” 

Kệ ngôn trên được Đức Thế Tôn thuyết do câu chuyện sau: 

Tôn giả Xá Lợi Phất sau khi xả thiền Diệt Thọ Tưởng Định, quán xét thế gian 
và nhận ra duyên lành để tế độ lão nông dân Punna nên Ngài đắp y, mang bát đi 
khất thực đến cánh đồng mà ông Punna đang cày. Ông Punna đã hoan hÿ dâng nước 
và cây chà răng đến Ngài, sau đó, vợ ông trên đường mang cơm cho chồng cũng đã 
dâng cúng trọn vẹn phần cơm đến Ngài. Hai vợ chồng vô cùng hoan hỷ với phước 
thiện trong sạch mình đã làm. Trưa hôm đó, tất cả đất họ cày trên ruộng đều trở 
thành vàng. Ông Punna trở thành vị trưởng giả giàu có đứng hàng thứ tư trong thời 
đức Phật.33) Sau khi nghe Đức Phật thuyết pháp, hai vợ chồng Punna và cô con gái 
Uttara đều chứng quả Dự Lưu. 

Ở đây cần lưu ý một điểm quan trọng: Các vị Thánh muốn tế độ hoá duyên 
cho những người nghèo khổ cúng dường không phải muốn họ trở nên giàu có, 
nhiều tài sản thế gian, mà các Ngài muốn tế độ cho họ chứng đắc Thánh quả, vì 
người nghèo chính là người chưa chứng đắc Thánh quả và có được Thánh sản. 
Những người nghèo vì không có nhiều tài sản, vật thực cúng dường đến đức Phật 
và chư Tăng nên cũng không có duyên lành để nghe pháp. Mãi lo bận rộn với cơm 
áo gạo tiền nên không có thời gian tìm hiểu Giáo Pháp nên không có cơ hội đạt được 
các Thánh sản. Chư vị Thánh tăng muốn hoá độ cho những người ấy vì lý do cao 
quý như vậy, chứ không phải đơn thuần đem đến lợi lộc về vật chất thế gian, những 
thứ chỉ làm tăng trưởng tâm tham và các bất thiện pháp khác. 

Như khi Bồ tát Siddhattha đi xuất gia thì bốn hầm châu báu tự nhiên biến 
mất, vì khi ấy tài sản thế gian không còn giá trị đối với Ngài nữa. Sau khi thành đạo, 
đức Phật trở về thành CaTỳLaVệ để tế độ quyến thuộc, bà Yasodhara kêu con trai 
Rahula đến xin cha tài sản tức vương quyền của thế gian, nhưng đức Phật hiểu rằng 


(33 Năm người giàu nhất thời đức Phật: Ông Jotika, ông Mendaka, ông Jatila, ông Punna và ông 
Kakavaliya 


32 


tài sản thế gian hữu vị, bị vô thường chỉ phối, Ta sẽ cho Thất Thánh Tài tức tài sản 
xuất thế gian. Sau đó, Ngài đã bảo Ngài Xá Lợi Phất cho Rahula xuất gia và sau này 
chứng đắc Thánh quả A La Hán. 

Trở lại câu chuyện của Trưởng giả Punna. Thời gian sau, một vị Trưởng giả 
trong thành Vương Xá muốn hỏi Uttarä cho con trai mình, ban đầu ông Punna từ 
chối, nhưng sau cùng cũng nhận lời vì không muốn mất tình thân. Tuy nhiên, do gia 
đình chồng tin theo ngoại đạo nên Uttara không có dịp gặp gỡ chư vị Tỳ khưu, hoặc 
cúng dường, hoặc nghe Pháp. Trưởng giả Punna được tin và gởi cho con 15 ngàn 
đồng tiền vàng và bảo con thuê nàng kỷ nữ Sirima hầu hạ chồng và có thời gian nửa 
tháng để cúng dường vật thực đến chư Tăng và nghe pháp. Nàng rất hoan hỷ, mỗi 
ngày đều bận rộn chuẩn bị vật thực cúng dường đến đức Phật và chư Tăng. 

Một ngày nọ, khi đang tất bật công việc dưới nhà bếp, chồng nàng nhìn thấy 
và cho rằng bà vợ mình ngu ngốc nên mỉm cười ra vẻ chế nhạo. Nàng Sirimä sống 
một thời gian trong nhà nên tưởng rằng mình là chủ nhân, trong lòng cảm thấy 
ghen tức với nàng Uttara. Cô đi vào nhà bếp, múc một muỗng dầu sôi đổ lên đầu 
của nàng Uttara, nhưng do mãnh lực của tâm từ nên dầu sôi bỗng biến thành nước 
mát khi đụng đến người nàng Uttarä, vì nàng mang ơn cô Sirima đã giúp mình có 
thời gian rảnh rỗi trong nửa tháng để cúng dường và nghe pháp nên tâm nàng ngập 
tràn từ bi và mát mẻ, không một chút giận hờn với người có ơn với mình. Những 
người hầu chung quanh chạy đến xô ngã, đánh đập Sirima vì đã làm hại chủ của 
mình, nhưng nàng Uttarä can ngăn và đỡ Sirima dậy khiến cho cô cảm thấy hổ thẹn 
và xin sám hối. Nàng Uttara đề nghị đến người cha xuất thế gian của mình là đức 
Phật để Sirimaä sám hối. Sau khi gặp Phật, xin sám hối và cúng dường, đức Phật 
thuyết lên câu kệ ngôn số 223 như trên. Nghe xong kệ ngôn, nàng Sirimaä chứng đắc 
Đạo Quả Dự Lưu. 

e_ Dứt bỏ bằng áp chế (Vikkhambhanappahäna) 

Hành giả an trú tâm trong thiền, một ngày, hai ngày, ba ngày... các phiền não 
được yên lặng, không thể sinh khởi như lấy đá đè cỏ. 

e_ Dứt bỏ bằng trừ diệt (Samucchedappahana) 

Hành giả tu tập thiền Quán chứng đắc Đạo Quả, phiền não không bao giờ sanh 
khởi trở lại. 

e_ Dứt bỏ bằng sự thanh tịnh (Patipassaddhippahana) 

Vị Thánh sau khi chứng đắc Đạo Quả thì quán xét các phiền não đã diệt trừ 
và các phiền não còn dư sót. 

e_ Dứt bỏ bằng sự viên tịch Níp Bàn (Nissaranappahäna) 
Ba gánh nặng: 

Các vị A La Hán chưa viên tịch có ba gánh nặng, đó là: 

1.Ngữ uấn là gánh nặng (Khandhabhara) 

Vị Thánh A La Hán còn mang xác thân ngũ uẩn, xem thân ngũ uẩn như một 
khối nợ hay xác chết phải mang theo trên người. Nhưng vị ấy không hủy nó mà để 
khi pháp hành chấm dứt, nó tự rụng xuống; như trái cây chín muồi tự rụng. 

2. Phiền não là gánh nặng (Kilesabhara) 

Phàm nhân có thân thể mệt mỏi, nặng nề vì còn nhiều phiền não. Vị Thánh A 
La Hán đã trút bỏ được phiền não, thân thể trở nên nhẹ nhõm. Như Ngài Sun Lun 


33 


(vị Thánh A La Hán người Miến Điện) nói rằng: Người chứng được Đạo Quả A La 
Hán, thân là con người nhưng nhẹ nhàng như con hạc.(39 
3. Pháp hành là gánh nặng (Abhisañkharabhara) 
Sự sinh diệt liên tục của các pháp hành là gánh nặng. 
Khi viên tịch, ba gánh nặng này đều được dứt bỏ. 
* 19 cách sân hận 
“Kodham”: Sân hận, bất bình, xung đột 
Trong Tăng Chì Bộ Kinh), Đức Phật dạy: 
Có chín xung đột sự: 
. Do nghĩ nó đã hại tôi 
.. Do nghĩ nó đang hại tôi 
. Do nghĩ nó sẽ hại tôi 
.. Do nghĩ nó đã hại người tôi thương 
.. Do nghĩ nó đang hại người tôi thương 
.. Do nghĩ nó sẽ hại người tôi thương 
.. Do nghĩ nó đã làm lợi cho người tôi ghét 
.. Do nghĩ nó đang làm lợi cho người tôi ghét 
.. Do nghĩ nó sẽ làm lợi cho người tôi ghét(39) 
9 xung đột sự nhân hai (cảnh tốt(3” +cảnh xấuö38)) =18 cách 
Trong bài Kinh Những Hiềm Hận (A.v.1 50), Đức Phật nói thêm điều thứ 10: 
10. Phẫn nộ khởi lên làm cho tức giận không có lý do (ví dụ: thấy trời mưa 
quá, nắng quá... tâm khó chịu) =1 cách 
Tổng cộng: 19 cách. 


(CO CO ¬1lG›CIrH>C2}2 


Visatam sappavisamva osadhehi 

“Visatam”: Truyền ra, phát ra, dẫn đi 

“Sappavisarmva” =Sappa (con rắn) +visa (nọc độc) +eva (như), như nọc độc 
con rắn. 

“Osadhehi”: Từ chữ Osadha: Thuốc trị bệnh. 

* Chuyện về rắn 

Nói về Sappa (rắn), câu chuyện Bổn sanh 546 (Tiền thân Mahä-Ummagga) t3 
có kể rằng: 

Có một kiếp Bồ tát sinh ra từ lòng mẹ là bà Sumana. Khi sinh ra, Ngài cầm 
trên tay nhánh cỏ thuốc. Cha Bồ tát là trưởng giả Sirivadhaka vốn đã bị bệnh nhức 
đầu trong bảy năm qua. Sau khi dùng cỏ thuốc, cha Ngài hết bệnh và đặt tên Ngài là 
Mahosadha (Đại Lương Y). 


(3) Trích Kinh Nghiệm Thiền Quán, bản dịch Tỳ Khưu Giác Nguyên 

35) Tăng Chi Bộ Kinh, Chương Chín Pháp, Kinh Xung Đột Sự (Aiv.408) 

(36) Ba xung đột đầu thuộc về “ái ngã”; ba xung đột tiếp theo thuộc về “ái ngã sở”. 

37) Thấy người mình không ưa (trong chín sự xung đột trên) gặp cảnh (quả) tốt, thì mình tức 
giận, không hài lòng. 

(38)Thấy người mình không ưa (trong chín sự xung đột trên) gặp cảnh (quả) xấu (té, đụng xe...), 
mình cũng khó chịu, không hài lòng vì người đó bị quá nhẹ so với mình mong muốn. 

(39 Tiểu Bộ Kinh, Chuyện Tiền Thân Đức Phật, Chuyện Đường Hầm Vĩ Đại (Tiền thân Mahà- 
mmagga) (Bổn sanh 546) 


34 


Mặc dù lúc đó Bồ tát chỉ 7, 8 tuổi, người ta thử trí tuệ của Ngài bằng cách đem 
đến hai con rắn bảo Ngài hãy phân biệt đâu là con rắn đực, đâu là con rắn cái. 

Bồ tát biết ngay khi thấy rắn vì đuôi rắn đực thì dày, đuôi rắn cái thì mỏng; 
đầu rắn đực tròn, đầu rắn cái dài, mắt rắn đực lớn, mắt rắn cái nhỏ. Nhờ những dấu 
hiệu này ngài phân biệt con đực với con cái. 

Theo bản Chú Giải Người Và Cõi (Thượng tọa Thiện Phúc dịch), có bốn loại 
nọc rắn: 

1- Katthamukha: Loại nọc độc rất mạnh, khi bị nhiễm độc, nạn nhân cứng đờ 
người, tay chân không thể co duỗi được. 

2- Pũtimukha: Loại nọc độc thối, khi bị nhiễm độc, vết thương bị thối rữa, có 
nước vàng chảy ra. 

3- Aggimukha: Loại nọc độc lửa, khi bị nhiễm độc, nạn nhân bị sốt, vết thương 
bị cháy nám, đen lại. 

4- Satthamukha: Loại nọc độc như sét đánh, khi bị nhiễm độc, nạn như như 
bị điện giật, toàn thân cứng đờ. 

Có bốn cách truyền nọc độc: 

1- Dattha visänagaraja: Truyền nọc bằng cách cắn. 

2- Ditthi visanagaräja: Truyền nọc bằng cách phun từ mắt. 

3- Phuttha visänagaraja: Truyền nọc bằng cách chạm vào, là loại rắn có thân 
phủ độc. 

4- Vata visanagaraja: Truyền nọc qua hơi thở, như trường hợp rắn chúa 
Nandopananda bị Ngài Mục Kiền Liên thu phục. 

Có bốn cách chạy nọc: 

1- Agatavisa na ghoravisa: Chạy nọc nhanh nhưng nọc không ác liệt. 

2- Ghoravisa na ägatavisa: Chạy nọc chậm nhưng nọc ác liệt. 

3- Ägatavisa ghoravisa: Chạy nọc nhanh và nọc ác liệt. 

4- Na agatavisa na ghoravisa: Chạy nọc chậm và nọc không ác liệt. 

* Bốn hạng người ví như bốn loại rắn 

Trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Thế Tôn dạy có bốn hạng người như bốn loại 
rắn: 

1- Hạng người mau phẫn nộ nhưng phẫn nộ không tồn tại lâu dài: Như nọc 
chạy nhanh nhưng không độc. 

2- Hạng người chậm phẫn nộ nhưng phẫn nộ tồn tại lâu dài: Như nọc chạy 
chậm nhưng độc. 

3- Hạng người mau phẫn nộ và phẫn nộ tồn tại lâu dài: Như nọc chạy mau và 
độc. 

4- Hạng người chậm phẫn nộ và phẫn nộ không tồn tại lâu dài: Như nọc chạy 
chậm và không độc. Đây là loại người biết nghiệp quả. 

Trong Tăng Chi Bộ Kinh, sau sự kiện một Tỳ khưu bị rắn cắn chết, Đức Thế 
Tôn dạy bài Kinh Rải Tâm Từ đến bốn loài rắn: gia đình vua các loài rắn Virũpakkha, 
gia đình vua các loài rắn Erapattha, gia đình vua các loài rắn Chabyaputta, gia đình 


(40) Tăng Chi Bộ Kinh, Chương Bốn Pháp, Phẩm Mây Mưa, Kinh Các Con Rắn (Ai.40) 
(41) Tăng Chi Bộ Kinh, Chương Bốn Pháp, Phẩm Nghiệp Công Đức, Kinh Vua Các Loài Rắn (A1i.72) 


39 


vua các loài rắn Kanhägotamaka. Trong số loài này, Kanhãgotamaka (Rắn đen) là 
loài độc nhất. 

* Năm nguy hại của con rắn đen 

Trong Tăng Chi Bộ Kinh(42, Đức Thế Tôn dạy: 

“Này các Tỳ khưu, có năm nguy hại này trong con rắn đen. Thế nào là 5? Phẫn 
nộ, hiềm hận, có nọc độc, lưỡi chia hai, làm hại bạn.” 

“Cũng vậy, này các Tỳ khưu, có năm nguy hại này trong nữ nhân. Thế nào là 
5? Phẫn nộ, hiềm hận, có nọc độc, lưỡi chia hai, làm hại bạn. 

- Nọc độc của nữ nhân là như sau: nữ nhân phần lớn hay tham đắm. 

- Lưỡi chia hai của nữ nhân là như sau: nữ nhân phần lớn nói hai lưỡi. 

- Nữ nhân làm hại bạn như sau: nữ nhân phần lớn ngoại tình.” 

Trong Tăng Chi Bộ Kinh43), Tôn giả Anuruddha đi đến Đức Thế Tôn, sau khi 
đến, đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả 
Anuruddha bạch Đức Thế Tôn: 

- Ở đây, bạch Đức Thế Tôn, với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, con thấy 
phần lớn các nữ nhân, sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, 
đọa xứ, địa ngục. Do đầy đủ với bao nhiêu pháp, bạch Thế Tôn, các nữ nhân, sau khi 
thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục? 

- Do đầy đủ ba pháp, này Anuruddha, các nữ nhân, sau khi thân hoại mạng 
chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Thế nào là 3? 

Ở đây, này Anuruddha, nữ nhân vào buổi sáng sống ở trong nhà, tâm bị 
ám ảnh bởi cấu uế của bỏn xẻn; vào buổi trưa) sống ở trong nhà, tâm bị ám ảnh 
bởi cấu uế của ganh ty; vào buổi chiều(49 sống ở trong nhà, tâm bị ám ảnh bởi cấu 
uế của dục tham. Do đầy đủ với ba pháp này, này Anuruddha các nữ nhân, sau khi 
thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 

Vì cả cuộc đời sống với sân hận và tham dục, nên phần lớn nữ nhân sau khi 
mạng chung rơi xuống bốn đọa xứ. 

Như việc dùng thuốc từ thân cây, lá cây... để trục xuất nọc độc của rắn; hành 
giả phải dùng một trong năm cách Khử trừ bằng sự dứt bỏ (đã giải ở trên) để loại 
bỏ phẫn nộ. 

“So bhikkhu”: Vị Tỳ khưu nào 

“lahati”: Rời bỏ, la bỏ 

“Oraparam”: Bờ này, bờ kia 

Vị Tỳ khưu lìa bỏ bờ này, bờ kia chỉ cho vị Tỳ khưu chứng đắc được A Na Hàm 
Quả. 

Vị Tỳ khưu lìa bỏ bờ này nghĩa là vị Tỳ khưu đã cắt đứt được năm sợi dây trói 
buộc bậc thấp, đó là: 


42) Tăng Chi Bộ Kinh, Chương Năm Pháp, Phẩm Du Hành Dài, Kinh Rắn Đen (A1ii.260) 

(43) Tăng Chi Bộ Kinh, Chương Ba Pháp, Phẩm Kusinara, Kinh Anuruddha 

(44) Buổi sáng: tuổi thiếu niên (16-25 tuổi). Đây là lứa tuổi tranh đua nhau, không muốn chia sẻ 
với người khác 

45) Buổi trưa: tuổi trung niên. Đây là lứa tuổi ganh ty, lúc nào cũng muốn hơn người khác. 

Bỏn xẻn và ganh ty thuộc về sân hận. 

(46) Buổi chiều: tuổi lão niên. Đây là lứa tuổi không chấp nhận tuổi già của mình, tìm mọi cách để 
cải thiện lại nhan sắc... 


36 


- Thân kiến 

- Hoài Nghỉ 

- Giới cấm thủ 

- Sân hận 

- Dục ái 

Vị Tỳ khưu lìa bỏ bờ kia nghĩa là vị Tỳ khưu đã cắt đứt được năm sợi dây trói 
buộc bậc cao, đó là: 

- Ái sắc 

- Ái vô sắc 

- Ngã mạn 

- Phóng dật 

- Vô minh 

Ngoài ra, “bờ này” còn có ý nghĩa là: Sinh hữu của chính mình và sáu nội xứ 
(mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý); “bờ kia” còn có ý nghĩa là: Sinh hữu của tha nhân và 
sáu ngoại xứ (sắc, thinh, hương, vị, xúc và pháp). 

* 1024 loại rắn 

“Urago”: Rắn, có 1.024 loại, cách tính như sau: 

4 loại nọc X4 cách truyền nọc =16 

16 X4 cách chạy nọc =64 

64 X4 cách sanh (hóa sanh, thấp sanh, thai sanh, noãn sanh)” =256 

256 X2 chỗ ở (trên bờ, dưới nước) =512 

512 X2 tính cách (hưởng dục, không thích hưởng dục¿®)) =1.024 

“linnamivattacam” =]inna (già nua, bạc trắng) +iva (như là) +taca (da), nên 
]innamivattacam được dịch là “như tấm da cũ già nua”. 

Vị Tỳ khưu lìa bỏ bờ này hay bờ kia ví như con rắn lột lớp da cũ già nua xấu 
XÍ. 

* Bốn bước lột da của rắn 

Rắn lột da theo bốn bước, đó là: 

1- Trở về với sanh chủng của mình: 

Dù là loài rắn chúa có thần thông, khi lột da phải quay về với thân bò sát của 
mình. 

5 trường hợp loài rắn phải trở về với hiện tướng của mình: 

- Khi mới sinh ra 

- Khi ngủ say thất niệm 

- Khi giao phối với con rắn khác 

- Khi lột bỏ lớp da cũ 

- Khi mệnh chung 

(Xem thêm Đại Phẩm 1, Tạng Luật, chương Trọng Yếu, phẩm 9, số 127, nói 
về một con rắn chúa Cọng Cỏ Lác vì chán ghét thân rắn nên hóa thành người, xin 


47) Tương Ưng Bộ Kinh, Tương Ưng Loài Rắn, Kinh Chủng Loại (Siii240). Trong 4 loại NÑaga 
(Rắn) này, loại sanh ra từ trứng (noãn sanh) là thấp kém nhất; tiếp theo là loại thai sanh; tiếp 
theo là hóa sanh (có thần lực rất mạnh). Những loại rắn thấp sanh được sanh ra từ nơi ẩm ướt 
như sán, lãi... trong ruột. 
(48) Loại không thích hưởng dục là loại tìm kiếm những nơi thanh vắng để tu tập nhằm thoát khỏi 
kiếp rắn. 

37 


xuất gia, khi trở thành vị Tỳ khưu, trong một lúc chợp mắt thất niệm, hiện nguyên 
hình là rắn.) 

2- Ở nơi vắng vẻ: 

Nếu không ở nơi vắng vẻ, khi lột da xong còn yếu, con rắn dễ gặp tai họa bởi 
những giống loài khác. 

3- Nương vào một vật nào đó để cà da: 

Như thân cây, hòn đá,... 

4- Dũng mãnh: 

Phải dũng cảm chịu đựng đau đớn khi lột da. Khi đó con rắn rướn mình, 
phùng mang, thở mạnh, tiến về phía trước để trút bỏ lớp da cũ. 

Sau khi lột bỏ hoàn toàn lớp da cũ, nó trườn tới những nơi mát mẻ để vết 
thương mau lành. 

Cũng vậy, vị Tỳ khưu phải thực hành bốn bước mới trút bỏ được phiền não, 
trở thành bậc Thánh, đó là: 

1- Trở về với sanh chủng của mình: 

Vị Tỳ khưu phải trở về với Giới của mình. 

2- Ở nơi vắng vẻ: 

Vị Tỳ khưu tìm nơi thanh vắng trong nội tâm, nghĩa là ít nhất phải ở giai đoạn 
Cận định hay Sơ định. 

3- Nương vào một vật nào đó để cà da: 

Vị Tỳ khưu nương và Định và Tuệ. 

4- Dũng mãnh: 

Đó là sự tỉnh tấn trong sự tu tập thiền quán. 

“Mang phùng lên” ví như tuệ Minh Sát phát triển một cách tốt đẹp. 

“Trút lớp da đầu, cổ, khúc giữa” ví như vị Tỳ khưu chứng đắc Đạo Quả Dự 
Lưu, Nhất Lai, A Na Hàm. 

“Trút lớp da đuôi” ví như chứng đắc Đạo Quả A La Hán, trút bỏ hoàn toàn 
phiền não. 

“Trườn về nơi mát mẻ” ví như hướng tới Níp Bàn. 

* 


Vào hạ thứ mười lăm, Đức Thế Tôn đã tế độ dạ xoa Alavaka. Vào hạ thứ mười 
sáu, Ngài cũng ở xứ Alavi này. Đến hạ thứ mười bảy, Ngài an cư mùa mưa ở thành 
Vương Xá. Sau khi ra hạ, Ngài trở về thành Savatthi, ở đại tự Kỳ Viên. 

Tế độ người nông dân ở thành Alavĩ 

Lúc bấy giờ có người nông dân ở thành A]avi tới nghe Pháp của Đức Thế Tôn, 
rồi hoan hỷ thỉnh Đức Thế Tôn tới xứ Alavr để tế độ những người dân ở đó. Đức 
Thế Tôn im lặng nhận lời. 

Vào một hôm, Ngài quán xét thấy duyên lành của người nông dân này. Ngài 
cùng chư Tăng đến thành Alavi, trú tại điện thờ Agga]ava. 

Khi nghe tin Đức Thế Tôn cùng chư Tỳ khưu đến, dân thành Alavï vô cùng 
hoan hỷ, đem vật thực tới cúng dường rồi chờ nghe Pháp. Người nông dân nọ cũng 
nghe tin Đức Thế Tôn cùng chư Tỳ khưu đến, nhưng hôm đó con bò của ông ta đi 
lạc, ông quyết định đi tìm bò rồi mới đi tới nghe Pháp. 

Vì muốn tế độ người nông dân này, sau khi thọ trai xong, Đức Thế Tôn ngồi 
im lặng, chưa thuyết Pháp. Đến trưa người nông dân mới tìm được bò. Sau khi đem 


38 


nó về nhà, ông không ăn gì mà vội vã đi đến chỗ Đức Phật, đảnh lễ Ngài và ngồi 
xuống một bên. 

Đức Phật hỏi người chuẩn bị buổi trai tăng rằng thức ăn của chư Tăng còn 
thừa không, hãy dọn cho người nông dân này ăn. Sau khi ăn xong no bụng, người 
nông dân cảm thấy thoải mái, nghe Đức Thế Tôn thuyết Pháp, ông ta chứng quả Dự 
Lưu. 

Sau đó, Đức Thế Tôn cùng chư Tăng quay về thành Savatthi. 

Buổi chiều các vị Tỳ khưu bàn luận nhau về việc Đức Phật bảo lấy thức ăn 
cho người nông dân, đây là việc làm hy hữu, vô cùng đặc biệt. 

Đức Thế Tôn đi tới giải nghỉ: 

- Đúng thế! Này các Tỳ khưu, Ta đến đây qua một đoạn đường dài ba mươi 
do tuần đầy nhọc nhẵn, chỉ với mục đích duy nhất, vì Ta thấy rõ người nông dân kia 
có khả năng chứng quả Dự Lưu. 

Từ sáng sớm, ông ta vào rừng tất tả tìm con bò, đang bụng đói. Nếu Ta nói 
Pháp cho người này nghe trong khi y khổ sở vì đói, y sẽ không hiểu gì cả. Vì thế Ta 
phải làm như thế. Này các Tỳ khưu, không gì khổ sở bằng đói. 

Rồi Đức Thế Tôn thuyết pháp thoại và nói lên kệ ngôn: 

Kinh Pháp Cú Số 203 

“Jghacchäparamaä rogä 

sankhäraparama dukkhä; 

Etam ñatvä yathabhitam, 

nibbanam paramam sukham” 

Dịch: 

“Đói ăn, bệnh tối thượng 

Các hành, khổ tối thượng 

Hiểu như thực là vậy 

Níp Bàn, lạc tối thượng” 

Tế độ cô con gái người thợ dệt 

Vào hạ thứ mười tám, khi Đức Thế Tôn thấy duyên lành của con gái người 
thợ dệt, Ngài đã từ thành Savatthi đi tới xứ Alavi để tế độ cô chứng Quả Dự Lưu. 

Trước đó, vào hạ thứ mười sáu, cô gái lúc đó 16 tuổi, nghe Đức Thế Tôn giảng 
về Niệm Sự Chết, cô sinh tâm thích thú và thực hành theo. 

Vào buổi sáng, Đức Thế Tôn cùng chư Tăng đến thành Alav], trú tại điện thờ 
Aggalava. 

Khi nghe tin Đức Thế Tôn cùng chư Tỳ khưu đến, dân thành Alavi vô cùng 
hoan hỷ, đem vật thực tới cúng dường rồi chờ nghe Pháp. 

Nhưng Đức Thế Tôn im lặng để chờ cô con gái người thợ dệt. 

Vào lúc đó, người thợ dệt bảo con gái cuộn tơ rồi đem tới cửa hàng cho ông. 
Cô gái cố gắng cuộn tơ cho thật nhanh chóng để đi nghe Pháp. 

Sau khi cuộn tơ xong, trên đường đem tơ tới cửa hàng cho cha, chân cô lại 
rảo bước tới điện thờ Aggalava. 

Khi bước vào điện thờ Aggalava, Đức Thế Tôn đưa mắt nhìn cận sự nữ này. 
Cô gái hiểu ý, sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn, nàng đứng ở nơi hợp lẽ. 

Đức Thế Tôn hỏi: 

- Này cận sự nữ! Con từ đâu đến? 

- Bạch Đức Thế Tôn! Con không biết. 


39 


- Này cận sự nữ, rồi con sẽ đi về đâu? 

- Bạch Đức Thế Tôn, con không biết được. 

- Này cận sự nữ, con không biết thật ư? 

- Bạch Đức Thế Tôn, con biết. 

- Có thật con biết chăng? 

- Bạch Đức Thế Tôn, con không biết. 

Đức Thế Tôn phán hỏi nàng bốn câu hỏi như thế. Khi ấy đại chúng nghe nàng 
trả lời như thế, xôn xao trách nàng, cho rằng nàng đang giỡn cọt. 

Bấy giờ, đợi cho thính chúng lặng yên, Đức Thế Tôn từ tốn hỏi cô gái rằng: 

- Này cận sự nữ, khi Như Lai hỏi con: “Con từ đâu đến?” Vì sao con trả lời 
rằng: “Con không biết”? 

- Bạch Đức Thế Tôn! Ngài vẫn biết con từ nhà đi đến đây, nhưng Ngài hỏi: 
“Con từ đâu đến?” không phải là ý như vậy, mà Ngài hỏi rằng: “Con từ đâu sanh đến 
đây?”. 

Nhưng con không biết được con từ cảnh giới nào tái sanh vào cảnh giới này, 
nên con đáp là: “Con không biết”. 

Lần thứ nhất, Đức Như Lai tán thán rằng: 

- Sadhu! Sadhu! Này cận sự nữ, con đã giải đáp đúng câu hỏi mà Như Lai hỏi. 
Này cận sự nữ! Thế tại sao, khi Như Lai hỏi: “Con sẽ đi về đâu?” thì con lại đáp rằng: 
“Con không biết?”. 

- Bạch Đức Thế Tôn! Lẽ thường Ngài vẫn biết sau khi con nghe Pháp xong thì 
trở về nhà. Nhưng Ngài muốn hỏi con rằng: “Sau khi chết, con sẽ tái sanh vào cảnh 
giới nào?”. Nhưng con thì không biết cảnh giới tái sanh của mình, nên con đáp là: 
“Con không biết”. 

- Lành thay! Lành thay! Này cận sự nữ, con đã đáp đúng với ý nghĩa của cầu 
hỏi này. 

Bậc Đạo Sư khi tán thán nàng lần thứ hai rồi, Ngài phán hỏi tiếp: 

- Này cận sự nữ! Khi Như Lai hỏi: “Con không biết thật sao?”. Vì sao con lại 
trả lời rằng: “Bạch Đức Thế Tôn, con biết”. 

- Bạch Đức Thế Tôn! Vì con hiểu biết rằng: Hễ có thân tâm này, tất sẽ có ngày 
hoại diệt. Vì thế con trả lời rằng: “Bạch Đức Thế Tôn! Con biết”. 

Lần thứ ba, Đức Thế Tôn tán thán cô gái: 

- Lành thay! Lành thay! Nàng đã đáp đúng ý nghĩa của câu hỏi Như Lai. Này 
cận sự nữ! Khi Như Lai hỏi: “Con biết thật sao?”. Vì sao con lại trả lời rằng: “Bạch 
Đức Thế Tôn, con không biết?”. 

- Bạch Đức Thế Tôn! Con vẫn biết chắc chắn rằng con phải chết, nhưng sau 
khi chết sẽ sanh vào nơi nào, lại nữa con sẽ chết vào ban ngày hay ban đêm? Chết 
bằng cách nào? Nơi nào trên rừng hay dưới nước? Vào lúc nào thiếu niên hay trung 
niên... Con không thể biết được, nên con trả lời rằng: “Bạch Đức Thế Tôn! Con 
không biết”. 

Lần thứ tư, Đức Thế Tôn tán thán nàng rằng: 

- Này cận sự nữ! Câu hỏi của Như Lai, con đã giải đáp đúng theo ý nghĩa như 
thế. 

Có năm điều không biết về sự chết: 

- Không biết thời kỳ chết (chết trẻ, trung niên...) 

- Không biết thời điểm chết (sáng, trưa, chiều, tối) 


40 


- Không biết nơi chết (đồng bằng, dưới nước, trên giường, bệnh viện...) 

- Không biết cách chết (bị sát hại, bị bệnh, tự tử...) 

- Không biết nơi tái sanh về (cảnh giới tái sanh) 

Chúng ta cần phải suy ngẫm về sự chết, để khi đối diện với sự chết sẽ không 
Sợ nữa. 

Như nàng Suppaväsa khi mang thai Ngài Sivali tròn đủ bảy năm vẫn bình an, 
nhưng bước sang bảy ngày kế tiếp, thì nàng phải chịu đựng một sự đau khổ đến 
cùng cực từ thai nhi. 

Khi đó, nàng niệm ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng; nhờ đó, sự sợ chết 
không xảy ra. 

Rồi Đức Thế Tôn dạy đại chúng rằng: 

- Các người không hiểu biết ý nghĩa câu hỏi của Như Lai như nàng tín nữ ấy. 

Ngài thuyết lên một Pháp thoại thích hợp, kết thúc bài Pháp, Ngài nói câu kệ 
ngôn. Dứt câu kệ ngôn này, con gái người thợ dệt chứng quả Dự Lưu. 

Kinh Pháp Cú số 174 

“Andhabhũto ayam loko 

tanukettha vipassati; 

Sakuno jãlamuttova 

appo saggaya gacchatl.” 

Dịch: 

“Đời này thật mù quáng 

Ít kẻ thấy rõ ràng 

Như chim thoát khỏi lưới 

Rất ít đi thiên giới.” 

“Andhabhuto” =Andha (mù) +bhũto (nổi lên) 

Từ chữ “Andha”, có thể liên tưởng đến từ Andhavana: Rừng Mù, nằm phía 
Nam cách thành Savatthi bốn cây số. Khu rừng này rất rậm và sâu, Đức Thế Tôn và 
chư Tỳ khưu, Tỳ khưu ni cũng tới đây để hành thiền. 

Vì sao gọi là Rừng Mù? 

Trong thời Đức Phật Kassapa, khi dân chúng cùng nhau làm bảo tháp tôn thờ 
xá lợi của Đức Phật Kassapa, họ dùng vàng đúc thành gạch để xây. Bấy giờ có một 
cận sự nam đã đắc Quả A Na Hàm, sau khi hiến đất, ông đã đi khắp Ấn Độ quyên 
vàng để xây bảo tháp. 

Sau một thời gian, dân chúng báo rằng số vàng ông quyên góp đã đủ hoàn 
thành bảo tháp rồi. Ông nghe tin, đi một cỗ xe đi về. Trong khu rừng có một toán 
cướp 500 tên đã chặn bắt người cận sự nam để lấy vàng. Khi ông trả lời vàng đã gửi 
về để xây bảo tháp hết rồi, và bọn cướp xét không có vàng, một số đề nghị thả ông 
ra, một số khác đề nghị giết vì sợ bị tố cáo. Cuối cùng chúng thống nhất khoét mắt 
và giết người cận sự nam. Sau khi thực hiện tội ác này xong, 500 tên cướp lập tức 
bị mù. 

Rừng Mù này tồn tại trong suốt hai đời Phật là Đức Phật Kassapa và Đức Phật 
Gotama. 

Trong Rừng Mù này, nhiều vị Thánh nữ Ni đã bị Ma vương tìm mọi cách làm 
cho kinh sợ, quấy rối, dụ dỗ... Các vị Thánh nữ Ni này đều chiến thắng cả. Các vị ấy 
gồm: Alavika, Soma, Kisagotamn, Vijayä, Uppalavanna, Calã, Ủpacala, Sisupacala, 
Sela, Vajira (xem thêm Tương Ưng Tập 1, Tương Ưng Tỳ Khưu Ni). 


41 


Riêng ba vị: Cala, Upacala, Sisũpacala là em gái Ngài Xá Lợi Phất. Từ khi bà 
Uppalavanna bị hại bởi thanh niên Nanda trong rừng này, Đức Thế Tôn chế định 
điều học: “Các vị Tỳ Khưu Ni không được vào rừng hành thiền nữa.” 

Đức Phật chỉ dạy đức vua Pasenadi rằng: “Trong hàng Tỳ Khưu Ni, có những 
vị con nhà danh giá, khi vào trong rừng bị tai hại là điều không tốt. Vì vậy, cần nên 
có một nơi để các Tỳ Khưu Ni tu tập.” 

Vua Pasenadi cho kiến tạo một tự viện dâng đên các vị Tỳ Khưu Ni. Tự viện 
có tên là Rajakarama. 

“Ayam”: đời này 

“Loko”: thế gian 

“Đời này thật mù quáng”: “Đời này” chỉ cho thân năm uẩn bị “mù quáng” là 
vô minh che lấp, nên không thấy tính chất nhơ bẩn của thân năm uẩn. Một số người 
nghĩ rằng chỉ có người nữ có thân nhơ bẩn nên không lau chùi kim thân Phật, sợ 
mang tội. 

Người phạm Giới mới là người mang tội. Nam hay nữ thân đều nhơ bẩn, đầy 
uế trược như nhau. Vì bị vô minh che nên mới không thấy được sự bất tịnh trong 
thân mình. Vì bị vô minh che nên mới không thấy được thọ lạc này bị vô thường. Vì 
bị vô minh che nên mới không thấy được những sự thực hành của mình rơi vào bất 
thiện pháp. 

Như thanh niên Äjita hỏi Đức Thế Tôn49); 

“Do gì, đời bị che, 

Do gì, không chói sáng, 

Hãy nói lên cái gì, 

Làm uế nhiễm cuộc đời, 

Cái gì sợ hãi lớn?” 


Đức Thế Tôn đáp: 

“Đời bị vô minh che, 

Do xan tham, phóng dật, 

Đời không được chói sáng, 

Ta nói do mong cầu, 

Nên đời bị uế nhiễm, 

Chính là sự đau khổ, 

Nên có sợ hãi lớn.” 

“Vipassati”: thấy được cách đặc biệt, nghĩa là thấy được sự vô thường, khổ, 
VÔ ngã. 

“Ít kẻ thấy rõ ràng”: Chỉ cho rất ít người thấy được lý Tứ Thánh Đế, không 
thấy được có thân này là khổ nên chuyên tâm chăm sóc cho thân này... 

“Sakuno”: những con chim 

“Jlalamuttova” =]Jala (lưới) +mutti (thoát ra) +eva (như). Lưới ở đây chỉ cho 
bẫy mồi của Ma Vương. Lưới thứ nhất là ngũ dục tăng trưởng, đó là: Sắc, thinh, 


(49) Kinh Tiểu Bộ, Kinh Tập (Sutta Nipata), Chương Năm - Phẩm Con Đường Đến Bờ Bên Kia, Cầu 
hỏi của thanh niên Ajita (Sn.197) 


42 


hương, vị, xúc tốt đẹp, khiến tham ái sanh khởi. Còn lưới thứ hai: Sắc, thinh, hương, 
vị, xúc xấu xa khiến phẫn nộ sanh khởi. 

Người nắm bắt được chân lý này, nhìn ngũ dục một cách thản nhiên, không 
thích thú khi ngũ dục tốt đẹp, không phẫn nộ khi ngũ dục xấu xa. 

Nói tóm lại, lưới ở đây chỉ cho danh và lợi. Rất ít người thoát ra được khỏi 
tấm lưới danh và lợi này. 

“Appo”: rất ít 

“Saggaya”: thiên giới; tuy nhiên, nghĩa sâu thắm của từ này chỉ cho Níp Bàn. 

“Gacchati”: đi 

Sau bài Pháp, Đức Thế Tôn cùng chư Tăng trở về đại tự Kỳ Viên, còn cô gái 
đem giỏ tơ đến cho cha. Cha nàng đang ngủ bị giật mình, đạp cái suốt. Cái suốt bắn 
ra, ghim vào tim nàng. Nàng chết ngay lập tức, tái sanh vào cõi Tusitã. 

Người cha nhìn xác con đẫm máu, ông hối hận tâm tràn ngập sầu não, than 
khóc thảm thiết. Với gương mặt đẫm lệ, ông suy nghĩ: 

- Không gì có thể làm cho ta dứt khổ sầu này được, ngoài Đức Thế Tôn ra. 

Ông đi đến Đức Thế Tôn với gương mặt tràn nước mắt, đảnh lễ Đức Thế Tôn 
xong rồi, bạch rằng: 

- Bạch Đức Thế Tôn! Xin Ngài hãy nhổ mũi tên sầu muộn trong tâm con đi. 

Đức Thế Tôn dạy ông rằng: 

- Này cận sự nam! Ngươi chớ nên sầu thảm nữa, nước mắt mà ngươi tuôn ra 
vì thương tiếc người thân, nay đã nhiều hơn nước trong bốn đại dương. Không gì 
thấu rõ sự khổ sầu của ngươi đâu, ngươi hãy diệt tắt sự thương mến đi. 

Rồi Đức Thế Tôn thuyết lên pháp thoại Amatagga. Cận sự nam ấy được vơi 
sầu muộn, xin xuất gia sống đời Phạm hạnh trong Pháp Luật của Đức Thế Tôn, ông 
tinh cần hành Sa môn Pháp chẳng bao lâu chứng đạt A La Hán Quả. 

“Alavakassa yakkhassa bhavane”: Nơi trú của dạ xoa Alavaka. 

“Bhavane”: nơi ở, nơi trú ngụ 

“Alavaka”: không phải tên, mà chỉ cho nam cư dân của xứ A]av1 

“Yakkha”: được dịch là Dạ xoa, chỉ cho người được cung kỉnh, người được 
cúng dường, người được tôn trọng. 

Nói về Yakkha (dạ xoa) 

Ngoài ra, Yakkha còn chỉ cho phi nhân (amanussa) có thần lực như Deva (Chư 
thiên), Rakkhasa (La sát, là người bảo vệ có tính chất hung hăng), Gandhabba 
(Hương thần, Càn thát bà), Kinnara (Nhân điểu), Naga (Rắn chúa, voi chúa), Ma đói 
Vemanika (nửa ngày/ nửa tháng đau khổ, nửa ngày/ nửa tháng sung sướng như 
Chư thiên). 

Trong Vimanavatthu Atthakatha (Sớ giải Chuyện Thiên Cung) cũng có giải 
thích về từ Yakkha như sau: 

“Yajanti tattha balim upaharantiti yakkhä” - “Nơi cúng dường bằng những lễ 
vật gọi là yakkha”. 

Hoặc: 

“Pujaniyabhävato yakkho' ti vuccati” - “Cúng dường lễ vật trọng hậu gọi là 
Dạ xoa”. 

Yakkha bắt nguồn từ ngữ căn Yaja (cúng tế, hy sinh). Nơi cúng tế thường có 
những vật cúng do những người đi rừng nhờ thần rừng, thần cây bảo vệ cho họ. 
Bấy giờ có những chúng sanh đói khát vô hình đi đến để thọ dụng các lễ vật ấy. 


43 


Trong số những chúng sanh ấy, loại nào mạnh bạo, hung hăng, có quyền lực hơn 
thì chiếm ưu thế; đồng thời sẽ ngự trị ở nơi đó để thọ dụng thường xuyên. 

Ngoài nơi tế lễ đó, còn một loại Dạ xoa khác thường đi vào bãi tha ma ăn xác 
chất. 

Trong Sớ giải Kinh Pháp Cú số 296-301 có ghi rằng: 

Thuở ấy, ở thành Rajagaha (Vương Xá) có một người tiều phu hằng ngày 
thường cùng với đứa con trai vào rừng đốn củi. 

Hôm ấy, trời xế chiều, họ đốn được một xe củi, mới quay về. Dọc đường, hai 
cha con dừng lại bên nghĩa địa, lấy cơm ra ăn. Họ cởi cái ách khỏi cổ của đôi bò, thả 
cho chúng đi ăn cỏ. Hai con bò đi từ bụi cỏ này sang bãi cỏ khác, chẳng mấy chốc đã 
đi xa. 

Đến khi người tiều phu sực nhớ, nhìn lại chẳng thấy đôi bò đâu cả. Ông liền 
dặn con cứ ngồi lại bên xe, chờ ông chạy đi kiếm. Theo dấu chân bò, người cha đi 
mãi vào thành. 

Đến khi tìm được hai con bò, thì trời đã tối mò, cửa thành đã đóng lại, ông 
chẳng trở ra được để tìm con. Đứa con chờ cha mãi chẳng thấy trở lại, đành nằm 
xuống dưới gầm xe, đánh một giấc ngủ ngon. 

Trời càng về khuya, có hai con Dạ xoa đi vào nghĩa địa tìm xác chết. 

Nhìn thấy đứa bé nằm ngủ dưới gầm xe, một con đòi ăn thịt; con còn lại can 
ngăn, cho rằng đứa bé này có đại uy lực, chớ có nên đụng chạm vào. 

Con Dạ xoa hung ác không nghe, chụp chân đứa bé. Vì đứa bé vốn là một Phật 
tử thuần thành, khi bị chụp chân giật mình, đứa bé buột miệng niệm “Namo 
Buddhassa50”, 

Nghe tiếng niệm Phật, con Dạ xoa hung ác như bị chùy đánh vào đầu, nó kinh 
hãi bỏ chạy. 

Giai đoạn đầu là những người đi rừng bày ra những việc cúng tế này mong 
được thần rừng bảo hộ suốt chuyến đi. Dần dần những chúng sanh có uy lực (Dạ 
xoa) đi tới thọ dụng vật cúng. 

Sau đó, tục cúng tế này lan truyền tới những người đi biển. Trước khi đi biển, 
họ cũng cúng thần biển, rắn chúa, ma đói Vemanika mong được bảo hộ bởi gió bão. 

Theo Sớ giải Bổn sanh 539 (Mahajanaka)SÐĐ, lúc bấy giờ tiên nữ Mani 
mekhalä được Bốn vị Thiên vương cai quản thế gian phong làm thần giữ biển. Các 
vị ấy bảo nàng hãy tìm và cứu những con người có đạo hạnh vì họ không đáng bị 
chết chìm dưới biển. Vì vậy, tiên nữ này cũng được gọi là Yakkha (Dạ xoa). 

Yakkha bản chất hung bạo, lại có thần lực có thể hộ trì hoặc giết hại con 
người. 

Thiên tử Kakudha 


650) Thường chúng ta niệm “Namo Buddhaya”, hoặc “Namo Buddhaãnam” nghĩa là “Cung kỉnh chư 
Phật” trong kiếp trái đất này (gồm năm vị: Kakusandha, Konägamana, Kassapa, Gotama và 
Metteyya). 

Còn cậu bé niệm “Namo Buddhassa”, nghĩa là “Cung kỉnh Đức Phật ngay trong hiện tại, nghĩa là 
Đức Phật Gotama.” 

(51) Tiểu Bộ Kinh, Chuyện tiền thân Đức Phật, chương Đại Phẩm, Chuyện Đại vương Mahajanaka 
(Tiền thân Mahäjanaka). 


44 


Trong Tương Ưng Bộ KinhŠ2), Đức Thế Tôn cũng gọi Phạm thiên Kakudhat53) 
là Yakkha. 

Một thời Đức Thế Tôn ở Saketa, rừng Añjana, tại vườn Nai. Rồi Thiên tử 
Kakudha, sau khi đêm đã gần mãn, với nhan sắc thù thắng chói sáng toàn khu rừng 
Añjana, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. 

Đứng một bên, Thiên tử Kakudha bạch Thế Tôn: 

- Thưa Sa môn, Ngài có hoan hỷ không? 

- Ta được cái gì, này Hiền giả, mà Ta hoan hỷ? 

- Nếu vậy, thưa Sa môn, có phải Ngài sầu muộn? 

- Ta mất cái gì, này Hiền giả, mà Ta sầu muộn? 

- Vậy thời thưa Sa môn, Ngài không hoan hỷ và không sầu muộn? 

- Thật như vậy, này Hiền giả. 

Thật sự, này Dạ xoa, 

Ta không có sầu muộn, 

Tuy vậy ở nơi Ta, 

Hoan hỷ không khởi lên, 

Dầu nay Ta có ngồi, 

Riêng một mình cô độc, 

Ta không có hoan hỷ, 

Cũng không bị dao động 

Chuyện thần cây 

Trong Petavatthu Atthakathä, chương 2, câu chuyện số 9 Ankurapetavtthu 
có ghi rằng: 

Trong thành Bheruva, có một đại trưởng giả có tên là Asayha. Trưởng giả này 
có tâm rất hào phóng, thường xuyên cúng dường đến các Sa môn, Bà la môn; và bố 
thí rộng rãi đến những người hành khất, lỡ đường, nghèo khổ. 

Lúc bấy giờ có người thợ may hoan hỷ với việc làm của trưởng giả này. Nhưng 
vì nghèo khổ, không có tài sản để hùn phước với ông trưởng giả, nên ông tự làm 
phước bằng cách đặt một tiệm may ở ngã tư đường. Nếu có bất cứ ai muốn đến 
phước xá ở gia trang của ông trưởng giả, người thợ may đưa cánh tay phải chỉ 
đường. 

Một thời gian sau, người thợ may này chết, tái sanh làm một vị thần cây trú 
tại một cây cổ thụ lớn trong một khu rừng. Nhờ phước chỉ đường, từ năm ngón tay 
phải của vị ấy tuôn ra các loại vật thực tùy theo ý vị ấy. 

Trưởng giả Asayha sau khi mệnh chung, tái sinh làm Chư thiên cõi Đạo Lợi. 

Người chuyên trông coi vật thực dùng để bố thí, cúng dường đến các Sa môn, 
Bà la môn hay dân nghèo của trưởng giả Asayha là người không có niềm tin vào 
Nghiệp báo; lại có tà kiến; không có tâm cung kỉnh các Sa môn và Bà la môn. Sau 
khi mệnh chung, người đó tái sanh làm ma đói gần cội cây của vị thần cây nọ. 


52) Tương Ưng Bộ Kinh, Tương Ưng Thiên Tử, Kinh Kakudha (S1.54) 

(53) Trước khi mệnh chung tái sanh làm Phạm thiên, tiền thân Phạm thiên Kakudha xuất gia trong 
Giáo Pháp của Đức Thế Tôn, làm thị giả của Ngài Moggallana. Tôn giả Kakudha mệnh chung khi 
vừa xuất thiền. 


45 


Một lần gia chủ Ankura mang 500 cỗ xe hàng đến thành phố Kamboja để 
buôn bán. Trong đoàn xe cũng có một người Bà la môn đem theo 500 cỗ xe như 
vậy. Khi vào tới khu rừng, họ bị lạc đường nhiều ngày, hết cả lương thực và nước 
uống. 

Vị thần cây thấy tình cảnh của đoàn thương buôn và nhớ lại sự tốt đẹp của 
gia chủ Ankura đối với mình. Kiếp trước, người thợ may là con của một nô lệ trong 
nhà gia chủ Ankura. Vì người nô lệ này làm việc rất tốt, gia chủ Ankura rất thương 
mến nên tìm một người nữ tự do gả cho. 

Một thời gian sau, hai vợ chồng sanh con. Người cha qua đời ngay lúc vừa 
sanh con trai và ngay hôm đứa bé chào đời, Ankura đã ban cho rất nhiều đồ ăn và 
tiền công lẽ ra phải trả cho cha đứa bé. 

Thế rồi khi đứa bé đến tuổi khôn lớn thì vấn đề nổi lên là không hiểu cậu ta 
là nô lệ hay là người tự do. Khi chị của gia chủ Ankura là Añjanadevi nghe biết điều 
này, nàng đã trích dẫn ví dụ một con bò và giải thoát cậu nhỏ khỏi cảnh nô lệ nói 
rằng: “Con trai của một người đàn bà tự do cũng chính là người tự do”. 

Nhưng cậu con trai, vì xấu hổ nên không thể sống nổi ở đó nên đến thành 
Bheruva. Tại đó cậu lấy người con gái của một người thợ may làm vợ và kiếm sống 
bằng nghề may vá quần áo. 

Vì muốn báo ân gia chủ Ankura, vị thần cây dẫn đoàn thương buôn tới cây cổ 
thụ mình đang ở, cho họ nghỉ ngơi dưới tàn cây xum xuê, mát mẻ. Rồi đoàn thương 
buôn cầu xin vật thực gì, vị ấy đều đáp ứng đầy đủ. 

Khi những người đó đã thoả thuê với mọi đồ ăn thức uống đủ loại khác nhau 
v.v... theo họ ước ao và đã hết mỏi mệt trong một cuộc hành trình dài, người thương 
gia Bà la môn lại suy luận một cách không thích hợp rằng: 

“Khi chúng ta rời khỏi đây đến thành phố Kamboja để thu thập tài sản, thì 
chúng ta sẽ phải làm gì đây? Vị Dạ xoa này có uy lực từ cánh tay phải tuôn ra những 
vật dụng cần thiết, nếu chúng ta bắt được vị này ngay từ bây giờ bằng cách dùng 
một mưu và chất vị ấy lên xe, chúng ta có thể trở lại thành phố của chúng ta một 
cách dễ dàng.” 

Gia chủ Ankura phản đối: 

“Chúng ta không nên gây hại cho lá cây mà dưới bóng mát cây đó, chúng ta 
đã nằm và ngồi nghỉ. Kẻ nào làm hại một người bạn có thể là kẻ bất lương.” 

Người Bà la môn bảo vệ quan điểm của mình như sau: “Chúng ta có thể nhổ 
tung thân cùng với gốc rễ của cái cây mà chúng ta đã nằm hay ngồi dưới bóng mát, 
nếu điều đó là cần thiết.” 

Gia chủ Añkura phản đối với lý luận sau: 

“Một người chẳng nên toan tính những hành vi bất thiện trong đầu chống lại 
người mà chúng ta đã tá túc trong nhà của họ cho dù chỉ trong một đêm và tại đó, 
ta đã được phục vụ với đồ ăn thức uống - lòng biết ơn được những thiện nhân tán 
dương rất cao. %5) 

Người Bà la môn bị đánh bại trước lý luận của gia chủ Ankura. 


(5 Lý luận về pháp tri ân rất hay, vì chính đức Phật chúng ta sau khi thành đạo, cũng dành thời 
gian bảy ngày tri ân cội Bồ Đề, nơi che chắn bảo vệ cho Ngài trong suốt thời gian hành thiền và 
trở thành bậc Chánh Giác. 


46 


Vị thọ thần nghe được cuộc trao đổi giữa hai người như vậy và rất bực tức 
với người Bà la môn, suy nghĩ rằng: “Cứ để như vậy vào lúc này đã, sau này ta sẽ 
quyết định sẽ phải làm gì với vị Bà la môn ác nhân đó.” 

Rồi vị thọ thần hiện ra nói lên kệ ngôn: 

“Chẳng phải chư thiên nào, hay chúng sanh hay bất kỳ quyền lực nào khiến 
ta có thể bị khuất phục - ta là Dạ xoa đã đạt đến sức mạnh thần thông tột đỉnh, nhìn 
xa trông rộng và được phú cho vẻ kiều diễm và sức mạnh.” 

Yakkha trong trường hợp này chỉ cho uy lực chứ không phải sự hung bạo. 

Vị Ty khưu ngửi hương sen 

Trong Tương Ưng Bộ KinhŠ5,nói về một vị Tỳ khưu trên đường đi khất thực 
trở về, đi xuống hồ nước và ngửi bông sen hồng. 

Rồi một vị Thiên nhân trú ở khu rừng ấy, vì thương xót, muốn cảnh tỉnh vị 
Tỳ khưu ấy, liền nói với vị ấy rằng muốn tìm đạo giải thoát thì chớ nên thích thú, 
đắm nhiễm trong mùi hương như vậy. 

Cảm xúc với lời nhắc nhở đó, vị Tỳ khưu nói với vị thần cây ấy: 

“Thật sự này Dạ xoa, 

Ông biết ta, thương ta, 

Hãy nói lại với ta, 

Khi thấy ta như vậy.” 

Trong đoạn kinh trên, Yakkha cũng chỉ cho Chư thiên. 

Vua trời Sakka được gọi là Dạ xoa 

Trong Trung Bộ Kinh6G®) có ghi: 

Một thời, Thế Tôn ở tại Savatthi (Xá Vệ), Đông Phương Tự (Pubbarama), 
Migaramatusaäla. Thiên chủ Sakka đến nghe bài Kinh Đoạn Tận Ái. Sau khi nghe 
xong bài Pháp, hoan hý, Thiên chủ Sakka trở về cung trời Đao Lợi. 

Lúc bấy giờ, Tôn giả Moggallana ngồi cách Đức Thế Tôn không xa. Rồi Tôn 
giả Moggallana suy nghĩ: “Không hiểu Dạ xoa (Yakkha) kia, sau khi hoan hỷ lời Đức 
Thế Tôn dạy, có tín thọ hay không? Ta hãy tìm biết Dạ xoa kia, sau khi hoan hỷ lời 
Đức Thế Tôn dạy, có tín thọ hay không?” 

Rồi Tôn giả Moggallana, như người lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại, hay co lại 
cánh tay đang duỗi ra, biến mất ở Migaramaätusäla và hiện ra ở giữa chư thiên cõi 
trời Ba mươi ba. 

Tôn giả Moggallana, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Còn Thiên chủ Sakka 
lấy một ghế thấp khác và ngồi xuống một bên. Rồi Tôn giả Moggallana nói với Thiên 
chủ Sakka đang ngồi xuống một bên: 

- Này Kosiya, về lời thuyết giảng mà Đức Thế Tôn đã nói cho ông một cách 
tóm tắt, thật tốt lành cho chúng tôi, nếu được nghe chỉ một phần lời thuyết giảng 
ấy. 

Thay vì lặp lại bài Pháp của Đức Thế Tôn, Thiên chủ Sakka chỉ mải mê khoe 
lâu đài Vejayantat57) của mình một cách tự hào. 


655) Tương Ưng Bộ Kinh, Tương Ứng Rừng, Kinh Sen Hồng hay Sen Trắng (S.i.204) 

(56) Trung Bộ Kinh số 37, Tiểu kinh Đoạn Tận Ái, (Cũ]atanhasankhaya sutta) 

57) Xưa kia phát khởi chiến tranh giữa chư Thiên và chúng Asura (A-tu-la), trong trận chiến này, 
chư Thiên thắng, chúng Asura bại. Sau khi thắng trận chiến ấy và nhân dịp thắng trận, lâu đài 
Vejayanta (Tối Thắng Điện) được xây dựng. Lâu đài Vejayanta cao khoảng 1.000 do tuần, có 100 


47 


Tôn giả Moggalläna suy nghĩ: “Dạ xoa này sống phóng dậtS3 một cách quá 
đáng. Ta hãy làm cho Dạ xoa này hoảng sợ”.°9 Tôn giả Moggallana liền thị hiện 
thần thông lực, dùng ngón chân cái làm cho lâu đài Vejayanta rung động, chuyển 
động, chấn động mạnh. 

Thiên chủ Sakka, đại vương Vessavana và chư thiên ở cõi trời Ba Mươi Ba, 
tâm cảm thấy kỳ diệu, hy hữu: “Thật kỳ diệu thay, thật hy hữu thay đại thần thông 
lực, đại oai lực của Tôn giả Sa môn! Với ngón chân cái, vị này làm cho thiên cung 
này rung động, chuyển động, chấn động mạnh!” 

Tôn giả Moggallana sau khi biết Thiên chủ Sakka đã hoảng sợ, lông tóc dựng 
ngược liền nói với Thiên chủ Sakka: 

- Này Kosiya, về lời thuyết giảng mà Đức Thế Tôn đã nói cho ông một cách 
tóm tắt, thật tốt lành cho chúng tôi, nếu được nghe chỉ một phần lời thuyết giảng 
ấy. 

Thiên chủ Sakka lặp lại bài Pháp của Đức Thế Tôn không thiếu một từ, không 
sai một chữ. 

Có thể thấy, Yakkha cũng chỉ cho vua trời Đế thích. 

Về Tiểu kinh Đoạn Tận Ái, (Cũ]atanhasankhaya sutta), chữ “tiểu” ở đây có 
nghĩa là “ngắn”, không phải là “nhỏ”. Không có bài Kinh nào là nhỏ, tất cả đều có 
khả năng dẫn đến Níp Bàn. 

Trong bài Kinh này, Thiên chủ Sakka đã hỏi Đức Thế Tôn như sau: 

- Bạch Đức Thế Tôn, nói một cách tóm tắt, đến mức độ nào, một Tỳ khưu ái 
tận giải thoát, cứu cánh thành tựu, cứu cánh an ổn khỏi các khổ ách, cứu cánh phạm 
hạnh, cứu cánh viên mãn, bậc tối thắng giữa chư Thiên và loài Người? 

- Ở đây, này Thiên chủ, Tỳ khưu được nghe như sau: "Thật không xứng đáng, 
nếu có thiên vị đối với tất cả pháp”. 

Này Thiên chủ, nếu Tỳ khưu được nghe như sau: "Thật không xứng đáng, nếu 
có thiên vị đối với tất cả pháp", vị ấy biết rõ tất cả pháp. 

Sau khi biết rõ tất cả pháp, vị ấy biết một cách rốt ráo tất cả pháp. 

Do biết một cách rốt ráo tất cả pháp, nếu có một cảm thọ nào, lạc thọ, khổ thọ 
hay bất khổ bất lạc thọ, vị ấy sống quán tánh vô thường, sống quán tánh ly tham, 
sống quán tánh đoạn diệt, sống quán tánh xả ly trong các cảm thọ ấy. 

Vị ấy nhờ sống quán tánh vô thường, sống quán tánh ly tham, sống quán tánh 
đoạn diệt, sống quán tánh xả ly trong các cảm thọ ấy, nên không chấp trước một 
vật gì ở đời; do không chấp trước nên không phiền não, do không phiền não, vị ấy 
chứng đạt Níp Bàn. 


vọng tháp, trong mỗi vọng tháp có bảy ngôi nhà có hình tam giác, trong mỗi nhà tam giác có bảy 
tiên nữ, và mỗi tiên nữ có đến bảy thị nữ. 

Lâu đài Vejayanta làm bằng bảy loại ngọc báu, xung quanh được trang trí bằng những lá cờ. Mỗi 
cây cờ cao khoảng 300 do tuần, với thân bằng ngọc, lá bằng vàng hoặc ngược lại. 

(58) Ngã mạn là một bất thiện pháp. Khi ngã mạn sanh khởi, phóng dật đồng sanh cùng lúc đó, bởi 
vì phóng dật thuộc Tâm sở Bất thiện Biến hành. 

Tâm sở Bất thiện Biến hành có 4: Si, Vô tàm, Vô quý, Phóng dật. Tất cả bất thiện pháp đều phải 
nương nhờ 4 Tâm sở này để hiển lộ 

69) “Atibalham kho ayam yakkho pamatto viharati. Yamnũnaham imam yakkham samvejeyya' 


3” 


nữ 
48 


Vị ấy tuệ tri: "Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc cần làm đã làm, 
không còn trở lại đời này nữa". 

Này Thiên chủ, một cách tóm tắt, đến mức độ như vậy, một Tỳ khưu ái tận 
giải thoát, cứu cánh thành tựu, cứu cánh an ổn khỏi các khổ ách, cứu cánh phạm 
hạnh, cứu cánh viên mãn, bậc tối thắng giữa chư Thiên và loài Người. 

“Thiên vị đối với tất cả pháp”: Nghĩa là hoặc thích thú, hoặc không hài lòng 
với năm uẩn(60) 

“Biết rõ tất cả pháp”: Nghĩa là biết rõ nhân sanh lên và nhân diệt đi của năm 
uẩn. 
Yakkha dùng để chỉ Đức Thế Tôn 

Yakkha cũng dùng để chỉ cho Đức Thế Tôn hoặc những bậc đáng tôn kính, 
đáng cúng dường. 

Như trong Trung Bộ Kinh(61), gia chủ Dpali được Đức Thế Tôn tế độ chứng 
Quả Dự Lưu nên đã tán thán Đức Thế Tôn bằng nhiều kệ ngôn. 

Một trong những kệ ngôn đó là: 

“Tanhacchidassa buddhassa, 

vitadhũmassa anupalittassa; 

Ahuneyyassa yakkhassa, 

uttamapuggalassa atulassa; 

Mahato yasaggapattassa, 

Bhagavato tassa 

SavakohamasmTi.” 

Dịch: 

“Tham ái đoạn tận, 

Giác ngộ chánh giác, 

Khói mù tiêu tan, 

Ô uế trừ sạch 

Xứng đáng cúng dường, 

Dạ xoa thanh tịnh. 

Vô thượng Thánh nhân, 

Không thể cần lường 

Đại nhân Đại giác 

Đạt đến danh xưng. 

Tôi thật chính là, 

Đệ tử Thế Tôn.” 

Cũng trong Kinh Tập (Sutta Nipata)(62, đoạn kệ ngôn 478, Đức Thế Tôn tự 
nhận mình là Yakkha như sau: 

“Với ai không còn nữa, 

Nguyên nhân của sĩ mê, 

Biết rõ và thấy rõ, 

Đối với hết thảy pháp, 


(60) 5 uẩn là nói hẹp, nói rộng ra là 12 xứ, 18 giới. 
(61) 'Trung Bộ Kinh số 56, Kinh Ưu-ba-ly (Dpali sutta) 
(62) Kinh Tập (Sutta Nipata), Kinh Sundarika Bhaãradväja (Sn.80) 


49 


Và mang nặng thân này, 

Thân này thân cuối cùng. 

Chứng đạt Chánh Đẳng Giác, 

Vô thượng an ổn xứ, 

Đạt cho đến như vậy, 

Bậc Dạ xoa thanh tịnh. 

Như Lai thật xứng đáng, 

Đồ cúng dường tế tự.” 

Cũng trong Kinh Tập (Sutta Nipata)483, đoạn kệ ngôn 875-876: 

Người hỏi: 

Ngài đã nói chúng con, 

Những điều chúng con hỏi, 

Có điều nữa hỏi Ngài, 

Mong Ngài trả lời cho, 

Bậc Hiền trí nói rằng, 

Như thế này tối thượng, 

Nghĩa là ở đời này, 

Sự thanh tịnh Dạ xoa 

Hay là chúng muốn nói, 

Có điều gì khác nữa? 

Đức Thế Tôn: 

Bậc Hiền trí nói rằng, 

Như thế là tối thượng, 

Nghĩa là ở đời này, 

Sự thanh tịnh Dạ xoa, 

Như có người nói rằng, 

Chính là sự hoại diệt, 

Lại một số thiện nhân, 

Nói rằng: "Không dư y". 

Vì vậy, nếu cho rằng từ Yakkha (Dạ xoa) là hung ác, tàn bạo thì coi chừng bất 
kính với Đức Thế Tôn. 

Bà la môn Dona 

Trong Tăng Chi Bộ Kinh(62, Đức Thế Tôn thấy được duyên lành của Bà la môn 
Dona nên Ngài đã lưu lại dấu chân trên đường giữa Ukkatthä và Setavyä. 

Bà la môn Dona nhìn thấy dấu chân có một ngàn căm, với vành xe, trục xe và 
đầy đủ tất cả các tướng khác thì suy nghĩ như sau: “Thật vi diệu thay! Thật hy hữu 
thay! Những dấu chân này không phải là của loài Người!” 

Rồi Đức Thế Tôn từ trên đường bước xuống, đến ngồi dưới một gốc cây, ngồi 
kiết già, thân thẳng, đặt niệm trước mặt. 

Bà la môn Dona theo dấu chân của Đức Thế Tôn, thấy Đức Thế Tôn đang ngồi 
dưới một gốc cây đẹp đẽ, khởi lên tịnh tín, các căn tịch tịnh, tâm ý tịch tịnh, đạt 


(63) Kinh Tập (Sutta Nipata), Kinh Tranh Luận (Sn.168) 
(6 Tăng Chi Bộ Kinh, Chương Bốn Pháp, Phẩm Bánh Xe, Kinh Tùy Thuộc Thế Giới (A4i.37) 


90 


được tịnh chỉ do điều phục tối thượng, giống như một con voi được điều phục, được 
phòng hộ với căn tịch tịnh. 

Thấy vậy Bà la môn Dona liền đi đến Đức Thế Tôn; sau khi đến, thưa với Thế 
Tôn: 

- Có phải thưa Tôn giả, Ngài là Chư thiên? 

- Này Bà la môn, Ta không là Chư thiên. 

- Có phải thưa Tôn giả, Ngài là Càn thát bà? 

- Này Bà la môn, Ta không là Càn thát bà, 

- Có phải thưa Tôn giả, Ngài là Dạ xoa? 

- Này Bà la môn, Ta không là Dạ xoa. 

- Có phải thưa Tôn giả, Ngài là loài Người? 

- Này Bà la môn, Ta không là Người. 

Bà la môn Dona hỏi Đức Thế Tôn bốn câu hỏi, sắp xếp theo thứ tự từ cao 
xuống thấp. 

Đức Thế Tôn giải nghi cho Bà la môn Dona như sau: 

- Này Bà la môn, đối với những người chưa đoạn tận các lậu hoặc, Ta có thể 
là Chư thiên, với các lậu hoặc đã đoạn tận, được chặt đứt từ gốc rễ, được làm thành 
như thân cây thốt nốt, được làm cho không thể hiện hữu, được làm cho không thể 
sanh khởi trong tương lai. 

Này Bà la môn, đối với những người chưa đoạn tận các lậu hoặc, Ta có thể là 
Cần thát bà, Ta có thể là Dạ xoa, Ta có thể là Người, với các lậu hoặc đã đoạn tận, 
được chặt dứt từ gốc rễ, được làm thành như thân cây thốt nốt, được làm cho không 
thể hiện hữu, được làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. 

Ví như, này Bà la môn, bông sen xanh, hay bông sen hồng, hay bông sen trắng, 
sanh ra trong nước, lớn lên trong nước, vươn lên khỏi nước, và đứng thẳng không 
bị nước thấm ướt. 

Cũng vậy, này Bà la môn, Ta sanh trong đời, lớn lên trong đời, Ta sống chỉnh 
phục đời, không bị đời thấm ướt. Này Bà la môn, Ta là Bậc Chánh Đẳng Giác, hãy 
như vậy thọ trì. 

“Với lậu hoặc chưa đoạn, 

Ta có thể là tiên, 

Có thể Càn thát bà, 

Có thể là loài chim 

Hay đi đến Dạ xoa, 

Hay vào trong thai người, 

Với Ta lậu hoặc tận, 

Bị phá hủy, trừ khử 

Như sen trắng tươi đẹp 

Không bị nước thấm ướt, 

Đời không thấm ướt Ta, 

Do vậy Ta được gọi, 

Ta là Bậc Chánh giác, 

Hỡi này Bà la môn.” 

Chữ Yakkha về sau được hiểu đúng nghĩa nhất là chỉ cho các binh tướng ở 
Bắc Cưu Lưu Châu (Uttarakuru), do Đa Văn Thiên Vương (Vessavana) lãnh đạo. 


91 


Những binh tướng này có thể là Thần cây (Rukkhadeva), hoặc Thần đất 
(Bhummadevat3) trú trên cây.(635) 

Nơi trú của Dạ xoa 

Trong rừng 

Thông thường Dạ xoa trú trong rừng. 

Trong Bổn Sanh Telapatta(69 có câu chuyện rằng: Bồ tát sanh làm hoàng tử 
út của vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại. Ngài được các vị Phật Độc Giác dạy rằng 
nếu đến thành phố tên là Takkasila, nước Gandhara trong vòng bảy ngày, ngài sẽ 
được vương quốc. 

Nhưng có sự nguy hiểm trên con đường đi đến đó, nếu như đi thẳng con 
đường dài 50 do tuần, ngài phải đi ngang qua khu rừng lớn. Đó là khu rừng hoang 
vu, có phi nhân ở. Các nữ Dạ xoa tìm cách quyến rũ khách đi đường bằng sắc, thinh, 
hương, vị, xúc để ăn thịt. Còn đi vòng khu rừng, thì con đường dài 100 do tuần. 

Năm người hầu cận của Bồ tát lần lượt làm mồi cho Dạ xoa. Riêng Bồ tát đã 
chiến thắng được nữ Dạ xoa chúa, làm vua ở xứ Gandhara. 

Trong một câu chuyện khác - Bổn Sanh Jayaddisat®” có ghi rằng: Vua 
Jayaddisa lạc vào rừng bị tai nạn Dạ xoa. Hoàng tử Alinasattu (tiền thân Bồ tát) thay 
cha đi nộp mạng cho Dạ xoa. 

Trong sa mạc 

Trong Bổn Sanh Apannaka®8) có ghi rằng: 

Tiền thân Bồ tát là một thương buôn lão luyện. Lúc bấy giờ, sau khi chất đầy 
500 cỗ xe với hàng hóa có giá trị lớn, Bồ tát sẵn sàng lên đường. 

Người chủ đoàn lữ hành trẻ (tiền thân Đề Bà Đạt Đa) cũng chất đầy hàng hóa 
tương tự trên 500 cỗ xe khác, sẵn sàng lên đường. 

Bồ tát suy nghĩ: “Nếu người chủ đoàn này đi với ta, với 1.000 cỗ xe, cùng đi 
một lần trên con đường, thì con đường sẽ không thể chịu nổi; sẽ khó tìm được củi, 
nước cho người, và cỏ cho bò. Hoặc là kẻ đó, hoặc là ta phải đi trước”. 

Ngài nhắn tin mời người ấy đến, trình bày sự việc và nói: 

- Hai chúng ta không thể đi cùng một lần được. Vậy bạn sẽ đi trước hay đi 
sau? 

Kẻ ấy suy nghĩ: “Nếu ta đi trước, sẽ có nhiều lợi ích. Ta sẽ đi con đường chưa 
bị hư phá, các con bò sẽ ăn cỏ chưa bị động chạm; còn các người nhà ta sẽ hái được 
các ngọn lá nấu cà-ri chưa bị động chạm, nước được trong lặng; và sau cùng định 
giá bán theo sở thích, ta sẽ bán các hàng hóa”. 

Nghĩ vậy, kẻ ấy nói: 

- Này bạn, tôi sẽ đi trước. 

Còn Bồ tát thấy đi sau có nhiều lợi ích vì ngài lý luận như vầy: “Những người 
đi trước sẽ san bằng con đường chưa được san bằng. Ta sẽ đi con đường đã được 


(65) Những cây này có kho báu. Dạ xoa trú trên những cây đó để giữ gìn kho báu, được gọi là Thần 
đất. 

(66) Tiểu Bộ Kinh, Chuyện Tiền Thân Đức Phật số 96, Chuyện Bát Dầu (Tiền thân Telapatta) 

(67) Tiểu Bộ Kinh, Chuyện Tiền Thân Đức Phật số 513, Chuyện Vương Tử Chiến Thắng (Tiền thân 
Jayaddisa) 

(68) Tiểu Bộ Kinh, Chuyện Tiền Thân Đức Phật số 1, Chuyện Pháp Tối Thượng (Tiền thân 
Apannaka) 


92 


họ đi qua. Các con bò của ta sẽ ăn cỏ mới mọc và ngọt; người của ta sẽ tìm được các 
lá ngọt nấu cà-ri mới mọc tại chỗ các lá đã được hái đi. Tại chỗ không có nước, họ 
phải đào để lấy nước, chúng ta sẽ uống nước trong các giếng được người khác đào 
lên. Việc định giá giống như sát hại mạng sống con người, ta đi sau sẽ bán hàng hóa 
theo giá thông thường đã quy định”. 

Thuở bấy giờ, các sa mạc có năm loại: sa mạc trộm cướp, sa mạc thú dữ, sa 
mạc không có nước, sa mạc phi nhân và sa mạc không có đồ ăn. 

Khi băng qua sa mạc có Dạ xoa, đoàn thương buôn của người chủ đoàn trẻ bị 
Dạ xoa lừa đập vỡ các ghè nước mang theo, không để dành lại dù chỉ một bụm nước. 
Bọn họ không được nước uống trở thành mệt mỏi. Họ vẫn tiếp tục đi cho đến khi 
mặt trời lặn. 

Khi ấy, họ tháo dây buộc xe ra, xếp thành một vòng tròn, và buộc các con bò 
vào bánh xe. Nhưng chúng cũng không có nước uống. Còn bọn họ không có vật thực, 
nên yếu sức, nằm xuống khắp nơi rồi ngủ. 

Khi đêm vừa xuống, Dạ xoa từ thành Dạ xoa đi đến, ăn thịt tất cả bò và người, 
chỉ để lại xương rồi bỏ đi. 

Như vậy, chỉ vì một người chủ đoàn lữ hành trẻ và ngu si, tất cả đã mắc vào 
đại nạn, xương cốt của người và vật rải khắp nơi, chỉ 500 cỗ xe còn đứng yên với 
đầy đủ hàng hóa. 

Khi đoàn thương buôn của Bồ tát đến biên giới sa mạc, Bồ tát cho đổ đầy 
nước vào các ghè, cho lấy thêm nhiều nước dự trữ rồi họp đoàn người lại và nói 
như sau: 

- Nếu không hỏi ta, thì một bụm nước cũng không được dùng. Có nhiều cây 
độc trong sa mạc, không một ai trong các người được ăn lá, hoa, hay quả chưa ăn 
từ trước, mà không hỏi ta. 

Sau khi chỉ dạy cho họ như vậy, Bồ tát mới bắt đầu đi vào bãi sa mạc với năm 
trăm cỗ xe. 

Khi đi đến giữa sa mạc, quỷ Dạ xoa ấy hiện hình ra trên đường đi, tiếp tục 
cách thức lừa gạt như trước. 

Bồ tát thấy nó liền nhận ra ngay và suy nghĩ: “Nơi này không có nước và được 
gọi là sa mạc không có nước. Người này có con mắt đỏ, bộ dạng không sợ hãi, lại 
không có bóng chiếu. Không nghỉ ngờ gì nữa, người chủ đoàn lữ hành ngu si và trẻ 
tuổi đi trước bị nó xúi giục, đã đổ tất cả nước, nên kiệt sức, và bị nó ăn thịt cùng cả 
đoàn tùy tùng. Nhưng nó không biết ta có tài trí và khéo dùng phương tiện”. 

Vì vậy, Bồ tát nói với Dạ xoa: 

- Ông hãy đi đi, chúng tôi là người lái buôn. Chưa thấy được nước khác, chúng 
tôi không đổ nước đã được dự trữ. Chỗ nào thấy nước, chúng tôi mới yên lòng đổ 
nước đi, làm cho nhẹ các cỗ xe. 

Nhờ nhiều kinh nghiệm như vậy, đoàn thương buôn của Bồ tát thoát được 
nạn Dạ xoa. 

Trong hồ nước 

Trong Bổn Sanh Devadhammat® có ghi rằng: 


(69 Tiểu Bộ Kinh, Chuyện Tiền Thân Đức Phật số 6, Chuyện Thiên Pháp (Tiền thân Devadhamma) 
ĐỘ 


Trong núi Tuyết có một hồ nước do Thiên Vương Vessavana cho một con quỷ 
nước Dạ xoa với lời dặn: Trừ những người biết được Thiên pháp, còn tất cả những 
ai xuống hồ nước này, ngươi có quyền bắt ăn thịt. Những ai không xuống nước, thì 
ngươi không có quyền. 

Hoặc Trong Bổn sanh Nalakapaänaữ? có ghi rằng: 

Lúc bấy giờ, Bồ tát sanh làm khỉ chúa, to lớn như một con nai màu đỏ, được 
vây quanh với độ 80.000 con khỉ, Bồ tát che chở đàn khỉ sống ở trong rừng. Bồ tát 
thường dạy đàn khi: 

- Này các con thân, trong rừng này có những cây độc và có những hồ chết, tại 
đấy các loài phi nhân đang sống. Khi các con ăn những trái cây trước kia chưa ăn 
và uống nước trước kia chưa uống, hãy hỏi ta đã. 

Đàn khỉ vâng lời. Một hôm, đi đến một chỗ trước kia chưa từng đến, sau nhiều 
ngày, chúng tìm nước uống, và thấy một cái hồ. Nhưng chúng không uống nước, cứ 
ngồi chờ Bồ tát. Ngài đến và nói: 

- Các con thân, sao các con không uống nước? 

- Chúng con chờ ngài đến. 

- Tốt lắm, các con thân! 

Bồ tát đi vòng hồ thấy có dấu chân đi xuống, không có đi lên, và suy nghĩ: 
“Không gì nghi ngờ nữa, hồ này có phi nhân ẩn trú”. Bồ tát nói với đàn khi: 

- Này các con thân, việc các con làm tốt lắm, vì đã không uống nước. Hồ này 
có phi nhân ẩn trú. 

Con quỷ Dạ xoa dưới nước biết được chúng không uống nước, liền hiện ra 
hình thù ghê rợn với bụng xanh, mặt trắng vàng, tay chân màu đỏ, rẽ nước đi lên 
và nói: 

- Sao lại ngồi đây, hãy xuống uống nước! 

Bồ tát hỏi: 

- Có phải ngươi là Dạ xoa sanh ra ở trong nước không? 

- PhảiữD, 

- Có phải ngươi bắt những ai xuống uống nước ở đây? 

- Phải. Ta bắt từ con chim nhỏ xuống nước trở lên, ở tại đây, ta không tha một 
ai! Ta sẽ ăn tất cả các ngươi. 

- Chúng ta sẽ không để ngươi ăn chúng ta. 

- Nhưng các ngươi sẽ phải uống nước, vì các dòng sông, suối khác đã khô cạn. 

- Được, chúng ta sẽ uống nước. Nhưng chúng ta sẽ không rơi vào quyền lực 
của ngươi. 

- Làm sao các ngươi uống nước được? 

- Sao, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ đi xuống, rồi uống nước à? Không đi xuống 
nước, 80.000 chúng ta mỗi người lấy một cành lau, như uống nước ngang qua một 
cành sen xanh, chúng ta sẽ uống nước hồ của ngươi. Như vậy, ngươi sẽ không thể 
ăn thịt chúng ta được! 


0) Tiểu Bộ Kinh, Chuyện Tiền Thân Đức Phật số 20, Chuyện Hồ Nalakapana (Tiền thân 
Nalakapana) 
ứ1) Dạ xoa có đặc tính là không nói dối 


94 


Nói xong, Bồ tát cho đem lại một cọng lau, hồi tưởng lại những hạnh Ba la 
mật của mình, đã che chở, bảo bọc đàn khỉ như thế nào, phát lời chân ngôn: 

- _ Tất cả những cọng lau hãy rỗng hết ruột! 

Do lợi hành rộng lớn của Bồ tát, mệnh lệnh ấy được thành tựu. Từ đấy trở đi, 
tất cả cọng lau ở xung quanh hồ Nalakapana trở thành trống rỗng. 

Bồ tát ra lệnh như vậy, và lấy một cọng lau rồi ngồi xuống. 80.000 con khỉ ấy, 
mỗi con cầm lấy một cọng lau, đều ngồi xuống vòng quanh hồ. Và trong khi Bồ tát 
hút nước vào qua ống lau, tất cả chúng đều ngồi trên bờ uống nước. Chúng uống 
nước như vậy, và Dạ xoa dưới nước không bắt được một ai nên không hoan hỷ, bỏ 
đi về trú xứ của nó. Còn Bồ tát với tùy tùng vây quanh, trở về sống ở trong rừng. 

* Bốn điều tồn tại trong kiếp trái đất này: 

Trong kiếp trái đất này, có bốn thần thông tồn tại suốt kiếp. Thế nào là 4? 

1. Tướng con thỏ trên mặt trăng, sẽ tồn tại trong suốt kiếp này”2): 

Tiền thân Bồ tát là con thỏ, Ngài nguyện bố thí sanh mạng cho ai cần. 

Vua trời Đế thích muốn thử hạnh nguyện của Bồ tát, hóa thân thành người 
Bà la môn đói khát. Bồ tát bảo Bà la môn nhóm lửa lên. Sau khi tắm xong, Bồ tát 
nguyện rằng: “Những con vật nào ở trong thân ta hãy đi ra! Ta chuẩn bị nhảy vào 
lửa.” 

Khi Ngài nhảy vào lửa làm vật thực cho Bà la môn này, vua trời đưa tay hứng 
Ngài ra. Để tưởng niệm hạnh Bố thí mạng sống của Bồ tát, vua trời ép nước từ một 
quả núi, lấy nước đó vẽ hình con thỏ lên mặt trăng. 

2. Địa điểm mà lửa được dập tắt. Địa điểm ấy sẽ không bị lửa chạm đến trong 
suốt kiếp này”3) 

Thuở xưa, ở nước Ma-kiệt- đà, tại chỗ này, Bồ tát tái sanh làm con chim cút. 
Từ cái trứng, con chim con tự mình mổ vỏ và thoát ra, thân hình to bằng trái banh. 
Cha mẹ đặt nó nằm trong tổ chim, chim mẹ tha đồ ăn về nuôi nó. Tự nó không có 
sức mạnh để xòe cánh bay giữa hư không, cũng không có sức mạnh giơ chân lên để 
đi trên đất liền. 

Tại chỗ ấy, năm này qua năm khác, lửa rừng thường phát cháy. Lúc bấy giờ, 
lửa rừng đang đốt cháy với tiếng gầm thét to lớn. Các đàn chim từ trong tổ bay ra, 
sợ chết, kêu la, và bay trốn. 

Cha mẹ Bồ tát sợ chết, bay trốn bỏ lại Bồ tát. Bồ tát nằm trong tổ, ngóc cổ 
vươn ra, thấy lửa đang lan tới, liền suy nghĩ: “Nếu ta có sức mạnh xòe cánh bay lên 
hư không, và ta có thể đi đến một chỗ khác; hay nếu ta có sức mạnh giơ chân lên, ta 
có thể đi bằng chân đến một chỗ khác. Cha mẹ ta, vì sợ chết, đã bỏ ta một mình, đã 
bỏ chạy để cứu mình. Nay ta không có chỗ nương tựa nào khác. Tự mình không nơi 
nương tựa, ta phải làm gì đây?”. 

Ngài lại suy nghĩ: “Trong thế giới này, có công đức, thật sự có công đức. Có 
những vị trong quá khứ viên mãn thành tựu các hạnh Ba la mật, ngồi dưới gốc Bồ 
đề, chứng Chánh Đẳng Giác, đầy đủ giới định tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến, thành 
tựu chân lý, lân mẫn từ bi, nhẫn nhục, tu tập lòng thân ái, bình đẳng đối với tất cả 
chúng sanh, những vị Phật Nhất Thiết Trí. Có những công đức Pháp mà các vị ấy đã 


2) Tiểu Bộ Kinh, Chuyện Tiền Thân Đức Phật số 316, Chuyện Con Thỏ (Tiền thân Sasa) 
(3) Tiểu Bộ Kinh, Chuyện Tiền Thân Đức Phật số 35, Chuyện Con Chim Cút (Tiền thân Vattaka) 


59 


chứng đắc. Và ta có được một sự thật: Một tự tánh pháp hiện hữu. Do vậy, ta cần 
phải niệm các công đức đã được các Đức Phật quá khứ chứng đắc, nắm giữ tự tánh 
pháp về sự thật hiện có nơi ta, làm một hạnh chân thật đẩy lui ngọn lửa, đem lại an 
toàn cho ta và cho các con chim còn lại”. 

Do vậy, bài kệ này được nói lên: 

“Ở đời có giới đức, 

Chân thật, tịnh, từ bị, 

Chính với chân thật ấy 

Ta sẽ làm một hạnh, 

Hạnh chân thật vô thượng. 

Hay hướng niệm Pháp lực, 

Niệm chư Phật quá khứ, 

Dựa sức mạnh chân thật, 

Ta làm hạnh chân thật.” 

Rồi Bồ tát niệm công đức chư Phật đã nhập Níp Bàn trong quá khứ, nhân 
danh tánh chân thật hiện có trên tự thân, làm một hạnh chân thật, và đọc bài kệ: 

“Có cánh không bay được, 

Có chân không thể đi, 

Cha mẹ đã bỏ ta, 

Hỡi lửa, hãy lui đi!” 

Khi Bồ tát nói sự thật ấy, ngọn lửa đi trở lui khoảng 16 tầm (1 tầm =1,8m). 
Khi trở lui như vậy, lửa không đốt cháy khu rừng nó đi ngang qua và được dập tắt 
tại chỗ ấy, như bó đuốc nhúng vào nước. 

3. Tại chỗ có ngôi nhà của người làm đồ gốm Ghatikara không bao giờ mưa 
rơi xuống trong suốt kiếp này”: 

Đức Phật Kassapa có một đàn tín hộ trì tối thượng là người làm đồ gốm 
Ghatikara - bậc A Na Hàm. 

Thợ gốm Ghatikära không tự tay đào đất hay đào với cái cuốc. Vị này vui lòng 
làm ghè, bát với đất lấy từ bờ đê bị sập xuống hay do chuột và chó đào lên và nói 
như sau: “Ở đây, nếu ai muốn, hãy bỏ vào từng nhúm các loại gạo có vỏ, từng nhúm 
các loại đậu que (mugga), từng nhúm các loại đậu hột (kalaya), và có thể lấy ghè, 
bát mình muốn”. 

Thợ gốm Ghatikara đã nuôi cha mẹ mù lòa bằng những loại gạo, đậu que, đậu 
hột ấy. 

Lúc bấy giờ, các cốc bị mưa dột, Đức Phật Kassapa dạy các vị Tỳ khưu rút cỏ 
từ ngôi nhà thợ gốm Ghatikara. 

Sự kiện này khiến thợ gốm Ghatikara hoan hỷ suốt nửa tháng và cha mẹ vị 
ấy hoan hỷ suốt một tuần. 

Và ngôi nhà không mái ấy không hề có một giọt mưa rơi vào. 

4. Các cây lau mọc xung quanh hồ Nalakapana này sẽ hoàn toàn trống rỗng 
trong suốt kiếp này. 

Trú nơi hoang đảo 


4) Kinh Trung Bộ số 81, Kinh Ghatikara 
96 


Trong Mahavamsa Đại sử có ghi nhận rằng: Thái tử Vijaya đến đảo hoang thì 
được Dạ xoa Kuvanna trợ giúp, đã giết tất cả Dạ xoa ở hai thành phố Lankapura và 
Sirisavatthu rồi thành lập nước Tích Lan cũ. 

Phân sự của Dạ xoa 

Nữ Dạ xoa rất hung bạo, rất thích bắt trẻ con ăn thịt75). Tuy nhiên, chúng vẫn 
phải có phận sự đối với vua Vessavana. 

Như trong Kinh Pháp Cú số 5 có ghi nhận sự kiện các nữ Dạ xoa phải thay 
phiên nhau kéo nước từ sông đổ vào hồ Anotatta trong 12 năm. Cứ bốn hay năm 
tháng chúng được thả về một lần, nếu không sẽ bị chết vì kiệt sức. Đây là một công 
việc nặng nhọc, dưới sự kiểm soát của nam Dạ xoa, rất nhiều nữ Dạ xoa đã chết. 

Dạ xoa nào làm đủ 12 năm, vua Vessavana sẽ ban cho nó một vùng đất. Nó có 
quyền ăn thịt bất cứ ai đi vào vùng đất đó. Dạ xoa có tròng mắt màu đỏ, không hề 
chớp mắt, không có bóng dọi. Nữ dạ xoa thù rất dai. Oan trái khó có thể cởi bỏ. 

Người thoát khỏi nạn Dạ xoa và chứng đắc Thánh Quả là người đại phước. 
Như trường hợp Trưởng lão Bhũtaữ9®), trong thời Đức Phật còn hiện tiền, ngài sanh 
tại ngoại thành Saketa, con một gia đình trưởng giả. 

Ngài là con út và là người con duy nhất còn sống sót. Các người con khác đã 
bị một con Dạ xoa thù nghịch ăn thịt. Ngài được canh gác cẩn mật, và con Dạ xoa 
bận lên hầu Vessavana nên không về nữa. Khi đến tuổi đặt tên, ngài được đặt tên là 
Bhũta. Nhờ công đức của mình, Ngài lớn lên không bị tai nạn gì, được nuôi dưỡng 
trong ba lâu đài như Ngài Yasa. 

Khi bậc Đạo Sư đến Saketa, Ngài cùng với các cư sĩ khác đến tự viện nghe 
thuyết Pháp. Hoan hỷ với bài Pháp, Ngài xin xuất gia trong Tăng đoàn. Sau khi xuất 
gia, Ngài sống trong một hang động, trên bờ sông AjakaranI. Tại đấy, Ngài chứng 
quả A La Hán. 

Sau đó, Ngài về thăm quyến thuộc vì lòng từ mẫn và ở trong rừng Añjana. Khi 
quyến thuộc yêu cầu Ngài ở lại, vì lợi ích chung cho họ và cho Ngài, Ngài nói ngài 
ưa thích đời sống xuất gia. Rồi Ngài nói lên chín kệ ngôn. Sau khi từ biệt quyến 
thuộc, Ngài không bao giờ quay trở lại nữa. 

* 

Nói chung, danh từ Yakkha chỉ cho các vị có năng lực siêu nhiên, có thể hộ độ 
hoặc làm hại chúng sanh khác. 

Những người làm thiện nghiệp nhưng tánh nóng nảy hoặc tâm rơi vào thiên 
vị, có thể trở thành Dạ xoa chúa (Dạ xoa có thần lực, là tướng của Đa Văn Thiên 
Vương Vessavana). 

Nhờ các thiện nghiệp, các Dạ xoa chúa có đời sống an lạc, huy hoàng. 

Nếu một chúng sanh có ác nghiệp nhiều hơn thiện nghiệp; ví dụ một người 
làm nghề săn bắn, đánh bắt cá nhưng quy ngưỡng Tam Bảo, thích bố thí, v.v... có 
thể trở thành một dạng Dạ xoa có đặc tính kỳ lạ. Ví dụ Dạ xoa sợ sắt, thép; Dạ xoa 
sợ lá dừa; Dạ xoa sợ tiếng động v.v. 

Dạ xoa chỉa làm ba đẳng cấp 


05) Do có oan trái với mẹ đứa trẻ trong nhiều kiếp quá khứ. Xem thêm Sớ giải Kinh Pháp Cú số 5 
và Câu chuyện Bổn Sanh số 513 
08) Tiểu Bộ Kinh, Trưởng Lão Tăng Kệ, Chương 9, số 232. Bhũta 


97 


1- Dạ xoa thượng phẩm: Chỉ cho các Dạ xoa chúa. Những Dạ xoa này thường 
hộ trì các vị Tỳ khưu có giới hạnh, không để các Dạ xoa trung phẩm hay 
hạ phẩm quấy phá. 

Người Phật tử có giới cũng được các Dạ xoa chúa hộ trì như vậy. 

2- Dạ xoa trung phẩm: những loại Dạ xoa có thần lực trung bình 

3- Dạ xoa hạ phẩm: Hạng Dạ xoa hạ phẩm giống như hàng ngạ quỷ, thường 
xuyên phải chịu đói khát, phải ăn những thứ dơ bẩn.” 

Có những Dạ xoa muốn thoát khỏi kiếp đói khổ, cố gắng nghe Pháp từ Đức 

Phật, thực hành theo và thoát kiếp ngạ quý. 

Nữ Dạ xoa - mẹ của Piyankara 

Tương Ưng Bộ Kinhữ® có ghi rằng: Ngài Anuruddha thức dậy khi đêm vừa 
mới sáng, đang tụng đọc Pháp Cúữ9), Một nữ Dạ xoa cùng con mình là Piyankara đi 
tới. Piyankara kêu khóc đòi ăn. Người mẹ nói với con mình: 

“Này Piyankara, 

Chớ có sanh tiếng động, 

Vị Tỳ khưu đang tụng, 

Những lời về Pháp cú. 

Nếu chúng ta biết được, 

Học được Pháp cú này, 

Rồi như Pháp hành trì, 

Chúng ta được lợi ích. 

Không sát hại sanh vật, 

Không cố ý nói láo, 

Tự học tập giới luật, 

Chúng ta thoát ngạ quý(80)” 

Hạng Dạ xoa này có thể chứng đắc Đạo Quả, nên được xếp vào hạng ngạ quỷ 
Vemanika (nửa ngày/ nửa tháng đau khổ, nửa ngày/ nửa tháng sung sướng như 
Chư thiên). Hạng Dạ xoa này có thể di chuyển trên hư không®19), 

Về chữ Pháp Cú 

Bản Sớ giải giải thích chữ “Pháp Cú” là một câu Pháp, một kệ ngôn hoặc là 
một tụng phẩm. 

Sớ giải Kinh Pháp Cú số^25 

Đức Thế Tôn tế độ Ngài Culapanthaka chứng đắc A La Hán luôn cả Hóa tam 
minh. Thuở quá khứ, tiền thân Bồ tát cũng tế độ cho tiền thân Ngài Cũlapanthaka 
như sau: 

Ngày xưa, một chàng trẻ tuổi ở Ba la nại (Baranas) đi đến Takkasila để học 
nghề với một vị thầy rất lỗi lạc. Anh ta làm việc, đỡ đần thầy một cách tận tụy. Một 
ngày nọ, vị thầy dạy anh ta một câu kệ: 


ứ?) Trường Bộ Kinh số 32 - Kinh Atanatiya 

8) Tương Ưng Bộ Kinh, Tương Ưng Dạ Xoa, Piyankara (S1.209) 

(9) Theo bản Sớ giải Kinh Pháp Cú, lúc đó Ngài Anuruddha đang tụng Phẩm thứ hai (Appamäada 
Vagga - Phẩm Không Phóng Dật). 

(80) Ngạ quỷ chỉ là cách nói ẩn dụ chỉ cho sự đói khát của hạng Dạ xoa này. Hạng Dạ xoa này không 
phải là ngạ quỷ. 

(81) Theo Patisambhidämagga (Đạo Vô Ngại Giải) 


S8 


“Ghattesi ghattesi, kim kãranaä ghattesi? Ahampi tam janami jãnãmï” - “Ngươi làm 
bậy, ngươi làm bậy, vì sao ngươi làm bậy. Ta đã biết ngươi, ta đã biết rõ ngươi như 
vậy.' 

Cầu trên cũng là một câu Pháp cú. 

Người đệ tử tụng đi tụng lại câu kệ này đến khi thuộc lòng. Mỗi khi giật mình 
anh ta đều buột miệng tụng câu này. 

Một hôm đức vua vi hành trong đêm. Nhằm lúc có bọn trộm đang đào một 
đường hầm đi vào nhà người học trò, vừa khua động lấy đồ, người học trò giật mình 
tụng câu kệ trên. Bọn trộm nghe qua thất kinh hồn vía, tưởng là đã bị phát giác nên 
tháo chạy. 

Sáng hôm sau đức vua gọi người học trò đến, bắt truyền dạy câu chú. Anh ta 
đồng ý và dạy xong được vua ban một ngàn đồng vàng. 

Viên tướng thống lãnh quân đội muốn soán ngôi nên thuê người thợ cạo cắt 
cổ vua. Khi người thợ cạo áp dao vào cằm vua, đức vua nhớ tới câu kệ nên tụng lên. 
Người thợ cạo giật mình, quỳ xuống xin tha tội và khai sự thật. Sau khi xử lý xong 
mọi việc, đức vua lại gọi người học trò tới ban cho nhiều tài sản. 

Kệ ngôn của Trưởng lão Ekudaniya 

Ngài sanh trong một gia đình trưởng giả. Khi lớn lên, thấy được uy đức của 
đức Phật khi trưởng giả Cấp Cô Độc làm lễ khánh thành đại tự Kỳ Viên, Ngài xuất 
gia từ bỏ gia đình, làm bổn phận người Sa di, sống trong rừng. 

Một ngày nọ, Ngài Ekudaniya đi đến Đức Thế Tôn để học hỏi. Khi ấy, Đức Thế 
Tôn thấy Tôn giả Säriputta đang ngồi thiền định nên nói lên câu kệ: 

“Adhicetaso appamaljato, 

munino monapathesu sikkhato; 

Sokaã na bhavanti tadino, 

upasantassa sadãä satimato' t1.” 

Dịch: 

“Với tâm cao thượng, chí cần chuyên 

Học tập đường tu tịnh, định thiền 

Bậc đắc tâm bình, thường chánh niệm 

Như trên những chỗ chứa ưu phiền.”2) 

Ngài Ekudaniya tưởng Đức Thế Tôn dạy câu đó cho mình. Ngài nghe câu kệ 
này, nên về rừng sâu chỉ lặp đi lặp lại câu kệ ấy, đến nỗi người ta đặt tên ngài là 
Ekudaniya (vị thuộc một câu kệ). Một ngày kia, tâm tư Ngài được định tĩnh với 
thiền quán triển khai, ngài chứng quả A La Hán sống trong an lạc giải thoát. 

Việc tụng niệm thường xuyên và hành theo một câu Phật ngôn cũng khiến 
người đó chứng đắc A La Hán. 

Pháp cú cũng có thể là một Tụng phẩm (Bhãnavära). Một Tụng phẩm có 250 
kệ ngôn. Mỗi kệ ngôn có bốn câu. Mỗi câu có tám chữ. Vậy một Tụng phẩm có 250 
X4X8 =8.000 chữ. 

Nữ Dạ xoa - mẹ của Punabbasu 


(82) Tiểu Bộ Kinh, Trưởng lão Tăng Kệ, chương 1, số 68 Ekudaniya 
99 


Cũng trong Tương Ưng Bộ Kinh®3) có ghi rằng: Lúc bấy giờ, tại đại tự Kỳ Viên, 
Đức Thế Tôn đang thuyết Pháp cho chúng Tỳ khưu về vấn đề liên hệ đến Níp Bàn, 
tuyên thuyết, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ. Và các Tỳ khưu ấy chú 
tâm, chú ý, tập trung mọi tâm tư, lắng tai nghe Pháp. 

Rồi một nữ Dạ xoa, một tay dắt đứa con lớn là Punabbasu, một tay ẫm đứa 
con nhỏ là Uttara. Vì Uttara quấy khóc nên bà phải dỗ con nín để nghe Pháp. Sau 
thời Pháp, nữ Dạ xoa cùng Punabbasu chứng đắc quả Dự Lưu, còn Uttara thì quá 
nhỏ nên không hiểu biết gì. 

Dạ xoa có bốn chỗ trú: rừng, hồ nước, sa mạc và hoang đảo như vậy nhưng 
nhà cửa chúng như thế nào? 

Nhà cửa của Dạ xoa 

Sớ giải Sutta Nipata (Sn.A.i.222) giải thích rằng: Trú xứ Dạ xoa là một lâu đài 
kiên cố, được Dạ xoa kiến tạo nên. 

Những lâu đài này ở nơi cội cây trên đất (bhummattha) hoặc ở trên hư không 
(akäsattha). Mắt thường của nhân loại không thấy được. 

Trong Trường Bộ Kinh®2, đại vương Vessavana bạch Đức Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, có những thượng phẩm Dạ xoa không tin tưởng Thế Tôn; bạch 
Thế Tôn có những thượng phẩm Dạ xoa tin tưởng Thế Tôn. 

- Bạch Thế Tôn, có những trung phẩm Dạ xoa không tin tưởng Thế Tôn; bạch 
Thế Tôn, có những trung phẩm Dạ xoa tin tưởng Thế Tôn. 

- Bạch Thế Tôn, có những hạ phẩm Dạ xoa không tin tưởng Thế Tôn, có những 
hạ phẩm Dạ xoa tin tưởng Thế Tôn. 

- Bạch Thế Tôn, nhưng phần lớn các Dạ xoa không tin tưởng Thế Tôn. Vì sao 
vậy? 

- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn thuyết pháp để từ bỏ sát sanh, thuyết pháp để từ bỏ 
trộm cắp, thuyết pháp để từ bỏ tà dâm, thuyết pháp để từ bỏ nói láo, thuyết pháp 
để từ bỏ không uống các loại rượu. 

- Bạch Thế Tôn, tuy vậy phần lớn các Dạ xoa đều không từ bỏ sát sanh, không 
từ bỏ trộm cắp, không từ bỏ tà dâm, không từ bỏ nói láo, không từ bỏ uống các loại 
rượu. Đối với họ, Pháp ấy không được ưa thích, không được đón mừng. 

- Bạch Thế Tôn, có những đệ tử của Thế Tôn, sống trong chốn thâm sâu cùng 
cốc, ít tiếng, ít động, có gió mát từ ngoài đồng thối, che giấu không cho người thấy, 
thích hợp tịnh tu. Tại chỗ ấy, có những thượng phẩm Dạ xoa không tin tưởng lời 
dạy Thế Tôn. 

- Bạch Thế Tôn, hãy học chú Atãnatiyarakkha (Hộ Kinh Atanatiya) để họ (các 
Dạ xoa) được lòng tin, để các vị Tỳ khưu, Tỳ khưu ni, Nam cư sĩ, Nữ cư sĩ có thể 
sống an lạc, được che chở, được hộ trì không bị tai họa. 

Đức Thế Tôn im lặng chấp thuận. 

Bài Kinh Atanatiya nói riêng, và những bài Hộ Kinh nói chung, giúp người 
tụng đọc ngăn trừ được sự quấy nhiễu của Dạ xoa. 

Tuy nhiên, muốn bài Kinh này có uy lực, người đó phải có Giới. Nếu người đó 
không có Giới, ngược lại, khi tụng bài Kinh này, Dạ xoa sẽ hại chết người đó. 


(3) Tương Ưng Bộ Kinh, Tương Ưng Dạ Xoa, Punabbasu (S1.209) 
(4) Trường Bộ Kinh số 32, Kinh Atanatiya (Atanäatiya Sutta) 


60 


Vì thế, nên biết mình ở đẳng cấp nào, có thể tụng được những bài Hộ Kinh 
hay không. 

Dạ xoa Nanda 

Kinh Phật Tự Thuyết, còn gọi là Cảm Hứng Ngữ (Udana)®5) có ghi nhận: 

Một thời Thế Tôn ở Rajagaha, tại Veluvana chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Lúc 
bấy giờ Tôn giả Sãriputta và Tôn giả Moggallana trú ở tự viện Động chim bồ câu. 
Lúc bấy giờ Tôn giả Sãriputta, trong đêm sáng trăng, ngồi giữa trời với tóc mới 
được cạo xong, đang nhập định(89), 

Có hai Dạ xoa là bạn với nhau đang đi từ phương Nam lên phương Bắc vì 
muốn tham dự Đại hội Dạ Xoa. Các Dạ xoa ấy thấy Tôn giả Sariputta trong đêm sáng 
trăng, ngồi giữa trời với tóc mới cạo xong. 

Dạ xoa tên Nanda bị chói mắt vì ánh trăng hắt từ da đầu Ngài Sariputta. Dạ 
xoa này phẫn nộ, nói với bạn rằng: 

- Này bạn, ta có ý muốn đánh trên đầu vị Sa môn này. 

Nghe nói vậy, Dạ xoa bạn ngăn cản: 

- Chớ có làm, này bạn, không làm gì được với vị Sa môn! Này bạn, Sa môn ấy 
vĩ đại, có đại thần lực, có đại uy lực. 

Lần thứ hai, lần thứ ba, Dạ xoa Nanda này cố chấp, ÿ vào uy lực của mình, 
dùng chùy đánh vào đầu Tôn giả Sariputta. 

Với cú đánh này, có thể làm ngã con voi cao 7 đến 8 khuỷu tay(8?hay làm bể 
tan ngọn núi lớn. Ngay lúc ấy, Dạ xoa ấy hét lớn: 

- Tôi bị cháy! Tôi bị cháy! 

Và rơi vào đại địa ngục8), 

Tôn giả Moggallana với Thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, thấy Tôn giả 
Sariputta bị đánh trên đầu, liền đến bên Tôn giả Sãriputta, sau khi đến, nói với Tôn 
giả Sariputta: 

- Mong rằng Hiền giả có thể kham nhẫn! Mong rằng Hiền giả có thể chịu đựng. 
Mong rằng Hiền giả không có đau đớn! 

- Này Hiền giả Moggallana, tôi có thể kham nhẫn! Hiền giả Moggallana, tôi có 
thể chịu đựng! Hiền giả Moggallana, nhưng đầu tôi có hơi đau. 

Tôn giả Moggallana tán thán Tôn giả Säriputta như sau: 

- Thật vi diệu thay, Hiền giả Säriputta! Hiền giả Sãriputta thật có thần lực lớn, 
thật có uy lực lớn! Ở đây, thưa Hiền giả Sariputta, có con Dạ xoa đánh trên đầu Hiền 
giả, đánh thật mạnh. 


(5) Kinh Phật Tự Thuyết (Udäna), Chương 4, Phẩm Meghiya, Ủd 39 
(86) Ngài Sariputta rất siêng năng trong thiền định, nên da Ngài lúc nào cũng sáng bóng. Khi tóc 
Ngài vừa cạo xong, ánh trăng chiếu vào, da đầu cũng sáng bóng như vậy. 
(7) 1 khuỷu tay =1⁄2m 
(88) Thời Đức Phật có năm người bị đất rút: 
: Dạ xoa Nanda (kẻ đánh vào đầu Trưởng lão Sariputta) 
: Thanh niên Nanda (kẻ làm hạnh bất tịnh với Tỳ Khưu Ni Uppalavann3) 
: Nàng Giñcaämänavikä (kẻ vu khống Đức Thế Tôn) 
- Vua Suppabuddha (người cản đường đức Phật đang đi khất thực) 
- Tôn giả Devadatta (người phá hoà hiệp Tăng) 


61 


Với cái đánh ấy, có thể làm ngã con voi cao 7 đến 8 khuỷu tay, hay làm bể tan 
ngọn núi lớn và Hiền giả Sãriputta đã nói như sau: “Này Hiền giả Moggallana, tôi có 
thể kham nhẫn! Này Hiền giả Moggallana, tôi có thể chịu đựng! Nhưng tôi có hơi 
đau đầu!” 

Tôn giả Sariputta cũng tán thán Tôn giả Moggallana như sau: 

- Thật vi diệu thay, Hiền giả Moggallana! Thật hy hữu thay Hiền giả 
Moggallana! Có đại thần lực là Hiền giả Moggallana, có đại uy lực, vì rằng Hiền giả 
có thể thấy được Dạ xoa, nhưng tôi thì không thấy được kể cả một con quỷ đói.(89 

Trong Tăng Chi Bộ Kinh. Đức Thế Tôn dạy một Bà la môn: 

“Ngày nay, này Bà la môn, loài người bị tham ái phi pháp làm cho say đắm, và 
bị ác tham chinh phục, bị tà kiến chi phối. Vì bị tham ái phi pháp làm cho say đắm, 
vì bị ác tham chinh phục, vì bị tà kiến chi phối, chúng cầm gươm sắc bén sát hại lẫn 
nhau. Do vậy, nhiều người mạng chung. 

Đây là nhân, này Bà la môn, đây là duyên, ngày nay loài người bị tiêu diệt, bị 
giảm thiểu trông rõ như thế, các làng trở thành không phải làng, các thị trấn trở 
thành không phải thị trấn, các thành phố trở thành không phải thành phố, các quốc 
độ trở thành không phải quốc độ. 

Lại nữa, này Bà la môn, ngày nay, các loài người bị tham ái phi pháp làm cho 
say đắm, và bị ác tham chinh phục, bị các tà kiến chi phối. Vì bị tham ái phi pháp 
làm cho say đắm, vì bị ác tham chinh phục, vì bị tà kiến chi phối, trời không mưa 
xuống đều đặn. Vì vậy, bữa ăn khó tìm, mùa màng hư mất, trắng xóa với côn trùng, 
chỉ còn lại cọng dẹp. Do vậy, nhiều người mạng chung. Đây là nhân, này Bà la môn, 
đây là duyên, vì sao ngày nay loài người bị tiêu diệt, bị giảm thiểu trông rõ như thế, 
các làng trở thành không phải làng, các thị trấn trở thành không phải thị trấn, các 
thành phố trở thành không phải thành phố, các quốc độ trở thành không phải quốc 
độ. 

Lại nữa, này Bà la môn, ngày nay, các loài người bị tham ái phi pháp làm cho 
say đắm, và bị ác tham chinh phục, bị các tà kiến chi phối. Vì bị tham ái phi pháp 
làm cho say đắm, vì bị ác tham chỉnh phục, vì bị tà kiến chi phối, các loài Yakkha 
(Dạ xoa) thả ra các loài phi nhân dữ tợn. Vì vậy, nhiều người mạng chung. 

Đây là nhân, này Bà la môn, đây là duyên, ngày nay loài người bị tiêu diệt, bị 
giảm thiểu trông rõ như thế, các làng trở thành không phải làng, các thị trấn trở 
thành không phải thị trấn, các thành phố trở thành không phải thành phố, các quốc 
độ trở thành không phải quốc độ.” 

Người lhìa bỏ bớt tham, la bỏ bớt tà kiến; những phi nhân hung ác không dám 
tới gần, không dám tạo bất cứ áp lực nào đối với người đó. 

Ngược lại, người có tham ác, có tà kiến; những hàng phi nhân đó mới có cơ 
hội tiếp cận, khiến người đó bị tai hại. 

Dạ xoa Sakka 


(89) Do lúc đó Ngài đang an trú tâm trong Thiền tức đang nhập định nên không tác ý để thấy các 
phi nhân chung quanh. Sau khi xả thiền, nếu tác ý Ngài vẫn có khả năng thấy được các chúng sanh 
vô hình. 

(90) Tăng Chi Bộ Kinh, Chương Ba Pháp, Phẩm Các Bà la môn, Kinh Người Giàu Có (A4.159) 


62 


Theo bản Sớ giải, Dạ xoa này cùng với phe nhóm (quân tướng) của Ma vương 
VasavattI. Dạ xoa này cũng tham gia vào trận chiến giữa Ma vương Vasavatti và Bồ 
tát khi Ngài ngồi trên bảo tọa Chiến Thắng ở cội Bồ Đề. 

Tương Ưng Bộ Kinh) có ghi rằng: Một thời, Thế Tôn trú ở Räjagaha (Vương 
Xá) trên núi Gijjhakuta (Kên Kên). 

Rồi Dạ xoa Sakka đi đến Đức Thế Tôn, sau khi đến nói lên những bài kệ với 
Đức Thế Tôn: 

“Thật không tốt lành gì, 

Một Sa môn như Ngài, 

Đã đoạn mọi triền phược, 

Đã sống chơn giải thoát, 

Lại tiếp tục giảng dạy, 

Những kẻ khác tu học.” 

Nghĩa là: Ngài đã giải thoát rồi, sao còn dính mắc tới những người khác làm 


Đức Thế Tôn trả lời: 

“Này Dạ xoa Sakka, 

Dầu vì lý do gì, 

Loài Người sống chung nhau, 

Không một lý do nào, 

Xứng đáng bậc trí tuệ, 

Với lòng từ lân mẫn, 

Nếu với tâm tín thành, 

Giảng dạy những người khác, 

Do vậy không hệ lụy, 

Vì lòng từ lân mẫn.” 

Nghĩa là: Với những người sống chung với nhau, không vì một lý do nào mà 
bỏ rơi nhau được; phải tận tụy, giúp đỡ lẫn nhau. 

Đối những bậc có trí, các vị xem Pháp mà Đức Phật giảng dạy là lòng từ mẫn 
của Đức Phật đối với chúng sanh. 

Đối với những kẻ không có trí, họ xem Pháp mà Đức Phật giảng dạy là sự dính 
mắc, sự trói buộc vì danh lợi hay bất cứ lý do nào khác. 

* 


Một số Dạ xoa trung phẩm khác, khi lắng nghe Pháp của Đức Thế Tôn thì 
thoát khỏi sự khổ của kiếp Dạ xoa, đó là: 

Dạ xoa Khara và Dạ xoa Suciloma 

Hai Dạ xoa này được đề cập trong Tương Ưng Bộ Kinh®2) như sau: 

Một thời Đức Thế Tôn ở Gaya(93), trên hòn đá Tankita tại trú xứ của Dạ xoa 
Suciloma. 


(91) Tương Ưng Bộ Kinh, Tương Ưng Dạ Xoa, Sakka (S1.206) 

(92) Tương Ưng Bộ Kinh, Tương Ưng Dạ Xoa, Suciloma (S1.207) 

(93) Theo bản Sớ giải, Gaya là một thị trấn, nằm trên con đường đi từ Bodhigaya đến thành 
Baranasi. Cách Bodhigayä 12 cây số, cách Baranasi 15 do tuần. 


63 


Lúc bấy giờ, Dạ xoa Khara và Dạ xoa Suciloma đi ngang qua, không xa Đức 
Thế Tôn bao nhiêu. 

Rồi Dạ xoa Khara nói với Dạ xoa Suciloma: 

- Đây là một Sa môn. 

Dạ xoa Suciloma nói: 

- Đây không phải Sa môn. Đây là Sa môn giả. Hay ít nhất cho đến khi ta biết 
được Sa môn hay Sa môn giả. 

Rồi Dạ xoa Suciloma đi đến Đức Thế Tôn, sau khi đến liền nghiêng thân về 
phía Đức Thế Tôn. 

Đức Thế Tôn liền tránh né thân của mình. 

Dạ xoa Suciloma nói với Đức Thế Tôn: 

- Có phải Sa môn sợ ta? 

- Này Hiền giả, Ta không sợ ngươi. Nhưng xúc chạm với ngươi là điều đáng 
ghét (papaka). 

- Này Sa môn, ta sẽ hỏi ngươi một câu. Nếu ngươi không trả lời ta được, ta sẽ 
làm tâm ngươi điên loạn, hay ta làm ngươi bể tim, hay nắm lấy chân, ta sẽ quăng 
ngươi qua bờ bên kia sông Hằng. 

- Này Hiền giả, ở thế giới Chư thiên, Ma giới hay Phạm thiên giới, với chúng 
Sa môn, Bà la môn, với Chư thiên và loài Người, Ta không thấy một ai có thể làm 
tâm Ta điên loạn, hay làm bể tim Ta, hay nắm lấy chân Ta, quăng Ta qua bờ bên kia. 
Tuy vậy, này Hiền giả, hãy hỏi đi như ngươi muốn! 

* Tiền sự của dạ xoa Khara và dạ xoa Suciloma: 

Vì sao hai Dạ xoa này có tên là Khara và Suciloma? 

Dạ xoa Khara sở dĩ có tên này vì có lớp da dày, thô nhám (khara) như da cá 
sấu hay như mái ngói. 

Do tiền nghiệp trong thời Giáo Pháp của Đức Thế Tôn Kassapa còn hiện tiền, 
có một vị Tỳ khưu thường lấy dầu các cư sĩ cúng dường chư Tăng để thoa lên thân 
vào mùa lạnh, mùa nóng mà không xin phép vị Trưởng lão. 

Tuy tu hành tốt đẹp trong 10.000 năm, vị ấy mệnh chung tái sinh làm Dạ xoa 
với lớp da thô nhám như vậy. 

Sau khi nghe xong bài Kinh Suciloma, Dạ xoa Khara chứng quả Dự Lưu, da 
hết xù xì, thô nhám và trở nên trơn láng, có màu vàng óng ánh. 

*'Tiần sự dạ xoa Suciloma: 

Dạ xoa Suciloma. Suci nghĩa là cây kim, loma nghĩa là lông. Theo Sớ giải, Dạ 
xoa này có những sợi lông dựng ngược lên, cứng như mũi kim. Khi há miệng ra, Dạ 
xoa này trông rất đáng sợ. 

Theo Sớ giải Kinh Tập (Sutta Nipata) (SnA.i.302-305), tiền thân Dạ xoa này 
là một cận sự nam, vào thời Đức Phật Kassapa. Cận sự nam này rất tỉnh tấn thọ trì 
Bát quan trai giới. 

Trong một lần đang làm việc ngoài đồng, nghe tiếng kẻng báo nghe Pháp, cận 
sự nam này đi thắng đến chùa mà chưa tắm rửa. 

Sau khi nghe Pháp xong, vì mệt mỏi, người này lên chỗ ngồi của chư Tăng có 
trải những tấm thảm quí, với quần áo bẩn, nằm lên đó ngủ. 

Do nghiệp làm bẩn chỗ ngồi của chư Tăng, mệnh chung người này tái sinh 
làm Dạ xoa có lông cứng như kim. 


64 


Từ đó thấy rằng: Nơi nào của chư Tăng nằm hay ngồi, nếu dọn dẹp sạch sẽ 
thì có phước. Ngược lại, thì dẫn tới tai hại. 

Một kiếp, tiền thân vua Bình Sa mang giày đi vào chánh điện nên khi nghiệp 
này trổ, ông bị cắt chân mà chết. 

Đây là những điều hết sức tế nhị, cần phải lưu ý học tập để lìa bỏ. 

Các câu hỏi của Dạ xoa Suciloma 

“Tham dục và sân hận, 

Do nhân gì sanh khởi? 

Bất mãn và thỏa mãn, 

Sợ hãi từ đâu sanh? 

Từ đâu được khởi lên, 

Các tư tưởng, tư duy, 

Như qua được bầy trẻ, 

Thả bay rồi kéo lại?” 

Đức Thế Tôn dạy: 

“Tham dục và sân hận, 

Do nhân này sanh khởi, 

Bất mãn và thỏa mãn, 

Sợ hãi từ đây sanh. 

Từ đây được khởi lên, 

Các tư tưởng, tư duy, 

Như qua được bầy trẻ, 

Thả bay rồi kéo lại. 

Chính do tham ái sanh, 

Chính do tự ngã sanh. 

Như cây Nigrodha (cây bàng), 

Do từ thân cây sanh. 

Phàm phu bám ác dục, 

Như cây leo khắp rừng. 

Những ai hiểu biết được, 

Do nhân ấy sanh khởi, 

Họ diệt trừ nhân ấy. 

Hãy nghe, này Dạ xoa, 

Họ vượt bộc lưu này, 

Bộc lưu thật khó vượt, 

Từ trước chưa vượt qua, 

Không còn phải tái sanh.” 

“Nhân này”: Bản Sớ giải giải thích, “nhân này” chỉ cho Thân kiến. Thân kiến 
nghĩa là bám vào bản ngã (mong muốn “tôi” được như vầy, như vầy...), từ đó tham 
dục sinh khởi. Khi tham dục sinh khởi, nếu không được hài lòng, tham dục sẽ trở 
thành sân hận. 

Tham dục và sân hận là mặt trái, mặt phải của một pháp. Sân hận nghĩa là 
tham dục không được toại nguyện; như người mong muốn một điều gì đó, khi 
không đạt được, người đó khó chịu, không hài lòng. Nếu tham dục được toại 
nguyện, tham được tăng trưởng, trở thành tham ác. 

“Từ đây”: Từ sự bám víu vào Thân kiến. 

65 


Từ Thân kiến, tham dục, sân hận, bất mãn, thỏa mãn... sinh khởi. 

“Từ đâu được khởi lên, 

Các tư tưởng, tư duy, 

Như qua được bầy trẻ, 

Thả bay rồi kéo lại?” 

Nghĩa là: Những tư tưởng, những sự tầm cầu của mình đã khởi lên, đã mất 
rồi, sao nay còn quay lại? 

Ngài Buddhaghosa giải thích: Một con qua bị cột vào một đầu dây, đầu dây 
còn lại được đứa bé cầm. Khi bay đi, con quạ nghĩ mình đã thoát rồi nhưng đứa bé 
lại cầm sợi dây giật nó về lại. 

Cũng vậy, chúng sanh bị tâm bất thiện như tham ái, sân hận, sợ hãi... khởi 
lên, mà không có đủ trí để quán xét tai hại của nó và không diệt trừ được nó, thì 
chúng sanh đó giống như con qua bị cột vào sợi dây. 

Sợi dây này xem như sợi dây kiết sử. Con quạ không có sức mạnh ví như tham 
dục, sân hận, dục tầm... Biết nó là tai hại, là xấu nhưng khi nó khởi lên rồi lại không 
diệt đi do không có sự tinh tấn. 

Thử hỏi bất mãn, tham dục, sợ hãi... thì được cái gì? Cái gì đến sẽ đến. Nếu cứ 
sợ hãi, tâm tư sẽ bất an, bấn loạn. Nếu mệnh chung trong lúc đó, sẽ rớt xuống bốn 
khổ cảnh. 

“Chính do tham ái sanh, 

Chính do tự ngã sanh” 

Nghĩa là: Những tư tưởng đó quay lại do tham ái, tự ngã. Biết rõ tham ái này 
hoặc sự bám víu vào tự ngã này, thì phải cắt bỏ nó đi. 

“Như cây Nigrodha, 

Do từ thân cây sanh” 

Nghĩa là: Người ta không thấy được gốc rễ cây Nigrodha, trước mắt người ta 
thấy hiện tướng cây cổ thụ này được to lớn do thân cây sinh ra. 

“Phàm phu bám ác dục, 

Như cây leo khắp rừng” 

Những ai hiểu biết được, 

Do nhân ấy sanh khởi, 

Họ diệt trừ nhân ấy. 

Nghĩa là: Phàm phu (người không có trí) cứ bám theo ái dục, như cây leo khắp 
rừng. 

Ví dụ: Một người thiếu ăn, thiếu mặc, người đó chỉ cần ăn no, mặc ấm. Tuy 
nhiên, sau khi ăn no, mặc ấm, người đó muốn được ăn ngon, mặc đẹp. Sau khi được 
ăn ngon, mặc đẹp, người đó lại muốn có quyền chức, danh tiếng khác... 

Từ một tham ái nhỏ, dẫn tới những tham ái khác như những dây leo khắp 
rừng. Người bám vào ái dục không bao giờ có điểm dừng. 

“Hãy nghe, này Dạ xoa, 

Họ vượt bộc lưu này, 

Bộc lưu thật khó vượt, 

Từ trước chưa vượt qua, 

Không còn phải tái sanh.” 

Nghĩa là: Hãy cố gắng nghe để vượt bộc lưu. Bộc lưu nghĩa là dòng nước 
mạnh, xoáy, chảy xiết. 


66 


Bộc lưu có 4: 

- Dục bộc: Sắc, thinh, hương, vị, xúc cuốn tâm người khác rơi vào dòng nước 
đó. Và khi đã dính mắc vào sắc, thỉnh, hương, vị, xúc rồi, chúng sẽ xoáy sâu, nhận 
chìm người đó. 

- Hữu bộc: Dòng nước mạnh, xoáy lôi chúng sanh không có trí vào dòng sanh 
hữu (cảnh giới tái sanh). Như những người chứng đắc thiền, bám vào tầng thiền 
mình đã chứng đắc thì vẫn phải rơi vào dòng nước này. 

Cho dù đó là sanh hữu cao như các cõi Thiền Sắc giới hay Vô Sắc giới thì vẫn 
phải chịu vô thường, khổ, vô ngã; nói chỉ những việc phước rất bình thường như 
bố thí, trì giới... với ước muốn kiếp sau được giàu sang, sung sướng, quyền cao, 
chức trọng ở cõi Dục Giới. 

- Kiến bộc: Quan niệm về một linh hồn trường tồn bất biến hoặc quan niệm 
về một linh hồn sau khi chết thì diệt mất đi... 

Tất cả những kiến này xuất phát từ thân kiến mà ra, bám vào một bản ngã 
nào đó. Chính bản ngã này nhận chìm chúng sanh vào cảnh giới tái sanh. Trường 
hợp này gọi là Kiến bộc lưu, tức là những tư tưởng sai lầm, không đúng theo chân 
lý Đức Phật chỉ ra. 

- Vô minh bộc: Không hiểu được Tứ Diệu Đế: 

Đây là Khổ, còn sinh là còn khổ. 

Đây là nguyên nhân sinh Khổ, là do tham ái. 

Đây là sự chấm dứt Khổ. 

Đây là đạo lộ thoát Khổ. 

Sau khi nghe bài Kinh này xong, hai Dạ xoa Khara và Suciloma diệt trừ được 
thân kiến, không còn hoài nghi về Phật Pháp và chứng Quả Dự Lưu. 

Sau khi chứng quả Dự Lưu, lông của Dạ xoa Suciloma trở nên mềm mại. Sắc 
tướng của Dạ xoa này cũng tốt đẹp hơn. 

Những Dạ xoa có duyên lành tích lũy từ trước, khi gặp được Đức Phật, Ngài 
nói lên những kệ ngôn. Sau khi nghe kệ ngôn, những Dạ xoa này chứng được Thánh 
Quả. 

Trong trung phẩm Dạ xoa, cũng có những Dạ xoa có tâm tín ngưỡng Giáo 
Pháp của Đức Phật. 

Dạ xoa Manibhadda 

Dạ xoa này được đề cập trong Tương Ưng Bộ Kinh(% như sau: 

Một thời Đức Thế Tôn trú giữa dân chúng Magadha, tại điện thờ Manimalaka, 
tại một trú xứ của Dạ xoa Manibhadda. 

Rồi Dạ xoa Manibhadda đi đến Đức Thế Tôn, sau khi đến, nói lên bài kệ này 
trước mặt Đức Thế Tôn: 

“Lành thay, thường chánh niệm, 

Nhờ niệm, lạc tăng trưởng. 

Có niệm, mai đẹp hơn, 

Hận thù được giải thoát.” 

Nghĩa là: Hãy cứ giữ chánh niệm, có chánh niệm, có ghi nhận, thiện tâm được 
sanh khởi. Thiện tâm sanh khởi thì lạc được tăng trưởng. 


(92) Tương Ưng Bộ Kinh, Tương Ưng Dạ Xoa, Manibhadda (S1.208) 
67 


Khi có niệm, trong tương lai sẽ tốt đẹp hơn, không có sự hận thù khởi lên. 
Tuy nhiên, cầu này chưa chuẩn, nên Đức Thế Tôn dạy: 

“Lành thay, thường chánh niệm, 

Nhờ niệm, lạc tăng trưởng, 

Có niệm, mai đẹp hơn, 

Hận thù chưa giải thoát. 

Với ai trọn ngày đêm, 

Tâm ý lạc, bất hại, 

Từ tâm mọi hữu tình, 

Vị ấy không thù hận.” 

Nghĩa là: Khi có niệm, trong tương lai sẽ tốt đẹp hơn, nhưng hận thù chưa 
giải thoát. Bởi vì, khi thất niệm, mất tâm thiện, hận thù sẽ sanh khởi lên, như sự bất 
mãn, khó chịu...Chỉ có niệm không thôi, hận thù vẫn chưa giải thoát được. 

Những ai cả ngày lẫn đêm, tâm và ý không có ý nghĩ làm hại người khác; 
không có ý nghĩ khiến người khác sầu khổ; luôn có tâm Từ đối với chúng sanh thì 
mới dứt bỏ được hận thù. 

Bởi vì, dù cho người đó có thất niệm, nhưng vì tâm đã có thói quen không 
muốn hại chúng sanh khác, thì khi gặp chuyện, sẽ không hại chúng sanh khác. 

Dạ xoa tán thán hạnh thuyết pháp của Trưởng lão Ni Sukka 

Tập Thánh Nhân Ký Sự (Apadana) (95) có ghi nhận: Trưởng lão ni Sukka trong 
quá khứ đã tạo nhiều thiện hạnh. Cách đây 91 kiếp trái đất, vào thời Đức Phật 
Vipassi, tiền thân Trưởng lão ni Sukka sinh trong gia đình trưởng giả. Sau khi nghe 
Pháp từ Đức Phật Vipass1, nàng hoan hỷ xuất gia. 

Vị Tỳ Khưu Ni này là một trong những Tỳ Khưu Ni rất giỏi về Phật Pháp. Nhờ 
phước này, sau khi mệnh chung, bà tái sanh về cõi trời Tusita trong thời gian dài. 
Sau đó, mệnh chung về cõi nhân loại, tiếp tục tạo phước và tái sanh lên cõi Đẩu Suất. 

Tương tự như vậy, cách đây 31 kiếp trái đất, vào thời Đức Phật Sikkhi và Đức 
Phật Vessabhu (trong kiếp trái đất đó có hai vị Chánh Đẳng Giác xuất hiện), tiền 
thân Trưởng lão ni Sukkã đều xuất gia trong Giáo Pháp của hai vị Phật này, và cũng 
rất giỏi về Phật Pháp. Mệnh chung, bà tái sanh về cõi Tusita. 

Trong kiếp trái đất này, vào thời ba vị Phật: Đức Phật Kakusandha, Đức Phật 
Konägamana và Đức Phật Kassapa tiền thân Trưởng lão ni Sukka đều xuất gia trong 
Giáo Pháp của ba vị Phật này, và cũng rất giỏi về Phật Pháp. Sau mỗi kiếp này, bà 
lại tái sinh về cõi Tusita. 

Với phước đặc biệt như vậy, bà xuất gia đến bảy lần (lần thứ bảy là xuất gia 
trong Giáo Pháp của Đức Phật Gotama) nhưng vẫn mang thân nữ nhân. Vì sao vậy? 

Nữ nhân thường thích săm soi nhan sắc, da dẻ, thân thể...của mình. Tiền thân 
vị Tỳ khưu nỉ này cũng vậy do hệ lụy của nữ nhân. 

Trong kiếp cuối cùng này, khi Đức Thế Tôn Gotama còn hiện tiền, nàng được 
sanh vào một gia đình quyền quí ở Rajagaha (Vương Xá) và được đặt tên là Sukkä 
(Trong Sáng) vì có nước da và gương mặt trong sáng. 


(95) Tương Ưng Bộ Kinh, Tương Ưng Dạ Xoa, Sukkã (S1.212) 
Tiểu Bộ Kinh, Trưởng Lão Ni Kệ, Sukka (Ther1.129) 


68 


Khi Đức Thế Tôn đến thành Rajagaha để tế độ vua Bình Sa như lời hứa năm 
xưa. Đức vua cùng 120.000 Bà la môn, trưởng giả, v.v... đi đến để nghe Pháp từ Đức 
Thế Tôn, trong số đó có nàng Sukka. Sau khi kết thúc Pháp thoại, đức vua cùng 
110.000 người chứng đắc Đạo Quả Dự Lưu. 10.000 người còn lại, gồm nàng Sukkä, 
quy ngưỡng Tam Bảo. 

Khi nàng Sukka trở thành cận sự nữ của Đức Thế Tôn, nàng được nghe 
Trưởng lão ni Dhammadinnä(®9 thuyết Pháp và quá cảm xúc bởi bài Pháp, nàng 
xuất gia với Trưởng lão ni Dhammadinnä. Sau khi tu thiền quán, nàng chứng được 
quả A La Hán cùng với Tuệ phân tích. Trưởng lão ni Sukka thuyết Pháp rất giỏi, 
luôn được 500 Tỳ khưu ni vây quanh. 

Một ngày kia, sau khi đi vào Vương Xá khất thực, sau khi thọ thực xong, toàn 
thể Ni chúng trở về Ni viện. Tại đấy Trưởng lão ni Sukka thuyết Pháp cho toàn thể 
Ni chúng, thuyết hay cho đến nỗi các Tỳ khưu ni như cảm thấy được nhận từ nàng 
những đường mật ngọt ngào, thấm nhuần với nước bất tử. Tất cả đều ngồi nghe, 
hoàn toàn im lặng nhiệt tâm tín thành. 

Rồi một Da-xoa có lòng tịnh tín đối với Tỷ-kheo-ni Sukkà, đứng ở cuối sân 
nghe Pháp, quá xúc động bởi lời thuyết giảng, nên đi ra khỏi Vương Xá, vừa đi vừa 
tán thán hạnh thuyết pháp tuyệt diệu của bà và nói như sau: 

“Này người Vương Xá thành, 
Các Người đã làm gì, 

Mà nay lại nằm dài, 

Như say vì rượu ngọt. 
Không hầu hạ Sukkà, 
Đang thuyết pháp bất tử? 
Pháp ấy không trở lui, 
Cam lồ không lưng vơi. 

Ta nghĩ người trí tuệ 

Uống nước (cam lồ) ấy, 
Chẳng khác một đám mưa, 
Đối với kẻ lữ hành.” 

Nghĩa là: Này những người trong thành Vương Xá, các ngươi là người thiếu 
trí, các ngươi lơ là với Giáo Pháp của Đức Thế Tôn, các ngươi đã bị men ngọt của 
thế tục làm say đắm, ngoảnh mặt với Giáo Pháp này. 

Vì các ngươi như vậy, các ngươi không đến ngồi gần Trưởng lão ni Sukkã để 
nghe giảng Pháp. Pháp ấy không trở lui, nghĩa là Pháp khi đã chứng đạt được rồi 
thì không quay lại đời này nữa, tức là Pháp ấy chấm dứt được tái sanh. 

Pháp ấy rất dịu ngọt, có tính chữa bệnh, làm lắng dịu tâm tư nóng bức. Pháp 
ấy vừa đủ, không dư, không thiếu. Người khôn ngoan nhận thức được lời dạy của 
Đức Thế Tôn như người đang bôn ba trong sa mạc nóng bức nhận thức được trận 
mưa. 

Khi nghe thần cây nói vậy, dân chúng rất lấy làm phấn khởi và đi đến chăm 
chú nghe bà thuyết Pháp. 


(9) Bà được Đức Thế Tôn ban cho danh hiệu “Tối thắng về thuyết Pháp trong hàng Tỳ khưu ni” 
69 


Khi sắp viên tịch, Trưởng lão ni Sukkã nói lên kệ ngôn tuyên bố về chánh trí 
của bà như sau: 

“Hỡi này nàng Sukkãl 

Người con của ánh sáng! 

Được ly tham định tĩnh, 

Nhờ ánh sáng Chánh pháp, 

Hãy mang thân cuối cùng, 

Sau khi thấy ma quân.” 

Nghĩa là: Nàng Sukkã, người con của ánh sáng đó, đã được ly tham rồi, đã diệt 
trừ các phiền não ma. 

Có thể thấy rằng những hạng Dạ xoa trung phẩm hay hạ phẩm nếu có trí, vẫn 
có khả năng chứng đắc Đạo Quả. Bài giảng về Dạ xoa đem lại cho chúng ta những ý 
nghĩa rất đặc biệt. 

Những Dạ xoa trung phẩm, hạ phẩm thường không có niềm tin nơi Tam Bảo, 
hay quấy phá các vị Tỳ khưu hay Tỳ khưu ni do giới đức của các vị ấy làm trở ngại 
ước muốn của những Dạ xoa này. Ngược lại, các Dạ xoa chúa (tướng quân của thiên 
vương Vessavana) lại có niềm tin với Phật Pháp, thường khích lệ, sách tấn các phàm 
nhân nên hành thiền, giữ giới... 

Dạ xoa Sivaka 

Trong Tương Ưng Bộ Kinh®? có ghi rằng: Một thời Thế Tôn ở Rajagaha 
(Vương Xá), tại rừng Sta. Lúc bấy giờ trưởng giả Anathapindika() (Cấp Cô Độc) 
đã đến Rajagaha để làm một vài công việc. 

Trưởng giả Anathapindika được nghe hai tiếng “Đức Phật”, toàn thân ông 
thấm nhuàần hỷ lạc. Trưởng giả Anathapindika hỏi có thể ngay lập tức đến yết kiến 
Đức Thế Tôn được hay không. 

Trưởng giả thành Rajagaha trả lời: 

- Nay không phải thời để yết kiến Đức Thế Tôn. Sáng sớm mai ông hãy đến 
yết kiến Đức Thế Tôn - Bậc A La Hán Chánh Đẳng Giác. 

Như vậy với ý nghĩ đi yết kiến Đức Phật, ông Anathapindika nằm ngủ. Trong 
đêm, ông ấy thức dậy ba lần, tưởng rằng trời đã sáng. 

Rồi lần thứ ba, trưởng giả Anathapindika ngỡ rằng trời đã sáng. Ông đi đến 
cửa thành dẫn tới khu rừng Sïta. 

Với phước báu của ông, các Chư thiên nhà trưởng giả thành Rajagaha và Chư 
thiên thành Rajagaha mở cửa cho ông đi. 

Từ cửa thành này đi đến rừng Sita, phải đi qua một nghĩa địa) (Sivathika). 

Và khi ông ra khỏi thành phố, ánh sáng biến mất và bóng tối hiện ra. Ông sợ 
hãi, hoảng hốt, lông tóc dựng ngược và muốn đi trở về. 


97) Tương Ưng Bộ Kinh, Tương Ưng Dạ Xoa, Sudatta (S1.210) 

Cullavagga (Tiểu Phẩm), Senäsanakkhandhakam (Chương Sàng Tọa) 

(98) Tên thật của ông là Sudatta. Ông có vợ tên là Puññalakkhana - Phúc Tướng (Puñña: phước, 
lakkhanãä: trạng thái). Bà là em gái của một trưởng giả thành Rajagaha. Em gái của trưởng giả 
Anathapindika lại là vợ của trưởng giả thành Rajagaha. Hai trưởng giả này vì thế có mối quan hệ 
thân thiết. Nhờ trưởng giả Rajagaha, trưởng giả Anathapindika mới biết được sự xuất hiện của 
Đức Phật. 

(99) Nghĩa địa ngày xưa là một bãi đất trống. Xác người được ném vào đó để cho thú, Dạ xoa... ăn. 


70 


Rồi Dạ xoa Sivaka190) ẩn hình, lên tiếng như sau: 

“Trăm voi và trăm ngựa, 

Trăm xe do ngựa kéo, 

Cả trăm ngàn thiếu nữ, 

Được trang sức bông tai, 

Không bằng phần mười sáu, 

Một bước đi tới này. 

Cư sĩ, hãy tiến tới! 

Cư sĩ, hãy tiến tới! 

Tiến tới, tốt đẹp hơn, 

Chớ có lui, thối bước!” 

Rồi với Anathapindika, tối tăm biến mất, ánh sáng hiện ra. Và sợ hãi, hốt 
hoảng, lông tóc dựng ngược đã khởi lên được dịu hắn xuống. 

Lần thứ hai, trưởng giả Anathapindika đạp phải những xác người. Nỗi sợ hãi 
lại xuất hiện. Dạ xoa Sivaka lại ẩn hình, nói lên kệ ngôn như vậy. Trưởng giả 
Anathapindika trở nên yên tâm. Trong thâm tâm ông nghĩ đây là vị thần hộ mệnh 
của mình. 

Lần thứ ba, nỗi sợ hãi trong trưởng giả Anathapindika lại dấy lên, ông lại có 
ý muốn quay trở về. Dạ xoa Sivaka lại ẩn hình, nói lên kệ ngôn như vậy. 

Rồi với trưởng giả Anathapindika, bóng tối biến mất, ánh sáng hiện ra và sợ 
hãi, hoảng hốt, lông tóc dựng ngược đã khởi lên được dịu bớt. 

Khi đi tới gần rừng Sita, trưởng giả Anathapindika suy nghĩ: “Trong thế gian 
này có nhiều người tự xưng mình là toàn tri toàn kiến. Vị sắp gặp này cũng được 
đồn là toàn tri toàn kiến. Làm sao biết vị này là bậc Chánh Đẳng Giác thật sự? Tên 
cúng cơm của ta Sudatta chưa ai từng biết. Nếu đây là bậc Chánh Đẳng Giác, Ngài 
sẽ biết tên ta.” 

Rồi trưởng giả Anathapindika đi đến Đức Thế Tôn. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn 
thức dậy vào lúc đêm vừa mãn và đang đi kinh hành ngoài trời. 

Biết duyên lành chứng đắc Đạo Quả của trưởng giả Anathapindika, khi thấy 
Anathapindika từ xa đi đến, Đức Thế Tôn từ chỗ kinh hành đi xuống, và ngồi trên 
chỗ đã soạn sẵn. 

Sau khi ngồi, Đức Thế Tôn nói với trưởng giả Anathapindika: 

- Hãy đến đây, này Sudatta! 

Rồi Anathapindika nghĩ: “Đức Thế Tôn kêu tên ta”, hoan hỷ, phát sinh niềm 
tin cực mạnh. Ông đi tới rồi cúi đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn và bạch rằng: 

- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn ngủ có an lạc chăng? 

Đức Thế Tôn dạy: 

“Bà la môn tịch tịnh, 

Luôn luôn sống an lạc, 

Không đèo bòng dục vọng, 

Thanh lương, không sanh y, 

Mọi ái trước đoạn diệt, 


(100) Sivaka: Siva từ chữ siva (an toàn, an lạc), Svaka có nghĩa là “người đem lại sự an lành, sự 
mát mẻ”. Đây là một Dạ xoa chúa. Khi có hữu sự, nhân loại thường cầu khẩn Dạ xoa này. 


71 


Tâm khổ não điều phục, 

Tịch tịnh, sống an lạc, 

Tâm tư đạt hòa bình.” 

Rồi Đức Thế Tôn thuyết Tuần tự Pháp(01) đến trưởng giả Anäathapindika. Khi 
thấy tâm của Anathapindika được trong sạch như tấm vải đã được giặt sạch, sẵn 
sàng nhuộm màu, Đức Thế Tôn thuyết về Tứ Diệu Đế. 

Kết thúc bài Pháp, trưởng giả Anathapindika chứng Quả Dự Lưu. 

Đức Thế Tôn tế độ trưởng giả Anathapindika vào hạ thứ hai. Vào thời điểm 
thích hợp, Đức Thế Tôn ban cho trưởng giả Anathapindika danh hiệu “Tối thắng về 
bố thí trong hàng cận sự nam”. 

Theo bản Sớ giải, khi trưởng giả Anathapindika đi qua cổng thành, đến nghĩa 
địa, nghe tiếng khích lệ của Dạ xoa, tâm của ông phát sinh sự hoan hỷ, tưởng niệm 
đến ân đức Phật. Khi pháp hỷ quá mạnh, hào quang phát ra từ thân ông, soi đường 
cho ông đi. Ánh sáng này gọi là Quang Hỷ. 

Nhưng khi đạp phải xác người, tâm của trưởng giả Anathapindika rúng động. 
Do bị rúng động, kinh sợ, ánh sáng biến mất. Khi được Dạ xoa nhắc nhở, ông hoan 
hỷ trở lại, tưởng niệm đến ân đức Phật, ánh sáng phát sinh trở lại. 

Tương tự như vậy, khi Đức Thế Tôn thuyết bộ thứ bảy của tạng Vi Diệu Pháp, 
Ngài không cố ý làm hào quang phát ra. Nhưng khi đó, tâm Ngài thoải mái, an lạc, 
như đại kình ngư bơi ra biển lớn; tâm không bẩn chật, hào quang sáu màu tỏa ra từ 
thân Ngài. 

Nói về kệ ngôn của chúa Dạ xoa Sivaka, kệ ngôn này có ý nghĩa là: 

Phước báu tạo ra, cho quả là vua 100 đại quốc(92), có nhiều tài sản, nhiều nữ 
nhân xinh đẹp. 16 lần phước báu đó không bằng một bước chân đi tới gặp Đức Phật, 
chứng được Quả Dự Lưu. 

Đức Phật dạy phước được làm vua vũ trụ (Chuyển Luân Vương) không bằng 
một phần mười sáu của Thánh Quả Dự Lưu. Vì dù được làm vua vũ trụ (Chuyển 
Luân Vương), nhưng khi hết phước do định luật vô thường, có thể rớt xuống bốn 
khổ cảnh. Còn quả vị Thánh Dự Lưu không bao giờ rớt xuống bốn khổ cảnh. 

“Tiến tới, tốt đẹp hơn, 

Chớ có lui, thối bước!” 

Ý nghĩa của “tiến tới” nghĩa là những người chứng đạt được Pháp, với uy lực 
không còn trở lui của Pháp, sau khi mệnh chung không quay lại lại cõi đời này nữa. 
Nếu có tái sanh, sẽ tái sanh ở những cõi cao hơn. Mặc dù ở cõi Chư thiên, Phạm 
thiên còn những cái khổ của sinh, già nhưng không so được với cái khổ nặng nề của 
nhân loại. 

Muốn được như vậy phải hành Giới - Định - Tuệ. 

* Rừng Sita 


01) Mahaävagga, Chương Trọng Yếu, Tuần tự Pháp: Nói về bố thí (dãnakathä)- Nói về giới hạnh 
(silakathä) - Nói về các cõi trời (saggakathä) - Nói về các nguy hại của các dục lạc 
(kamadinavakatha) - Nói về lợi ích của xuất ly (nekkhammanisamsakathä). 

92) Voi và ngựa là biểu tượng của đức vua. “Trăm voi và trăm ngựa” chỉ cho việc làm vua 100 
quốc độ rộng lớn. 


ý: 


Rừng Sita là một khu rừng nhỏ trong thành Rajagaha. Trong rừng này có hang 
Đầu Rắn (Sappasondikapabbhara(193)). 

Chính trong hang này, Ngài Upasena192(em trai Ngài Xá Lợi Phất) khi đang 
ngồi vá y. Hai con rắn độc rượt đuổi nhau trên nóc hang. Một con rơi xuống cắn 
trúng Ngài. Ngài nói các vị Tỳ khưu đưa Ngài ra khỏi hang. Rồi Ngài viên tịch. 

Gọi là Sita vì rừng này mát lạnh. Ngài Sambhuta rất thích thú rừng này, từ lúc 
mới xuất gia cho tới lúc đắc Thánh Quả A La Hán, Ngài cũng chỉ ở trong khu rừng 
này mà thôi. Vì thế, Ngài được gọi là Sitavaniya. 

Trong rừng Sïta có 500 con đừng kinh hành195), 

Người không đặt niềm tin nơi ân đức Phật, Pháp, Tăng thì không thể chứng 
đắc Thánh Quả. Đối với những người có duyên lành, Đức Phật đẩy đi những sự nghi 
hoặc để họ phát sinh niềm tin mãnh liệt. Khi phát sinh niềm tin mãnh liệt, người đó 
mới chăm chú nghe Pháp. Sau đó tùy theo căn cơ của họ, Ngài thuyết Pháp phù hợp 
để họ chứng đắc Đạo Quả. 

* Bà la môn Brahmzyu 

Trong thời Đức Phật, Bà la môn Brahmäyu(%%) được ví như Thái Sơn Bắc Đẩu 
của Bà la môn. Ông 120 tuổi, thiện sinh bảy đời, một vị đọc tụng Thánh điển, chấp 
trì chú thuật, tỉnh thông ba tập Veda, với tự vựng, lễ nghi, ngữ nguyên và thứ năm 
là các cổ truyện, thông hiểu từ ngữ và văn phạm, thâm hiểu Thuận thế luận và Đại 
nhân tướng. 

Bà la môn này nghe đồn rằng Đức Thế Tôn là bậc Chánh Đẳng Giác. Theo tạng 
Veda, vị được gọi là Đức Thế Tôn phải có 32 đại nhân tướng. Vì thế, ông phái đệ tử 
tên là Uttara đi theo quan sát xem Đức Phật có đủ 32 đại nhân tướng hay không; và 
oai nghi, cư xử của Đức Phật như thế nào. 

Thanh niên Uttara vâng lời, rồi ra đi du hành đến chỗ Đức Thế Tôn ở Videha. 
Sau khi đến, nói lên những lời chào đón hỏi thăm với Đức Thế Tôn. Uttara liền ngồi 
xuống một bên rồi tìm xem 32 Đại nhân tướng trên thân Đức Thế Tôn. Thanh niên 
Uttara thấy trên thân Đức Thế Tôn phần lớn 32 Đại nhân tướng, trừ hai tướng. Đối 
với hai Đại nhân tướng ấy, nghi hoặc sanh, do dự sanh, chưa được thỏa mãn, chưa 
được hài lòng, tức là tướng mã âm tàng và tướng lưỡi rộng dài. 

Rồi Đức Thế Tôn nghĩ rằng: “Thanh niên Uttara này thấy ở nơi Ta phần lớn 
32 Đại nhân tướng, trừ hai tướng. Đối với hai Đại nhân tướng ấy, nghi hoặc sanh, 
do dự sanh, chưa được thỏa mãn, chưa được hài lòng, tức là tướng mã âm tàng và 
tướng lưỡi rộng dài”. 

Rồi Đức Thế Tôn liền dùng thần thông khiến thanh niên Uttara thấy được 
tướng mã âm tàng của Ngài. Và Ngài le lưỡi, rờ đến, liếm đến hai lỗ tai; rờ đến, liếm 
đến hai lỗ mũi, và dùng lưỡi che khắp cả vùng trán. 

Rồi thanh niên Uttara suy nghĩ: “Sa môn Gotama có đầy đủ 32 Đại nhân 
tướng. Vậy ta hãy theo sát Sa môn Gotama để dò xem các uy nghỉ (của Ngài)”. 


(03) Sappa: con rắn, sondika: cái đầu, pabbhara: hang, động. 

0) Tương Ưng Bộ Kinh, Dpasena (S1v.40) 

(105) Theo Sớ giải Tăng Chi Bộ Kinh (AA1i.679) 

(199) Trung Bộ Kinh, bài kinh số 91, Kinh Brahmayu (Brahmayu sutta) 


73 


Rồi thanh niên Uttara trong bảy tháng theo sát Thế Tôn như bóng không bao 
giờ rời hình. Sau bảy tháng, thanh niên Uttara trở về gặp thầy mình là Bà la môn 
Brahmaäyu, tường thuật chỉ tiết 32 Đại nhân tướng và các uy nghỉ của Đức Thế Tôn. 

Khi nghe nói vậy, Bà la môn Brahmäyu từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thượng y 
vào một bên vai, chắp tay hướng đến Đức Thế Tôn, và ba lần nói lời cảm hứng sau 
đây: 

- Đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A La Hán, Chánh Đẳng Giác! Đảnh lễ Đức Thế Tôn, 
bậc A La Hán, Chánh Đẳng Giác! Đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A La Hán, Chánh Đẳng 
Giác! Có thể tại một chỗ nào, thời gian nào, chúng tôi sẽ đi đến gặp Tôn giả Gotama 
ấy. Có lẽ sẽ có một cuộc nói chuyện. 

Một thời gian sau, Bà la môn Brahmayu đến viếng thăm Đức Thế Tôn, tương 
tự như Uttara, ông cũng được xem 32 đại nhân tướng của Đức Thế Tôn. 

Sau khi được Đức Thế Tôn trả lời các câu hỏi, Bà la môn Brahmayu từ chỗ 
ngồi đứng dậy, đắp thượng y vào một bên vai, cúi đầu xuống dưới chân Đức Thế 
Tôn, dùng miệng hôn xung quanh chân Đức Thế Tôn, lấy tay rờ xung quanh và tự 
xưng danh: 

-_ Thưa Tôn giả Gotama, con là Bà la môn Brahmaäyu. 

Và hội chúng ấy tâm tư trở nên kinh ngạc, cảm thấy rất vi diệu: “Thật vi diệu 
thay! Thật hy hữu thay, đại uy lực, đại thần lực của vị Sa môn đã khiến cho Bà la 
môn Brahmaäyu này, với danh tiếng, danh vọng như vậy, lại hạ mình tối đa như vậy”. 

Rồi Đức Thế Tôn nói với Bà la môn Brahmaäyu: 

- Thôi vừa rồi, Bà la môn, hãy đứng dậy. Ông hãy ngồi trên ghế của Ông vì tâm 
của Ông đã hoan hỷ đối với Ta. 

Rồi Bà la môn Brahmayu, sau khi đứng dậy, liền ngồi trên ghế của mình. Rồi 
Đức Thế Tôn thứ lớp thuyết Tuần tự Pháp đến Bà la môn Brahmayu. Khi thấy tâm 
của ông ta được trong sạch như tấm vải đã được giặt sạch, sẵn sàng nhuộm màu, 
Đức Thế Tôn thuyết về Tứ Diệu Đế. 

Kết thúc bài Pháp, Bà la môn Brahmaäyu chứng Quả Dự Lưu. 

* Bà la môn Pokkharasadi 

Trong Trường Bộ Kinhd?” cũng ghi nhận trường hợp Bà la môn 
Pokkharasadi sai đệ tử mình là Ambattha đi quan sát 32 Đại nhân tướng của Đức 
Thế Tôn. 

Khi được xem 32 Đại nhân tướng của Đức Thế Tôn, Bà la môn này phát sinh 
niềm tin mãnh liệt. Sau khi nghe Pháp, ông chứng đắc Quả Dự Lưu. 

Những người muốn chứng đắc Đạo Quả phải đặt niềm tin vào ân đức Tam 
Bảo. Ân đức này là gốc rễ, là cơ bản giúp cho Đạo Quả phát sinh lên. Mất đi niềm tin 
này, đồng nghĩa với việc không thể chứng đắc Đạo Quả. 

Có câu hỏi: Bà Visäkhãa chứng đắc Quả Dự Lưu lúc bảy tuổi, làm sao biết Đức 
Thế Tôn mà đặt niềm tin? 

Đáp rằng: Mặc dù lúc bảy tuổi, cô bé Visakhä không biết về ân đức Phật, 
nhưng bà rất tin ông nội mình (trưởng giả Mendaka), nghe lời ông nội đi đến đảnh 
lễ Đức Thế Tôn. Cô bé đi xe đến chỗ không thể đi được nữa, tháo đôi giày vàng, đi 
chân không đến đảnh lễ Đức Thế Tôn. 


07) Trường Bộ Kinh, bài kinh số 3, Kinh Ambattha (Ambattha Sutta) 
74 


Đức Thế Tôn thuyết Pháp hợp với cơ tánh của cô bé bảy tuổi. Sau bài Pháp, 
cô bé Visakhä cùng 500 cô bé nữ tỳ chứng đắc Quả Dự Lưu. 

Chúng ta cần học tập rằng: Với ai chưa có niềm tin nơi Đức Thế Tôn, nên đặt 
niềm tin nơi Đức Thế Tôn. Với ai niềm tin chưa vững nơi ân đức Tam Bảo, hãy làm 
cho niềm tin ấy củng cố mạnh lên. Sự chứng đắc Đạo Quả sẽ không còn lâu nữa. 

Tâm của Đức Thế Tôn biết được ý nghĩ của chúng sanh hữu duyên. Với năng 
lực của một vị Chánh Đẳng Giác, Ngài biết cách làm sao cho tâm hướng đến đạo lộ 
giải thoát. 

Tin Pháp ở đây nghĩa là tin rằng Bát Chánh Đạo là con đường duy nhất để 
chứng đắc Đạo Quả, ngoài ra không còn con đường nào khác. 

Thêm nữa, cần phải từ từ loại trừ tham (sắc, thính, hương, vị, xúc) vì Ly tham 
là Pháp tối thắng. 

Trưởng giả Anathapindika, bà Visakhã hay vua trời Sakka thuộc vào hạng 
Thượng Lưu Sắc Cứu Cánh, tức là phải sanh lên cõi Sắc Cứu Cánh mới viên tịch 
được. 

Các vị này thuộc về có Tín quyền mạnh. Theo quyển Nền Tảng Phật Giáo do 
Ngài Hộ Pháp biên soạn, có nêu thêm bốn vị thiên tử cũng thuộc vào hạng Thượng 
Lưu Sắc Cứu Cánh, đó là: Nagadatta, Maharatha, Cũlaratha, Anekavanna. 

Dạ xoa Janavasabha 

Trong hàng ngũ Dạ xoa, có những Dạ xoa bậc Thánh. Khi còn là nhân loại, vị 
ấy chứng Thánh Quả Dự Lưu, sau khi mệnh chung, tái sanh làm Dạ xoa có đại thần 
lực (Dạ xoa thượng phẩm). Ví dụ trường hợp vua Bình Sa là một vị Thánh Dự Lưu, 
sau khi mệnh chung, tái sanh làm Dạ xoa có tên là Janavasabha. 

Theo các kệ ngôn trong Kinh Janavasabha48, Ngài Ananda nghe Đức Phật 
giới thiệu về tên Dạ xoa Janavasabha, thì Ngài có cảm giác râu tóc bị dựng ngược. 

- Bạch Thế Tôn, con tự nghĩ: “Vị Dạ xoa này không phải là hạng tầm thường, 
vì đã mang tên janavasabha”. 

Dạ xoa ấy đã hiện ra trước mặt Đức Thế Tôn, nhan sắc thật phi thường và 
nói: 

- Bạch Thế Tôn, con là Bimbisara! Bạch Thế Tôn, con là Bimbisara! Bạch Thế 
Tôn, nay là lần thứ bảy con được sanh vào dòng họ vua Vessavana. Con chết đi trong 
địa vị làm vua ở nhân gian, nay được sanh trên thiên giới, làm bậc phi nhân. 

Rồi vị ấy nói lên câu kệ: 

Từ đây đến bảy lần 

Từ kia đến bảy lần 

Mười bốn lần tái sanh. 

Như vậy con biết được, 

Đời quá khứ của con. 

“Từ đây đến bảy lần”: Từ cõi người tái sanh cõi Dạ xoa bảy lần 

“Từ kia đến bảy lần”: Từ cõi Dạ xoa tái sanh cõi người bảy lần 

Theo bản Sớ giải, vua Bình Sa tái sanh làm Dạ xoa do ước nguyện của mình, 
vì trong tiền kiếp, ông từng làm Dạ xoa nên ông rất ái mộ địa vị Dạ xoa. Mỗi khi làm 


(198) Trường Bộ Kinh, bài kinh số 18, Kinh Janavasabha (Janavasabha sutta) 
75 


phước, ông đều ước nguyện địa vị này. Vì vậy, tuy rằng đã chứng đắc Quả Dự Lưu, 
ước nguyện trong quá khứ vẫn thực hiện được nên ông tái sanh làm Dạ xoa. 

Vậy nên, ước nguyện rất quan trọng. Không nên ước nguyện gì khác ngoài 
Níp Bàn. 

Những Dạ xoa khác cũng chứng Quả Dự Lưu như Dạ xoa Khara, Dạ xoa 
Suciloma, Dạ xoa Sãtagira, Dạ xoa Hemavata, nữ Dạ xoa Bhuñjatf10, nữ Dạ xoa 
Punabbasumata... 

Tên gọi của Dạ xoa 

Tên gọi của Dạ xoa thường nói lên tính chất đặc biệt của Dạ xoa đó. Ví dụ: 

Dạ xoa Kuvamnä: Sắc xấu. 

Dạ xoa Khara: Da thô nhám 

Dạ xoa Suciloma: Lông kim 

Dạ xoa Silesaloma: Lông dính. Khi ai ném vật gì đó vào người Dạ xoa này, lông 
Dạ xoa ấy sẽ bắt chụp lại. 

Hoặc tên Dạ xoa chỉ cho chỗ cư ngụ. 

Ví dụ: 

Dạ xoa Indaka tại núi Indakũta 

Dạ xoa Vajira (Lưỡi Tầm Sét) canh giữ cổng thứ ba lâu đài trưởng giả 
Jotikat10) 

Dạ xoa Vajirabahu canh giữ cổng thứ tư lâu đài trưởng giả Jotika419 

Dạ xoa Sãatagira 

Dạ xoa Silesaloma(12) 

Theo Bốn sanh số 55, thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì nước Baranasi. Bồ 
tát nhập thai vào làm con hoàng hậu. 

Đến ngày đặt tên, vua và hoàng hậu mời 800 vị Bà la môn tới hỏi họ về các 
tướng của hoàng tử. Các Bà la môn thiện xảo về tướng, thấy được sự thành tựu các 
tướng của hoàng tử, đã trả lời: 

- Thưa Đại vương, hoàng tử đầy đủ các công đức, sau khi Đại vương qua đời, 
sẽ lên ngôi vua, được danh vọng lẫy lừng với tài sử dụng năm loại vũ khí, sẽ trở 
thành con người tối thượng ở toàn cõi Diêm phù đề. 

Nơhe lời nói của các Bà la môn, vua và hoàng hậu đặt tên cho hoàng tử là 
Pañcayudha (hoàng tử có năm vũ khí). Đến lúc trưởng thành, vừa 16 tuổi, vua cho 
hoàng tử đến thành Takkasilä, trong nước Gandhara để học nghệ. 

Hoàng tử đến đấy, học nghề xong, được thầy cho năm loại vũ khí (cung, mũi 
tên, giáo, gươm, chùy). Sau khi đảnh lễ thầy, hoàng tử ra khỏi thành Takkasilä, đem 
theo năm loại vũ khí và lên đường trở về BäranasI. 

Giữa đường, hoàng tử đi đến một khu rừng, tại đấy có một Dạ xoa tên là 
Silesaloma (Lông dính) đang ngự trị. Từ đầu rừng, người đi đường thấy hoàng tử 


09) Bà là hoàng hậu vua Vessavana. Khi Đức Thế Tôn thiền định, bà thường canh giữ cho Đức 
Thế Tôn được yên lặng. 

(110) Chú giải Pháp Cú, số 416 

112 Chú giải Pháp Cú, số 416 

(112) Tiểu Bộ Kinh, Chuyện Tiền Thân Đức Phật, Phẩm Asimsa, Chuyện Năm Vũ Khí (Tiền thân 
Pañcayudha) (Bổn sanh số 55) 


76 


liền ngăn chàng lại, bảo rằng trong rừng có Dạ xoa tên là Silesaloma ngự trị sẽ giết 
hại mọi người khi nó thấy họ. Hoàng tử tự tin nơi mình, không chút sợ hãi như con 
sư tử lông bờm, vẫn đi vào khu rừng. 

Gặp nhau ở giữa khu rừng ấy, Dạ xoa hiện ra trước mặt hoàng tử với thân cao 
như cây Ta-la (cọ dừa), đầu lớn như ngôi nhà nóc nhọn, cặp mắt to như hai cái bát, 
hai nanh như hai cây củ cải, mỏ như diều hâu, bụng có nhiều đốm đỏ tía, bàn tay 
bàn chân xanh lè. 

Dạ xoa nói: 

- Ngươi đi đâu đấy? Hãy đứng lại. Ngươi là món ăn của tal 

Hoàng tử nói: 

- Này Dạ xoa, ta tin ở ta nên vào đây, ngươi thật là liều mạng. Nếu ngươi đến 
gần ta, ta sẽ bắn ngươi với mũi tên có tẩm thuốc độc và hạ ngươi tại chỗ. 

Sau khi dọa nạt, hoàng tử lắp tên có tẩm thuốc độc và bắn liên tục 50 mũi tên. 
Tất cả đều dính vào lông Dạ xoa. Nó gạt 50 mũi tên rơi xuống chân, rồi xông tới 
hoàng tử. Hoàng tử lại dọa rút gươm chém. Cây gươm dài 32 đốt cũng dính vào 
lông Dạ xoa. Rồi hoàng tử đầm ngọn giáo vào nó. Ngọn giáo cũng dính chặt vào đó. 

Biết khả năng bắt dính của Dạ xoa, hoàng tử lấy quả chùy đập nó. Quả chùy 
cũng dính vào lông. Hoàng tử nói: 

- Này Dạ xoa, ngươi chưa nghe ta là hoàng tử có năm loại vũ khí. Khi ta mạo 
hiểm đi vào khu rừng này do ngươi ngự trị, ta đặt lòng tin không phải ở cung tên... 
mà hoàn toàn đặt lòng tin vào ta. Nay ta sẽ đánh ngươi, chỉ một cú đánh, khiến 
ngươi trở thành cát bụi! 

Sau khi hét lên, hoàng tử dùng bàn tay phải đánh Dạ xoa, bàn tay phải dính 
vào lông. Hoàng tử đánh với bàn tay trái, tay trái cũng bị dính chặt. Hoàng tử đá với 
chân phải, chân phải cũng dính, chân trái cũng dính. Hoàng tử lại la to: 

- Ta sẽ đập ngươi tan như cát bụi. 

Và chàng lấy đầu đánh nó; đầu cũng dính vào lông. Bấy giờ hoàng tử bị mắc 
dính năm phần vào năm chỗ. Tuy vậy, hoàng tử vẫn không kinh hãi, không chút run 
SỢ. 

Dạ xoa suy nghĩ: “Đây không phải là một người bình thường, mà là người phi 
thường, một con sư tử giữa loài người. Dầu bị một Dạ xoa như ta bắt, hắn vẫn không 
run sợ. Từ khi ta bắt đầu giết người đi trên đường này, chưa bao giờ ta thấy một 
người như vậy! Sao hắn không sợ hãi?" 

Nghĩ vậy, Dạ xoa không dám ăn thịt hoàng tử và hỏi: 

- Này thanh niên, vì sao ngươi không sợ hãi? 

- Này Dạ xoa, ta tin ở ta nên ta không sợ hãi. Ta biết chúng sanh nào cũng đi 
đến cái chết. Nhưng trong bụng ta, ta có vũ khí kim cang. Nếu ngươi ăn ta, ngươi 
không thể tiêu hóa vũ khí ấy. Vũ khí ấy sẽ cắt nội tạng ngươi thành từng miếng nhỏ, 
và chấm dứt mạng sống của ngươi. Như vậy, cả hai sẽ bị tiêu diệt. Vì lý do này, ta 
không sợ hãi! 

Theo truyền thuyết, ở đây hoàng tử muốn ám chỉ vũ khí Trí tuệ113) trong nội 
tâm. Nghe hoàng tử nói vậy, Dạ xoa suy nghĩ: “Thanh niên này chỉ nói sự thật. Chỉ 


(13) Trí tuệ như vũ khí kim cang sắc bén, cắt đứt đi những sợi dây phiền não, những trói buộc, 
những tham dục, v.v... 


77 


một miếng thịt nhỏ bằng hạt đậu từ thân thể của con sư tử giữa loài người này, 
bụng ta cũng không thể tiêu hóa được. Ta hãy thả nó ra”. 

Vì sợ chết, nó thả hoàng tử ra và nói: 

- Này thanh niên, chàng là con sư tử giữa loài người. Ta sẽ không ăn thịt chàng 
đâu. Nay chàng được giải thoát khỏi tay ta như mặt trăng thoát khỏi miệng Rahu. 
Hãy ra đi và hãy mang lại hoan hỷ tốt lành cho bà con, bè bạn và đất nước. 

Bồ tát nói: 

- Này Dạ xoa, ta sẽ đi. Trước đây, do làm nhiều điều bất thiện, ngươi sanh làm 
Dạ xoa độc ác, tay vấy máu, ăn thịt, uống máu người. Nếu nay, trong thời hiện tại, 
ngươi vẫn làm điều bất thiện nữa, thì ngươi sẽ đi từ cảnh tối tăm này đến cảnh tối 
tăm khác. Nay ngươi đã gặp ta, ngươi không thể làm điều bất thiện nữa. Hãy biết 
rằng ai sát sanh sẽ bị đọa vào cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la. Nếu được 
sanh làm người thì tội ác ấy sẽ đưa đến yếu mạng. 

Bồ tát thuyết về sự nguy hiểm của năm ác giới và lợi ích của năm thiện giới, 
làm cho Dạ xoa sợ hãi bằng nhiều hình thức như thuyết pháp, nhiếp phục... khiến 
Dạ xoa trở thành nhu thuận, an trú trong năm giới. 

Sau đó, Bồ tát đi ra khỏi khu rừng, báo tin cho những người tại đầu rừng tỏ 
tường sự việc, rồi nai nịt với năm loại vũ khí, ngài về lại Bäranasl, gặp lại mẹ cha. 

Sau một thời gian lên ngôi vua, trị vì quốc độ đúng pháp, ngài làm các công 
đức như bố thí... rồi đi theo nghiệp của mình. 

Rồi Đức Thế Tôn nhận diện tiền thân như sau: 

- Thời ấy, Dạ xoa Silesaloma là tướng cướp đeo vòng ngón tay Angulimaäla, và 
hoàng tử với năm vũ khí là Ta vậy. 

* 

Tóm lại, trong phần nói về Dạ xoa có hai điều quan trọng: 

Thứ nhất: đặt niềm tin vào ân đức Phật, Pháp, Tăng; 

Thứ hai: có sự tự tin, không hề sợ hãi bất cứ một điều gì cả. 

Khi đã tin vào Tam Bảo, tin vào nghiệp báo rồi, thì không nên sợ hãi điều gì 
cả. Bởi vì dù có sợ hãi, bất thiện nghiệp tới hồi trổ quả thì cũng sẽ trổ. Điều quan 
trọng nhất là dùng thiện nghiệp chặn lại bất thiện nghiệp, như hoàng tử 
Pañcayudha - không hề sợ hãi, không hề lo lắng, có sự tự tin mạnh mẽ nên thoát 
khỏi tai hại. 


Đa Văn Thiên Vương (Vessavana) - Trưởng Dạ xoa 

Thiên Vương Vessavana là một vị Trưởng Dạ xoa - cai quản tất cả Dạ xoa. Các 
Dạ xoa chúa (Dạ xoa thượng phẩm) là tướng của Thiên Vương Vessavana. 

Thiên Vương Vessavana còn gọi là Đa Văn Thiên Vương, là vị cai trị xứ Visanä 
- một thành trì ở phương Bắc. 

Vessavana là một chức vị, không phải tên của vị Thiên Vương này. Vị Thiên 
Vương này có tên là Kuvera(112, Khi còn ở cõi nhân loại, ông là một Bà la môn tên 
Kuvera. 


14) Trong Kinh điển, Kuvera nghĩa là “thần tài sản”. Vì vậy, Thiên Vương Kuvera (Vessavana) 
này là thần tài, chứ không phải Ngài Thánh Tăng Svali. Cần biết như vậy để không rơi vào tà kiến. 
78 


Bà la môn Kuvera là chủ một đồn điền mía. Ông có bảy lò nấu đường. Lợi tức 
một trong bảy lò này được dùng trợ cấp cho những người nghèo khổ, không ai nuôi 
dưỡng. Khi lợi tức của bảy lò nấu đường dồi dào hơn nữa, ông phát tâm cúng dường 
vật thực, y phục, thuốc trị bệnh và sàng tọa đến các Sa môn và Bà la môn. Các thiện 
pháp đó được Bà la môn Kuvera thực hiện suốt 20.000 năm. Sau khi mệnh chung, 
ông được sanh về cõi Tứ Đại Vương (Catummaharajika115)), 

Hậu thân của Bà la môn Kuvera là Đa Văn Thiên Vương (Vessavana) trị vì 
phương Bắc của núi Sineru (Tu-di) là Bắc Cưu Lưu Châu (Uttarakurudipa), cai quản 
nhóm Dạ Xoa (Yakkha). Vào đại hội Chư thiên, vị này ngồi ở hướng Bắc, mặt quay 
về hướng Nam. 

Bắc Cưu Lưu Châu có hình tứ giác. 

Thành phố Alakamanda/ Alaka của Bắc Cưu Lưu Châu biểu tượng cho sự trù 
phú. Thành phố này được xem là một thành phố thần thánh, hùng vĩ, đầy đủ Chư 
thiên. Đây là một trong những thành phố lớn của Bắc Cưu Lưu Châu. Trong thành 
phố này có cung điện của Thiên Vương Vessavana. 

Ngoài ra, Thiên Vương Vessavana còn có chín kho châu báu. Vì vậy, trong 
Phật Giáo, Thiên Vương này chính là thần tài. Nếu ai thích vị Thiên Vương này, sau 
khi làm phước thì hồi hướng đến vị đó. Sau khi mệnh chung có thể tái sinh về Bắc 
Cưu Lưu Châu, làm quan, tướng hoặc con, cháu vị đó. Những người con trai của 
Thiên Vương Vessavana chỉ có một tên là Inda. 

Vũ khí của Thiên Vương Vessavana là một cây gậy Gadavudha(116), Các Dạ xoa 
rất sợ cây gậy này, cho dù là Dạ xoa hung dữ nhất. Khi Thiên Vương Vessavana tung 
cây gậy lên, cả ngàn Dạ xoa đều bị đánh vào đầu bất tỉnh. Rồi cây gậy này quay trở 
về tay vị ấy. Hình ảnh của Thiên Vương Vessavana gắn liền với cây gậy Gadavudha. 

Khi Thiên Vương Vessavana chứng Thánh Quả Dự Lưu rồi, vị ấy không sử 
dụng cây gậy này nữa(1?),nhưng vẫn cầm trên tay. Chúng Dạ xoa nhìn thấy cây gậy 
vẫn sợ hãi. 

Theo Sớ Giải Kinh TậpA13, Kinh Alavaka, trú xứ của Dạ xoa Alavaka nằm gần 
cung điện Alakamanda của Thiên Vương Vessavana. 

Theo Bổn sanh 281 (Abbhantara/ Abbhantararambha“19), Thiên Vương 
Vessavana sở hữu một cây xoài rất quí. Cây xoài có tên là Abbhantararambha (Cây 
xoài ở giữa hư không), ở Núi Vàng, được gìn giữ bởi nhóm Thế Quỷ (Kumbhand3). 

Mỗi ngày, vua Vessavana cúng dường đến đạo sĩJotirasa420) ở am thất. Vị đạo 
sĩ này tu khổ hạnh, gìn giữ ngọn lửa thiên. 

Bổn sanh này ghi nhận: “Hễ Đại vương Vessavana nổi giận lên và chỉ nhìn 
một cái là một ngàn quỷ sẽ vỡ vụn, vung vãi ra như đậu rang tung tóe trên chảo 
nóng.” 


15) Catummaharajika = Catu (số 4) + maha (lớn) +raja (vua) 

16) Gadavudha =Gada (cây gậy) +vudha (vũ khí) 

17) Khi đã chứng Thánh Quả Dự Lưu, vị ấy không còn nóng nảy, không còn muốn gây hại đến 
chúng sanh khác. 

18) Sớ Giải Kinh Tập, tập 1, đoạn 24 (SnA.i.24) 

(119) Tiểu Bộ Kinh, Chuyện Tiền Thân Đức Phật, Chuyện Trái Xoài Chính Trung (Tiền thân 
Abbhantara) (Bổn sanh 281) 

(120) Tiền thân Ngài Sariputta (Xá Lợi Phất) 


VÁ”, 


Theo Sớ Giải Kinh Tập129, Thiên Vương Vessavana thường đi trên một chiếc 
xe rất lộng lẫy, sang trọng giống như một kinh thành vậy. Kinh thành này tên là 
Narivahana(122). Chiếc xe này dài 12 do tuần, có 100 triệu Dạ xoa tùy tùng. 

Thiên Vương Vessavana có một chánh hậu tên là Bhuñjati. Bà là một nữ Dạ 
xoa, đã chứng quả Dự Lưu và là một đệ tử thuần thành của Đức Thế Tôn. 

Có lần vua trời Sakka đi đến Salalagara123) yến kiến Đức Thế Tôn, ông thấy 
bà Bhuñjatï đang chắp tay đứng hầu Đức Phật; Đức Phật đang trong trạng thái thiền 
định. Vua trời Sakka nhờ bà nhắn tới Đức Thế Tôn rằng ông đã đến yết kiến Ngài, 
nhưng Ngài đang nhập định; vì công việc nên ông phải quay về129, 

Ngài Buddhaghosa có nói thêm rằng, hoàng hậu Bhuñjati đã đắc được Nhị 
thiền, nhưng bà không hoan hỷ với cõi thiền này, bà muốn chứng đắc Đạo Quả cao 
hơnA25), 

Thiên Vương Vessavana và hoàng hậu Bhuñjatï có năm nàng công chúa); 
Lãta, Sa]jä, Pavara, AchimatI và Suta. Lata12”) được sủng ái nhất vì tài đàn hát múa 
ca của nàng. Khi nào các nàng hội họp, đều có tranh luận về tài năng âm nhạc. Cả 
năm đều đi đến Thiên Vương Vessavana và hỏi: 

- Thưa phụ vương, ai trong chúng con có tài nhất về đàn hát múa ca? 

Thiên Vương Vessavana đáp: 

- Này các con, hãy đến chơi nhạc ở hội chúng Chư thiên bên bờ hồ Anotatta. 
Tại đó, tài năng đặc biệt của các con sẽ được thể hiện. 

Các nàng làm theo lời cha. Tại đó, các Chư thiên không thể nào tự kiềm chế 
được khi Lata nhảy múa. Họ cười rộ lên vì tràn ngập kỳ thú, hoan nghênh không 
ngớt và vẫy khăn liên tục. Họ gây huyên náo đến độ làm cho núi Hy Mã Lạp Sơn 
như thể đang rung động. 

Nhưng khi các nàng khác nhảy múa thì họ ngồi yên lặng như sơn ca mùa 
đồng. Như vậy tại đại hội ấy, tài năng đặc biệt của Lata đã thể hiện rõ ràng. 

Sau đó, tư tưởng này khởi lên trong tâm công chúa út Sutã: “Vì hạnh nghiệp 
gì nàng Lata đã vượt trội hơn chúng ta về vinh quang hiển đạt? Nào, ta muốn hỏi 
về hạnh nghiệp Latã đã làm”. 

Sau khi nghe nàng Suta hỏi, nàng Latä đã kể rằng trước đây nàng sống ở 
Savatthi, là một cận sự nữ của Đức Thế Tôn. Nàng là một thiếu nữ có học thức, nhiều 
tài năng và thông minh. Nàng là vợ một cận sự nam. Nàng rất khả ái đối với chồng, 
cha mẹ chồng, nói năng dịu dàng, nhân từ đối với gia nhân, có khả năng đảm đương 
công việc gia đình, tánh tình hiền thiện, thực hành giới hạnh hoàn hảo, thích thú bố 


(121) Sớ Giải Kinh Tập , tập 1, đoạn 379 (SnAi.379) 

22) Narivahana là một kinh đô trù phú, thịnh vượng trong quá khứ của vua Dpasanta, vào thời 
Đức Phật Vessabhu. 

(123) Salalagara là một trong 4 kiến trúc đặc biệt của đại tự Kỳ Viên; do vua Pasenadi xây dựng với 
kinh phí 100.000 đồng tiền vàng. 

(122 Trường Bộ Kinh, Kinh Đế Thích Sở Vấn (Sakkapañha sutta) 

25) Xem thêm Sớ giải Trường Bộ Kinh, DA.iii.705 

(26) Tiểu Bộ Kinh, Chú giải Thiên Cung Sự (Vimanavatthu), Phẩm Päricchattaka, Lâu Đài Của Lata 
(Latã Vimana) 

(127) Lãta nghĩa là mềm mại, hoặc còn là tên một loại dây leo thân mềm. 


30 


thí, nàng lại tỉnh cần giữ Ngũ giới trọn vẹn và tuân thủ các ngày Bát quan trai giới. 
Đặc biệt, nàng không hề sân hận. 

Vì thế khi tái sinh làm công chúa Lata, thân hình nàng rất mềm dẻo, khuôn 
mặt thì xinh đẹp, tiếng nói thì êm dịu. 

Ba vị Thiên Vương còn lại, mỗi vị cai trị một phương. 

Trì Quốc Thiên Vương (Dhatarattha) 

Vị này hộ trì Đông Thắng Thần Châu (Pubbavidehadipa128)), cai quản nhóm 
Càn Thát Bà / Hương Thần (Gandhabba(12)). Hình ảnh của Trì Quốc Thiên Vương 
gắn liền với cây đàn tỳ bà. Vào đại hội Chư thiên, vị này ngồi ở hướng Đông, mặt 
quay về hướng Tây. 

Đông Thắng Thần Châu có hình như trăng tròn. 

Tăng Trưởng Thiên Vương (Viru/haka) 

Vị này hộ trì Nam Thiện Bộ Châu (Jambudripa1309), cai quản nhóm Cưu Bàn 
Trà (Kumbhandad51!)). Vào đại hội Chư thiên, vị này ngồi ở hướng Nam, mặt quay 
về hướng Bắc. 

Nam Thiện Bộ Châu có hình quả trứng. 

Quảng Mục Thiên Vương (Viripakkha) 

Vị này hộ trì Tây Ngưu Hóa Châu (Aparagoyanadipa), cai quản nhóm Rắn 
Chúa (Näga). Vị này có con mắt rất lớn, mỗi khi giận, trợn mắt lên, Rắn Chúa dù có 
đại thần lực cũng bị cháy ra tro. Vào đại hội Chư thiên, vị này ngồi ở hướng Tây, 
mặt quay về hướng Đông. 

Tây Ngưu Hóa Châu có hình mặt trăng khuyết. Cư dân ở châu nào, khuôn mặt 
có hình dạng giống hình dạng châu đó. 

Người Bắc Cưu Lưu Châu rất thông minh, có tính cương quyết mạnh mẽ. Các 
châu khác thì không bằng. 

Hõộ Anotatta 

Anotatta nghĩa là “không nóng”, nên hồ Anotatta được dịch là hồ Vô Nhiệt. 
Đây là một trong bảy hồ lớn thuộc dãy Hy Mã Lạp Sơn: 

1- Hồ Kannamunda 

2- Hồ Rathakara 

3- Hồ Chaddanta: Hồ này được đặt tên theo đàn voi Chaddanta. Voi chúa của 
đàn voi này có thần lực đi trên hư không. Đàn voi Chaddanta đã phục vụ Ngài Añña 
Kondañña rất tốt đẹp khi Ngài ở hồ này 12 năm. 

4- Hồ Kunala: Hồ này có đàn chim Kunaäla đặc biệt. Đức Thế Tôn đã dẫn 500 
vị Tỳ khưu dòng Thích Ca, sau khi xuất gia vẫn lưu luyến vợ đến hồ này. 

Tại đây, Ngài thuyết lên Bổn sanh Kunala để nói lên những điều không tốt 
đẹp của nữ nhân, bứng đi chất độc trong tâm tư của 500 vị Tỳ khưu, khiến các vị 
chứng đắc Thánh Quả Dự Lưu. Một thời gian sau, 500 vị này nỗ lực tận diệt tất cả 
phiền não, chứng quả A La Hán. 

9- Hồ MandäkinT 


28) Dhatarattha =Dhata (nắm giữ) +rattha (quốc độ); Dipa nghĩa là “châu, đảo” hoặc “ngọn đèn” 
(129) Thiên thần nhạc sĩ 

(130) Jambũ nghĩa là “cây trâm” 

31) Còn gọi là Thế Quỷ. Nhóm này rất hung hăng. 


đ1 


6- Hồ Sihappapäta: Hồ này có rất nhiều sư tử. 

7- Hồ Anotatta 

Hồ Anotatta có năm ngọn núi bao quanh: 

1- Núi Sudassanakita 

2- Núi Cittakuta 

3- Núi Kalakuta: Núi này toàn màu đen (Kã]a: màu đen) 

4- Núi Gandhamadana: còn gọi là núi Hương Sơn, lúc nào cũng có hoa tỏa 
hương thơm. Đây là nơi ở của 500 vị Phật Độc Giác. 

5- Núi Keläsa: Núi này có màu trắng như tảng đá trắng, có hình cong. Khi Dạ 
xoa Alavaka tức giận, đặt chân lên và giậm mạnh xuống, đá trên núi này rớt xuống. 

Hồ Anotatta dài khoảng 150 lý432), rộng 50 lý, sâu 50 lý. Mưa rơi trên năm 
ngọn núi trở thành năm dòng suối, đổ vào hồ này. Ánh sáng mặt trời, mặt trăng 
không thể chiếu thẳng vào hồ được, chỉ có thể phản chiếu lên mặt nước, nên nước 
trong hồ này luôn luôn lạnh. 

Hồ Anotatta ở cạnh cao nguyên Manosilatala. Dạ xoa Alavaka một chân đặt 
trên cao nguyên này, chân còn lại đặt trên núi Keläsa, hét lên: “Ta là Dạ xoa Alavaka 
đây!” 

Hồ Anotatta có nhiều bãi tắm riêng biệt, mỗi bãi tắm dành cho mỗi đối tượng 
khác nhau, không được xâm phạm lẫn nhau, như: Đức Phật Chánh Đẳng Giác, Đức 
Phật Độc Giác, các vị A La Hán, các Chư thiên nam, các Chư thiên nữ, các Sa môn và 
Bà la môn có thần lực, các Dạ xoa. 

Nước hồ trong veo, không có sinh vật nào cả. Màu nước hồ phản ánh màu núi 
KaJakuta nên có màu đen. Nước hồ này rất quí, chỉ dành cho bậc cao nhân. 

Các nữ Dạ xoa phải khuân nước từ các dòng sông đổ vào hồ Anotatta nên hồ 
này luôn đầy nước. Một số nữ Dạ xoa không chịu được công việc nặng nhọc này nên 
đã chất. 

Lấy được nước ở hồ Anotatta xem như một kỳ tích, một năng lực thần thông 
đặc biệt. Vì thế, để ban địa vị cho Sa di Sumana, Sa di A La Hán - đệ tử của Ngài 
Anuruddha, Đức Phật đã dạy Sa di Sumana lấy nước ở hồ Anotatta về cho Ngài rửa 
chân. Sau khi thực hiện được nhiệm vụ này, Ngài được Đức Thế Tôn ban cho địa vị 
Thera (Trưởng lão). Sau này lớn lên, Ngài Sumana là một trong tám vị chủ tọa cuộc 
Kết Tập Tam Tạng lần thứ hai. 

Trong thời không có Đức Chánh Đẳng Giác, các vị Phật Độc Giác ở núi 
Gandhamaädana sau bảy ngày nhập thiền diệt thọ tưởng, khi xuất thiền, thường đi 
tới hồ Anotatta để súc miệng, rửa mặt. 

Khi Đức Thế Tôn an cư mùa mưa lần thứ bảy ở cung trời Tavatimsa (Đạo 
Lợi/ Ba Mươi Ba), vào buổi sáng, Ngài đi tới hồ Anotatta để súc miệng, rửa mặt, rồi 
tới Bắc Cưu Lưu Châu (Uttara Kuru) khất thực. Sau khi khất thực, Ngài tới chân 
thành Sankassa để thọ thực. 


432 1 lý =4,8 cây số 
82 


Cũng tại chân thành Sankassa, Đức Thế Tôn tóm tắt thời Pháp mà Ngài đã 
giảng trên cung trời Tavatimsa đến cho Ngài Xá Lợi Phất; dạy Ngài Xá Lợi Phất hãy 
mang Pháp môn này dạy cho 500 vị tân Tỳ khưud33), 

Sau khi thọ thực ở chân thành Sankassa, vào buối trưa, Đức Thế Tôn đến hồ 
Anotatta nghỉ trưa. Vào buổi chiều tối, Ngài trở lại cung trời Tavatimsa để thuyết 
Pháp. 

Các Dạ xoa thường hội họp ở giảng đường Bhagalavati, thuộc cao nguyên 
Manosilatala, vào ngày trăng tròn, mỗi tháng một lần để giải quyết các tranh chấp. 

Theo Sớ giải Kinh Trường Bộ, Ngài Buddhaghosa giải thích rằng: Giảng 
đường Bhagalavati được nạm ngọc, rộng 12 do tuần, nằm bên hồ Dharani, trong 
kinh thành của Thiên Vương Vessavana. Giảng đường BhagalavatI được gọi theo 
tên một loại dây leo mọc xung quanh giảng đường đó. 

Thiên Vương Vessavana và bà Ve†ukanfakï 

Thiên Vương Vessavana là bạn thân của vua trời Sakka. Ông rất sùng kính 
Tam Bảo và ủng hộ những người có giới hạnh tốt đẹp. Có lần ông có công việc đi từ 
phương Bắc đến phương Nam, trên đường di chuyển trên hư không, ông nghe nữ 
cư sĩ Velukantaki432 tụng bài Kinh Pärayana (Con Đường Đến Bờ Kia) trên lầu bảy 
rất hay. 

Sau khi hoan hỷ lắng nghe xong, Thiên Vương Vessavana hiện ra, giới thiệu 
mình là anh trai kiếp trước của bà và cho bà một điều ước. 

Người siêng tụng Kinh bằng tiếng Pali, những vị thiên thần nghe được, phát 
sinh hoan hỷ. Tùy theo oai lực của mình, các vị đó có thể trợ giúp cho người ấy đạt 
được ước nguyện. 

Thiên Vương Vessavana và Tôn giả Uttara 

Một lần khác, trên con đường du hành từ phương Bắc đến phương Nam, 
Thiên Vương Vessavana nghe Tôn giả Uttara trú ở Mahisavatthu, trên núi 
Sankheyyaka, tại Dhavajalikã thuyết pháp như vầy cho các Tỳ khưu433): 

“Lành thay, này chư Hiền, Tỳ khưu thường thường quan sát sự vi phạm của 
mình. 

Lành thay, này chư Hiền, Tỳ khưu thường thường quan sát sự vi phạm của 
người khác. 

Lành thay, này chư Hiền, Tỳ khưu thường thường quan sát sự thành đạt của 
mình. 

Lành thay, này chư Hiền, Tỳ khưu thường thường quan sát sự thành đạt của 
người khác.” 

Giải: 

“Quán xét sự vi phạm của mình và của người khác”: Để chừa cải. Khi thấy 
người khác phạm lỗi gì đó, cần phải nghĩ rằng: “Với người phạm lỗi, phạm Giới như 
vầy, trong tương lai sẽ phải chịu khổ như vầy. Ta là người muốn an lạc, muốn sự 
tốt đẹp, không muốn sự đau khổ, thì không phạm lỗi như vậy.” 


(133) Trước khi Đức Thế Tôn lên cõi trời, có 500 thanh niên rất hoan hỷ với năng lực song thông 
của Ngài, nên xin xuất gia. 

(134) Bà đã chứng Thánh Quả A Na Hàm và được Đức Phật ban cho địa vị “Đệ nhất về tu thiền”. 
435) Tăng Chi Bộ Kinh, Chương Tám Pháp, Phẩm Từ, Tôn giả Uttara (A.iv.162) 


83 


Mỗi ngày phải quán xét Giới của mình đã tốt đẹp chưa, còn thiếu sót chỗ nào, 
vi phạm chỗ nào. Xem trong ngày đó đã làm những việc thiện như thế nào... 

Quán xét sự vi phạm của người khác không phải để chỉ trích, chê bai mà để 
mình không rơi vào sự vi phạm như vậy. 

“Quan sát sự thành đạt của mình”: Nghĩa là xem xét về sự tu tập của mình 

“Quan sát sự thành đạt của người khác”: Nghĩa là nhìn người khác tạo được 
những lợi ích, những phước thiện gì để hành theo, noi gương theo... Suy ngẫm rằng 
người đó đạt được nhờ tỉnh tấn, lòng tin, rộng lượng, buông bỏ... thì mình cũng làm 
như vậy để đạt được sự thành đạt như người khác. 

Khi nghe Tôn giả Uttara thuyết giảng như vậy, đại vương Vessavana như 
người lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại, hay co lại cánh tay đang duỗi ra, cũng vậy 
biến mất ở Mahisavatthu, trên núi Sankheyyaka, ở Dhavajalika và hiện ra trước 
mặt Chư thiên ở cõi Ba Mươi Ba. Rồi đại vương Vessavana đi đến Thiên chủ Sakka; 
sau khi đến nói với Thiên chủ Sakka: 

- Ngài có biết chăng Tôn giả Uttara tại Mahisavatthu, trên núi Sankheyyaka, 
tại Dhavajalika thuyết Pháp cho các Tỳ khưu như sau: “Lành thay, này chư Hiền, Tỳ 
khưu thường thường quan sát ... sự thành đạt của người khác”. 

Rồi Thiên chủ Sakka như người lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại, hay co lại 
cánh tay đang duỗi ra, cũng vậy biến mất trước chư Thiên cõi trời Ba mươi ba, hiện 
ra ở Mahisavatthu, trên núi Sankheyyaka, ở Dhavajalika, trước mặt Tôn giả Uttara. 

Rồi Thiên chủ Sakka đi đến Tôn giả Uttara; sau khi đến đảnh lễ Tôn giả Uttara 
rồi đứng một bên. Đứng một bên, Thiên chủ Sakka nói với Tôn giả Uttara: 

- Thưa Tôn giả, có thật chăng, Tôn giả Uttara thuyết Pháp cho các Tỳ khưu 
như sau: “Lành thay, này chư Hiền, Tỳ khưu thường thường quan sát... sự thành đạt 
của người khác”? 

- Có vậy, này Thiên chủ. 

- Thưa Tôn giả, đây là Tôn giả Uttara tự nói hay là lời của Thế Tôn, bậc A La 
Hán, Chánh Đẳng Giác? 

- Vậy này Thiên chủ, ta sẽ làm một ví dụ cho ngươi, nhờ ví dụ ở đây, một số 
những người có trí hiểu rõ ý nghĩa của lời nói. 

Ví như, này Thiên chủ, có một đống lúa lớn không xa làng, hay thị trấn, và 
quần chúng từ nơi đống lúa ấy mang lúa đi, hoặc trên đòn gánh, hoặc trong thùng, 
hoặc bên hông, hoặc với bàn tay. 

Này Thiên chủ, nếu có ai đến đám quần chúng ấy và hỏi như sau: “Các người 
mang lúa này từ đâu?” Này Thiên chủ, đám quần chúng ấy cần phải đáp như thế 
nào để có thể đáp một cách chơn chánh? 

- Thưa Tôn giả, đám quần chúng ấy muốn đáp một cách chơn chánh, cần phải 
đáp như sau: “Thưa Tôn giả, chúng tôi mang lúa từ nơi đống lúa lớn này”. 

- Cũng vậy, này Thiên chủ, điều gì khéo nói, tất cả là lời nói của Thế Tôn ấy, 
bậc A La Hán, Chánh Đẳng Chánh Giác. 

Rồi Ngài Uttara nói lên một câu Pa]i: 

“Tato upädäyupadaäya mayam caññe ca bhanamä” - “Dựa trên lời ấy, dựa lên 
trên ấy, chúng tôi và các người khác nói lên.” (Những gì khéo nói, đều là lời của Đức 
Thế Tôn). 


84 


Cầu trên rất đặc biệt, có ý nghĩa rằng: Nếu một vị thực sự thuyết Pháp, phải 
dẫn chứng bằng Phật ngôn, chứ không phải nói theo ý mình. Bản thân người thuyết 
Pháp không có gì cả, mà chỉ là nói lại lời dạy của Đức Thế Tôn. 

Những người bỏn xẻn, cất giấu lời dạy từ Đức Thế Tôn, không chia sẻ với ai, 
người đó làm cho Giáo Pháp bị mai một. 

Trong Tăng Chi Bộ Kinhú39), Đức Thế Tôn dạy ba pháp chói sáng, được hiển 
lộ, không có che giấu, đó là: 

- Vành tròn của mặt trăng, chói sáng, được hiển lộ, không có che giấu. 

- Vành tròn của mặt trời, chói sáng, được hiển lộ, không có che giấu. 

- Pháp và Luật được Thế Tôn tuyên thuyết, chói sáng, được hiển lộ, không có 
che giấu. 

Thiên chủ Sakka tán thán Ngài Uttara là bậc khéo nói. 

- Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả! Thật hy hữu thay, thưa Tôn giả! Thật là khéo 
nói là lời nói này của Tôn giả Uttara: “Tất cả là lời nói của Thế Tôn ấy, bậc A La Hán, 
Chánh Đẳng Chánh Giác. Dựa lên trên ấy, dựa lên trên ấy, chúng tôi và các người 
khác nói lên”. 

Rồi Thiên chủ Sakka nói lại bài Pháp của Đức Thế Tôn ở Rajagaha như sau: 

- Một thời, thưa Tôn giả Uttara, Thế Tôn trú ở Rajagaha (Vương X4) tại núi 
Gijjhakuta, sau khi Devadatta bỏ đi không bao lâu. Tại đấy, Thế Tôn nhân việc 
Devadatta, bảo các Tỳ khưu: 

“Lành thay, này các Tỳ khưu, Tỳ khưu thường thường quan sát sự vi phạm 
của mình. Lành thay, này các Tỳ khưu, Tỳ khưu thường thường quan sát sự vi phạm 
của người khác. Lành thay, này các Tỳ khưu, Tỳ khưu thường thường quan sát sự 
chứng đạt của mình. Lành thay, này các Tỳ khưu, Tỳ khưu thường thường quan sát 
sự chứng đạt của người khác. Do bị tám phi diệu pháp chinh phục, tâm bị xâm 
chiếm, này các Tỳ khưu, Devadatta bị rơi vào đọa xứ, địa ngục, sống tại đấy cả một 
kiếp, không được cứu khỏi. “ 

Thế nào là tám phi diệu pháp? 

1- Bị lợi dưỡng chinh phục: Mong mỏi mình có được vật thực tốt, y phục tốt, 
hội chúng đồng, thuốc trị bệnh tốt, sàng tọa cao quí,... Tâm tham sanh khởi, khiến 
người ấy bị dính mắc trong đó. 

2- Bị không lợi dưỡng chinh phục: Người mong muốn món này, mong muốn 
món kia nhưng nhận được món không như ý thì tâm khó chịu, bất mãn. 

3- Bị danh vọng chỉnh phục: Người thích được khen, khi được khen, tâm dính 
mắc vào lời khen ngợi hoặc việc làm được khen ngợi. 

4- Bị không danh vọng chinh phục: Thấy người khác được địa vị này, địa vị 
kia, cũng muốn nhưng không được thì sinh tâm sân, ghen ghét người khác. 

Như Tôn giả Devadatta khi được dân chúng thành Kosambiï hỏi: “Tôn giả Xá 
Lợi Phất ở đâu? Tôn giả Mục Kiền Liên ở đâu? Tôn giả Maha Kassapa ở đâu?” mà 
không quan tâm đến mình thì sinh lòng ghen ty, bất mãn. 

5- Bị cung kính chinh phục: Thích người khác chắp tay đảnh lễ mình, hoặc 
những danh xưng hão huyền như “Ngài Hòa thượng”, “Ngài Thượng tọa”, v.v... 


36) Tăng Chi Bộ Kinh, Chương Ba Pháp, Phẩm Kusinaära, Kinh Che Giấu 
85 


6- Bị không cung kính chỉnh phục: Ví dụ người khác nói “Bạch sư”, thì khó 
chịu, muốn được gọi là Hòa thượng, Thượng tọa, Trưởng lão, v.v... 

7- Bị ác dục chinh phục: Muốn được nổi tiếng, nhiều người biết đến mình với 
hạnh như vầy, như vầy... 

8- Bị ác bằng hữu chinh phục: Thân cận với những người tà kiến, phá giới, 
không tu tập, chỉ thích trang điểm, nói chuyện phiếm, v.v... 

“Này các Tỳ khưu, bị tám phi diệu pháp này chinh phục, tâm bị xâm chiếm, 
Devadatta bị sanh vào đọa xứ, địa ngục, sống tại đây cả một kiếp, không được cứu 
khỏi...” 

Pháp hữu vi nào cũng có hai mặt. Đừng nghĩ rằng tôi không bị lợi dưỡng là 
một điều tốt. Tốt hay không là do tâm mình. Phải xem lại tâm mình có khó chịu 
không? 

Ví dụ trong một cuộc lễ, các Tỳ khưu khác được cúng dâng, còn mình thì 
không. Hãy xem lại tâm mình có buồn phiền, khó chịu không? 

Tương tự với bảy phi diệu pháp còn lại. 

Thiên Vương Vessavana và Trưởng lão Sambhuta 

Một lần du hành trên hư không, Thiên Vương Vessavana thấy Trưởng lão 
Sambhũta đang thiền định trong rừng Sita. Ông để lại hai Dạ xoa để giữ an toàn cho 
Trưởng lão. 

Sau khi xuất định, Trưởng lão Sambhuta dạy hai Dạ xoa chuyển lời đa tạ của 
Ngài đến Thiên Vương Vessavana và nói thêm rằng Đức Thế Tôn đã dạy các vị Tỳ 
khưu Pháp môn tự bảo vệ mình rồi. 

Đây là một câu nói rất hay, vì những người bám vào thân kiến mới lo sợ tai 
hại như bệnh, chết, rủi ro cho mình, v.v... Với những người không còn dính mắc vào 
thân ngũ uẩn này, người đó dứt trừ những phiền não về sợ sệt, tham dục, v.v... 

Trên đường trở về, Thiên Vương Vessavana đến viếng thăm Trưởng lão 
Sambhuta và biết được Ngài đã chứng quả A La Hán rồi. Thiên Vương Vessavana 
đến bạch với Đức Thế Tôn về sự chứng đạt của Ngài Sambhũta. 

* Trưởng lão Sambhuta 

Trưởng lão Sambhnta trước khi xuất gia là một Bà la môn trưởng giả trong 
thành Savatthi. Ngài xuất gia và tu tập đề mục “Quán thân bất tịnh (Đề mục 32 thể 
trược)”, luôn ở trong rừng Sita nên được gọi là Sitavaniya. 

Khi đã quán 32 thể trược thuần thục rồi, Ngài chứng đắc Thánh Quả A La Hán 
rất nhanh. 


Vì sao Đức Thế Tôn đến trú xứ của Dạ xoa Alavaka? 

Theo bản Sớ giải, để ngăn ngừa những kẻ cướp hoặc kẻ nghịch tấn công thành 
Alav1, cứ bảy ngày, vua xứ Alav1 tổ chức một cuộc săn bắn, để rèn luyện sự tỉnh 
nhuệ cũng như sức khỏe cho binh sĩ. 

Một lần nọ, vua xứ Alavi tổ chức một cuộc đi săn. Sau khi bủa vây xong, đức 
vua ra lệnh rằng: Ai làm xổng con thú tại vị trí của mình, người đó sẽ bị phạt. 

Vua xứ Ä|avĩ vừa nói xong, một con nai phóng ngang qua chỗ đức vua và thoát 
ra ngoài. Vua xứ Ä|avĩ nhanh như cắt chụp lấy cung tên, đuổi theo con nai. 

Con nai Eni này chỉ đủ sức chạy xa ba do tuần mà thôi. Khi đã chạy được ba 
do tuần, nó gục xuống một vũng nước. Vua xứ Älav1 đã bắn chết nó. Sự sát sanh này 


86 


phát sinh từ sự ngã mạn, không phải vì thù hận đối tượng, hay vì vật thực, hay vì 
sự rèn luyện thân thể. 

Đức vua xả con nai làm hai, đem về để chứng minh mình đã giết con nai Eni 
này. Trên đường về, vì khá mệt mỏi, đức vua nhìn thấy một cây cổ thụ có tàn lá rậm 
rạp, bóng mát tốt đẹp; ông liền ghé vào nghỉ mệt. 

Cây cổ thụ Nigrodha này chính là chỗ trú của Dạ xoa ÄJavaka. Sau 12 năm 
phục vụ cho Thiên Vương Vessavana, Dạ xoa này được Thiên Vương Vessavana ban 
cho trú xứ này. Dạ xoa Ä]avaka được phép bắt ăn thịt bất cứ chúng sanh nào đi vào 
bóng mát(3”) của cây này. 

Khi vua xứ Alavi đi vào trong bóng mát của cây cổ thụ Nigrodha, Dạ xoa 
Alavaka xuất hiện với thân hình to lớn và nói: 

- Ngươi đã là vật thực của ta. 

Vua xứ Alavi kinh sợ hỏi: 

- Vì sao ta là vật thực của ngươi? 

Dạ xoa Alavaka giải thích theo lệnh của Thiên Vương Vessavana, Dạ xoa này 
được phép bắt ăn thịt bất cứ chúng sanh nào đi vào bóng mát cây cổ thụ NÑigrodha. 

Thường Dạ xoa không biết nói dối, có sao nói vậy. Đứng trước sự chết, đức 
vua sợ hãi, khẩn khoản nói: 

- Giờ ngài muốn ăn một lần, hay muốn ngày nào cũng có thịt để ăn? 

- Dĩ nhiên ta muốn ngày nào cũng có thịt để ăn. 

Đức vua nói: 

- Nếu vậy ngài hãy thả tôi ra, mỗi ngày tôi sẽ đem đến cho ngài một mâm vật 
thực cùng với một người. 

Dạ xoa Alavaka nói: 

- Khi trở lại kinh thành, ngươi sẽ trú ở đó, không trở lại đây nữa. Ta không 
thể bắt ngươi được bởi vì ta chỉ bắt được những ai đi vào bóng mát của cây cổ thụ 
này mà thôi. Nếu ngươi quên lời hứa, ta không thể bắt ngươi nữa, vậy ta đã để xổng 
ngươi rồi. 

Vua xứ Alavi thuyết phục Dạ xoa bằng lời thề: 

- Nếu ngày nào tôi không gửi vật thực và một người đến cho ngài, ngài có 
quyền bắt tôi để ăn thịt. 

Khi nghe lời thề đó, Dạ xoa Alavaka thả đức vua ra. Thấy vua xứ Ä|avI trở về, 
các cận thần mừng rỡ đón tiếp, hỏi: 

- Có phải vì sợ mất uy tín, đại vương đã cố gắng đuổi theo giết con nai Eni này 
không? 

Vua xứ Ä|avĩ đang mang một tâm sự nặng nề, nghe hỏi vậy nên đã im lặng. 

Sau khi trở về kinh thành và dùng điểm tâm xong, vua xứ Älavï cho gọi quan 
Tế lễ sư (Cố vấn đại thần) đến. Nghe xong câu chuyện, vị Tế lễ sư hỏi: 

- Thưa đại vương, ngài có giao hẹn thời gian bao lâu không? 

- Này đại thần, ta không giao hẹn về thời gian. 


37) Nghĩa là vào khoảng giữa trưa. Trong những khoảng thời gian khác, ví dụ buổi chiều hay ban 
đêm, cây không có bóng mát, nếu chúng sanh nào ở dưới tán cây này, Dạ xoa không được bắt ăn 
thịt. 


ổ7 


- Thưa đại vương, như vậy thật là sai lầm trầm trọng. Những loài phi nhân 
chỉ nhận được những gì trong giới hạn của chúng mà thôi. Nếu khôn ngoan, ngài 
chỉ nên thỏa thuận đánh đổi trong 1 tuần, 2 tuần, vxv... thì loài phi nhân sẽ không 
bắt bẻ được. 

Vì đại vương không giao hẹn về thời gian, những loài phi nhân có thể gây ra 
những sự chết chóc, tàn phá kinh thành này. Nhưng sự việc đã như vậy rồi, đại 
vương hãy an tâm, tôi sẽ cố gắng làm những gì có thể để giúp đỡ đại vương. 

Với lời hứa của Tế lễ sư, vua xứ Ä]avĩ cũng yên tâm phần nào. 

Buổi sáng, vị Tế lễ sư thức dậy thật sớm, đi đến nhà tù trong kinh thành. Ông 
hỏi người cai ngục ai là kẻ tử tù. Vì biết đây là quan cận thần của đức vua, người cai 
ngục cho vị Tế lễ sư xem danh sách tử tù. 

Vị Tế lễ sư hỏi những người tử tù: 

- Ai là người mong cầu sự sống, hãy bước ral 

Người tử tù đầu tiên bước ra. Vị Tế lễ sư nói: 

- Ngươi sẽ được giải thoát nếu ngươi làm được công tác này. 

Người tử tù đồng ý. Vị Tế lễ sư nói người ấy về tắm rửa sạch sẽ, đến đây bưng 
mâm cơm tới cội cây cổ thụ là xong công việc, sẽ được giải thoát. 

Khi người tử tù vừa bước vào bóng mát cây cổ thụ, Dạ xoa ÄJavaka xuất hiện 
với hình tướng hung dữ, ăn thịt người ấy như ăn một củ cải. Với uy lực của Dạ xoa, 
máu thịt người đó như món sữa hay món ăn bình thường. 

Cầu chuyện những người tử tù phải dâng mạng cho Dạ xoa bị lộ ra. Dân trong 
thành Alavi biết được rằng ai phạm tội phải làm vật thực cho Dạ xoa nên họ sống 
rất nghiêm túc, giữ gìn kỹ lưỡng, không để vi phạm. 

Dần dần hết các tử tù, các tù nhân phạm tội nặng bị bắt đi làm mồi cho Dạ 
xoa, tiếp đó đến các tù nhân phạm tội nhẹ; cho đến khi trong ngục không còn một 
tù nhân nào. 

Vị Tế lễ sư hiến kế cho đức vua hãy khiêu khích lòng tham của dân chúng 
bằng cách đem vàng ngọc trong cungra, rải khắp đường phố. Kẻ nào tham lam nhặt 
lấy ngọc, vàng... thì bị quy vào tội trộm cắp, bị bắt và bị làm mồi cho Dạ xoa. 

Giai đoạn đầu, một số người bị bắt. Sau đó, dân chúng biết được âm mưu của 
đức vua nên họ không dám đụng chân tới châu báu, chỉ đi né qua một bên. 

Khi kinh thành không còn ai nhặt của rơi nữa, vị Tế lễ sư lại hiến kế hãy bắt 
những người già đem đến làm vật thực cho Dạ xoa. Vua xứ Älavi không đồng ý, vì 
những người có cha mẹ, ông bà bị đem đi nộp mạng như vậy sẽ phẫn nộ và nổi loạn, 
lật đổ ngôi vua. 

Vị Tế lễ sư lại hiến kế hãy đem những đứa trẻ sơ sinh đi nộp mạng; vì có 
những đứa trẻ mà cha mẹ chúng không muốn chúng sinh ra; vì là trẻ sơ sinh nên 
chúng không biết đâu là cha, đâu là mẹ. Vua xứ Alavï đồng ý với kế này. 

Vị Tế lễ sư cho bắt những đứa trẻ vừa sinh ra. Sau một thời gian, những người 
đang mang thai, những người có mang sắp sửa sinh nở hay những người mẹ có con 
nhỏ rất kinh sợ, tìm mọi cách trốn khỏi xứ Alavi. 

Tình trạng đem người thế mạng kéo dài suốt 12 năm. Đến một lúc, trong 
thành Alavi, ngay một đứa bé sơ sinh cũng không tìm thấy, ngoại trừ một hoàng tử 
vừa chào đời. Vua xứ Alavi nói: 


08 


- Ta cũng thương con như bất cứ người cha nào trên đời này, nhưng không 
ai thương mình bằng chính mình thương mình. Vì vậy, hãy đem hoàng tử làm vật 
thực cho Dạ xoa đi! 

Sau khi sinh ra, hoàng tử được tắm rửa sạch sẽ, được trang điểm xinh đẹp, 
được quấn quanh mình bằng một tấm vải mịn và nằm ngủ trong lòng mẹ. 

Những người lính theo lệnh, đi tới phòng hoàng hậu. Bất chấp tiếng than 
khóc, van xin của hoàng hậu và các cung nữ, hoàng tử và nhũ mẫu bị bắt đem đi. 

Trong ngày hôm đó, Đức Thế Tôn đưa Phật trí quán xét thế gian. Ngài thấy 
được duyên lành chứng Thánh Quả Dự Lưu của Dạ xoa Alavaka và Thánh Quả A Na 
Hàm của hoàng tử sơ sinh. 

Ngài cũng thấy rằng sau khi giải thoát cho vị hoàng tử xứ Alavi này, Ngài 
thuyết lên Pháp thoại; sau thời Pháp, có 84.000 chúng sanh thành tựu Pháp nhãn 
(chứng đắc Đạo Quả). 

Đức Thế Tôn có sự tinh tấn và đại bi rất lớn. Như người đi đãi vàng, thấy chỗ 
nào có vàng, Ngài sẽ đi tới đãi. Cũng vậy, khi quán xét thế gian thấy người nào hữu 
duyên, Ngài sẽ đi tới tế độ. Cho nên trong thời Đức Phật, các vị Thánh Dự Lưu rất 
nhiều, nhiều hơn cát sông Hằng. 

Mặc dù Đức Thế Tôn tu tập hạnh Trí tuệ, nhưng mãnh lực tỉnh tấn của Ngài 
không thua kém ai. Trước khi làm một việc gì, Ngài có khuynh hướng dùng trí suy 
xét: Việc này làm có lợi hay không có lợi; việc này làm đúng Pháp hay không đúng 
Pháp; việc này làm sẽ dẫn tới kết quả như thế nào, v.v... 

Noi gương đức Đạo Sư, trước khi làm việc gì, chúng ta cũng cần phải suy xét 
như vậy. Nhờ đó, trí được phát sanh tốt đẹp. 

Vào buổi sáng đó, sau khi đi khất thực trong thành Savatthi , Đức Thế Tôn 
tìm nơi thanh vắng để thọ thực và vào rừng nghỉ trưa. Vào buổi chiều, Đức Thế Tôn 
tự mình đi tới nơi trú xứ của Dạ xoa Alavaka, vào ngày Uposatha không trăng (ngày 
29 hoặc 30). 


Đức Thế Tôn ngụ tại đâu? 

Khi Đức Thế Tôn đến trú xứ của Dạ xoa Alavaka, theo bản Sớ giải, Ngài ở 
trong lâu đài của Dạ xoa. 

Dạ xoa Alavaka là một Dạ xoa có thần lực, đã tự kiến tạo lâu đài cho mình. 
Ngoại trừ các Dạ xoa, Sa môn và Bà la môn có thắng trí, không ai có thể nhìn thấy 
lâu đài này. Rất nhiều Sa môn và Bà la môn có thắng trí đi vào khu vực này đã bị Dạ 
xoa Alavaka bóp nát trái tim, ăn thịt hoặc ném qua bên kia đại dương. 

Đức Thế Tôn đi đến lâu đài của Dạ xoa AÄlavaka. Bấy giờ, Dạ xoa Alavaka đi 
dự đại hội Dạ xoa trên núi Hy Mã Lạp Sơn, tại sảnh đường Bhagalavat1. Trước cổng 
lâu đài có một Dạ xoa gác cổng tên là Gadrabha. Trái với Dạ xoa Alavaka, Dạ xoa 
Gadrabha rất tin tưởng Đức Thế Tôn. Khi thấy Đức Thế Tôn đi tới, Dạ xoa Gadrabha 
đảnh lễ Ngài, đứng một bên và bạch rằng: 

- Bạch Đức Thế Tôn, vì sao Đức Thế Tôn đến nơi này vào lúc không phải thời 
như vậy? 

Lúc đó trời đã tối. Đức Thế Tôn trả lời: 

- Thật vậy, Gadrabha! Nếu không có gì phiền đến ngươi, hãy để ta trú trong 
lâu đài này một đêm. 

Dạ xoa Gadrabha nói: 

89 


- Bạch Đức Thế Tôn, đối với con không có gì phiền cả. Nhưng Dạ xoa Alavaka 
rất hung bạo, thô ác, ngạo mạn, cộc cằn, hung ác, ngay cả việc vái chào cha mẹ cũng 
không làm; nên sẽ không hài lòng khi thấy Đức Thế Tôn trong lâu đài này. 

Đức Thế Tôn trả lời: 

- Này Gadrabha, Như Lai biết tính nết ngang bướng, ngạo mạn và thô ác của 
Dạ xoa Alavaka rồi. Nhưng không một ai có thể gây hại đến cho Như Lai. Này 
Gadrabha, nếu không có gì phiền đến ngươi, hãy để ta trú ngụ trong lâu đài này một 
đêm. 

Lần thứ nhì, Dạ xoa Gadrabha nói: 

- Bạch Đức Thế Tôn, đối với con không có gì phiền cả. Nhưng Dạ xoa A]avaka 
rất ngang ngạnh, thô lỗ và độc ác; giống như một cái chảo nóng trên ngọn lửa hừng, 
không biết đâu là cha, đâu là mẹ, đâu là Sa môn, đâu là Bà la môn cả. Đối với ai đi 
vào nơi này, Dạ xoa ấy sẽ làm cho loạn tâm, đập vỡ trái tim, nắm lấy chân người ấy 
ném qua đại dương bên kia. 

Lần thứ ba, Đức Thế Tôn cũng nói như trên. Dạ xoa Gadrabha nói: 

- Bạch Đức Thế Tôn, đối với con không có gì phiền cả. Nhưng Dạ xoa Alavaka 
có thể tước đoạt mạng sống của con nếu con không thông báo cho Dạ xoa ấy biết 
Đức Thế Tôn tới và ngự trong lâu đài này. Nếu Dạ xoa Alavaka biết con để Ngài đi 
vào lâu đài này, Dạ xoa ấy sẽ giết con ngay. Bạch Đức Thế Tôn, con sẽ đi thông báo 
đến Dạ xoa ấy. 

Đức Thế Tôn dạy Dạ xoa Gadrabha đi thông báo đến Dạ xoa Alavaka để được 
sự an lạc, tốt đẹp cho Dạ xoa Gadrabha ấy. Sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn, Dạ xoa 
Gadrabha đi đến núi Hy Mã Lạp Sơn. 

Về phần Đức Thế Tôn, Ngài đi tới cổng lâu đài, cổng này tự mở ra do trong 
quá khứ, khi Ngài quyết định làm một phước Ba la mật(138) nào đó, Ngài không thối 
lui, không chùn bước không ai có thể cản ngăn Ngài. 

Khi Ngài đã thành bậc Chánh Đẳng Giác rồi, phước Ba la mật cho kết quả rất 
lớn. Ngài đi tới đâu, cổng ở đó tự mở ra; hoặc Ngài đi tới căn nhà nào thấp, nhà đó 
tự nâng lên để Ngài thắng lưng đi vào, không phải cúi đầu. 

Mười Pháp Ba la mật này được Ngài dùng trí suy ngẫm ra để làm chứ không 
ai chỉ Ngài cả. Thuở đó Ngài là đạo sĩ Sumedha, Ngài đã trải thân ra để Đức Thế Tôn 
Dipankara và chư Tăng bước qua. Rồi Ngài phát nguyện chứng đắc Vô Thượng 
Chánh Giác. Đức Phật Dipankara quán xét được duyên lành của đạo sĩ Sumedha, 
tuyên bố rằng: “Sau bốn A tăng kỳ và 100.000 kiếp trái đất nữa, hạnh nguyện của 
thiện gia tử này sẽ trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác có danh hiệu là Gotama.” 

Sau khi Đức Thế Tôn Dipankara và chư Tăng đi rồi, đạo sĩ Sumedha ngồi lại 
quán xét rằng: “Ta muốn chứng đạt Vô Thượng Chánh Giác, ta phải hành những 
Pháp nào?” 

Trước tiên Ngài thấy pháp Bố thí nhằm xả bỏ đi sự bỏn xẻn trong tâm; tiếp 
theo Ngài thấy pháp Trì giới, pháp Xuất ly, .., pháp Xả để buông bỏ sinh hữu, buông 
bỏ những gì dính mắc tới thế gian. 


38) Mười Pháp Ba la mật: Bố thí, Trì giới, Xuất ly, Trí tuệ, Tinh tấn, Nhẫn nại, Chân thật, Quyết 
định, Từ và Xả 
90 


Do tự nghĩ ra các Pháp Ba la mật và hành theo, khi đã trở thành một vị Chánh 
Đẳng Giác, nếu được một gia chủ thỉnh đến nhà thọ trai, không cần ai chỉ đường, 
Ngài có thể đi thắng đến đó. 

Đi vào lâu đài, Đức Thế Tôn ngồi lên bảo tọa dành riêng cho Dạ xoa Alavaka. 
Từ người Ngài tỏa ra hào quang màu vàng vô cùng xinh đẹp. Các Dạ xoa đi đến đảnh 
lễ Đức Thế Tôn. Ngài thuyết lên bài Pháp phù hợp với cơ tánh của chúng Dạ xoa 
này. 

Sau khi được thông báo rằng Đức Thế Tôn đang ngự tại lâu đài của mình, bản 
tính tự phụ của Dạ xoa AÄlavaka nổi lên: “Không ai có thể vào được trú xứ của ta, 
cho dù là Sa môn hay Bà la môn có thắng trí, cũng sẽ bị ta làm hại.” Vì sợ các Dạ xoa 
khác biết, cười chê và chế nhạo, Dạ xoa Alavaka ra hiệu cho Dạ xoa Gadrabha im 
lặng. 

Khi Đức Thế Tôn đi vào lâu đài của Dạ xoa, Ngài giảng Pháp cho chúng Dạ xoa 
như sau: 

- Này các Dạ xoa, do kiếp trước các ngươi làm các việc như bố thí, trì giới... 
nên kiếp này các ngươi có một cuộc sống an lạc như vậy. 

Ngài thuyết Pháp sách tấn, khích lệ những việc làm thiện của các Dạ xoa. Các 
Dạ xoa này là những Dạ xoa Chư thiên, không phải sống cực khổ như những Dạ xoa 
ngạ quỷ. 

Khi được Đức Thế Tôn sách tấn, khích lệ như vậy, các Dạ xoa cất tiếng “Sadhu, 
sadhu” vang dội. 

Bấy giờ có hai Dạ xoa chúa (quan tướng của Thiên Vương Vessavana) là 
Satägira và Hemavata cùng tùy tùng đến đại tự Kỳ Viên ở Savatthi để đảnh lễ Đức 
Thế Tôn nhưng không gặp được Ngài; nên họ đi đến sảnh đường Bhagalavat, núi 
Hy Mã Lạp Sơn dự đại hội Dạ xoa. 

Hai Dạ xoa chúa này và tùy tùng di chuyển bằng đường hư không, trên những 
cỗ xe khác nhau, trên những voi ngựa khác nhau. Họ phải vừa đi vừa né tránh các 
thiên cung lơ lửng trên không. 

Trên con đường đi tới sảnh đường Bhagalavati dự đại hội, họ đi ngang qua 
lâu đài của Dạ xoa Alavaka. 

Lâu đài này ở dưới đất, có chiều cao ba do tuần139). Chung quanh được bảo 
vệ bằng những bức tường rất cẩn mật. Con đường đi vào cổng lâu đài được bố trí 
các chòi canh ở giữa. Phía bên trên được che bằng tấm lưới kim loại. Lâu đài này 
tựa như một chiếc hộp kín. Phía trên lâu đài là con đường đi đến Hy Mã Lạp Sơn. 

Khi đi tới lâu đài của Dạ xoa Alavaka, hai Dạ xoa chúa và 1.000 tùy tùng đều 
rơi xuống đất, không thể đi ngang qua được. Do Đức Thế Tôn ở trong lâu đài, không 
ai có thể bay ngang qua đầu Ngài. 


39) Yojana: do tuần 

Trong tập Phân tích giới Tỳ khưu 2, điều học Ưng Xả Đối Trị, phần Tơ Tằm, điều học thứ sáu, Ngài 
Indacanda nêu ra như sau: 

- Theo tự điển Childers: 1 do tuần ~ 12 miles (dặm) ~ 19/2 km; 1 mile ~ 1,6 km 

- Theo tự điển Pa]i Text Society: 1 do tuần ~ 7 miles ~ 11,2 km 

- Theo tự điển Buddhist Monastic Code của Thanissaro Bhikkhu: 1 do tuần ~ 10 miles ~ 16km 


91 


Hai Dạ xoa chúa này quan sát tìm nguyên nhân. Khi nhìn vào lâu đài và thấy 
Đức Thế Tôn ở bên trong, hai Dạ xoa này cùng tùy tùng đi đến đảnh lễ Ngài. Sau khi 
đảnh lễ xong, hai Dạ xoa ấy bạch Đức Thế Tôn rằng: 

- Bạch Đức Thế Tôn, chúng con đang trên đường đến dự đại hội Dạ xoa. 

Rồi các Dạ xoa đó nhiễu Đức Thế Tôn ba vòng phía bên phải Ngài rồi mới tiếp 
tục đi đến đại hội Dạ xoa. 

Dạ xoa ÄJavaka tuy ngang bướng, tự phụ, nhưng vẫn thấp kém hơn so với hai 
Dạ xoa chúa là Satagira và Hemavata - hai trong số 28 tướng Dạ xoa của vua 
Vessavana. Vì vậy, khi nhìn thấy hai Dạ xoa chúa, Dạ xoa Alavaka đứng dậy nhường 
chỗ cho hai vị Dạ xoa này và nói rằng: 

- Xin hãy ngồi tại nơi này! 

Hai Dạ xoa chúa này báo tin cho Dạ xoa Alavaka: 

- Này hiền hữu Alavaka, hiền hữu thật là thịnh lạc. Đức Thế Tôn đang trú ngụ 
nơi lâu đài của hiền hữu. Khi Ngài trú ở nơi nào, nơi ấy được thành đạt. Vậy ông 
hãy đi về phục vụ Đức Thế Tôn đi! 

* 

Ở đây chúng ta cần tìm hiểu về hai sự du hành của đức Thế Tôn. 
Hai sự du hành của Đức Thế Tôn 

Đức Thế Tôn có hai loại Du hành: 

1- Du hành chậm rãi (Aturita carikä) 

Cách du hành này thay đổi theo từng năm, không phải năm nào Đức Thế Tôn 
cũng làm như vậy. 

Như người thấy trái cây sắp sửa chín, người đó chờ đợi 1, 2 tuần cho đến khi 
trái cây đó chín thì mới hái. Cũng vậy, Đức Thế Tôn quán xét thấy duyên lành của 
những vị Tỳ khưu hoặc những người sẽ chứng Thánh Quả nhưng chưa tới thời, 
Ngài chờ đợi tới thời để tế độ. 

Ba loại Du hành chậm rãi 

Vòng đai lón(Mahamandala1), Vòng đai trung bình 
(Majjhimamandala12)) và Vòng đai ngắn (Antomandala(12)), 

a/ Vòng đai lớn (Mahamangdala) 

Sau khi mãn mùa an cư, Đức Thế Tôn làm lễ Tự Tứ. Nếu không có lý do nào 
để chờ đợi (nghĩa là không có người hữu duyên nào để chờ tế độ), theo lịch Việt 
Nam, vào ngày 16 tháng 9 âm lịch, Đức Thế Tôn cùng chư Tỳ khưu đi du hành. Cuộc 
du hành này kéo dài chín tháng. Đến ngày 15 tháng 6 âm lịch năm sau, cuộc du hành 
này chấm dứt để bước vào mùa an cư mới. 

Vùng du hành này rộng 900 do tuần. Từ điểm khởi hành cho đến điểm kết 
thúc, tính theo đường chim bay là 300 do tuần. Vùng bên trái cũng 300 do tuần. 
Vùng bên phải cũng 300 do tuần. 

Đức Thế Tôn và chư Tỳ khưu đi chậm rãi 1-2 do tuần trong một ngày. Khi 
dừng chân, cư dân trong phạm vi 100 do tuần có thể đến cúng dường, nghe Pháp 
tạo phước; hoặc thỉnh Đức Thế Tôn và chư Tăng về nhà để cúng dường, nghe Pháp. 


(40) Mandala nghĩa là vòng tròn 
41) Majjima: trung bình 
42) Anto: ngắn 


92 


b/ Vòng đai trung bình (Majjhimamardgala) 

Sau khi hành lễ Tự Tứ xong, nhận thấy một số Tỳ khưu hoặc Thánh cư sĩ đang 
tăng trưởng pháp hành Minh Sát và một tháng sau có thể chứng đắc Đạo Quả, Đức 
Thế Tôn hoãn chuyến du hành lại một tháng. 

Vào ngày rằm tháng mười âm lịch, Đức Thế Tôn cùng chư Tỳ khưu đi du hành. 
Cuộc du hành này kéo dài tám tháng. 

Vùng du hành này rộng 600 do tuần. Từ điểm khởi hành cho đến điểm kết 
thúc, tính theo đường chim bay là 200 do tuần. Vùng bên trái cũng 200 do tuần. 
Vùng bên phải cũng 200 do tuần. 

cí Vòng đai ngắn (Antomandala) 

Đức Thế Tôn quán xét những vị Tỳ khưu đang có duyên lành chứng được Đạo 
Quả sau năm tháng (tính cả ba tháng an cư mùa mưa). Ngài hoãn chuyến du hành 
lại hai tháng, tìm cơ hội sách tấn, khích lệ, thuyết giảng Pháp phù hợp với tâm tánh 
của vị đó. 

Vào ngày 16 tháng 11 âm lịch, Đức Thế Tôn cùng chư Tỳ khưu đi du hành. 
Cuộc du hành này kéo dài từ 4 đến 7 tháng. 

Vùng du hành này rộng 300 do tuần. Từ điểm khởi hành cho đến điểm kết 
thúc, tính theo đường chim bay là 100 do tuần. Vùng bên trái cũng 100 do tuần. 
Vùng bên phải cũng 100 do tuần. 


* 


2- Du hành cấp tốc (Turita cãrikä) 

Sự du hành của Đức Thế Tôn đến lâu đài của Dạ xoa Alavaka gọi là sự Du 
hành cấp tốc. Do nhiều nguyên nhân, Đức Thế Tôn thực hiện loại du hành này và 
Ngài chỉ đi một mình. 

Khi thấy duyên lành đã trở nên chín muồi, tốt đẹp, Đức Thế Tôn nhanh chóng 
ra đi tế độ người đó mà không thông báo đến vị Tỳ khưu nào cả. Như hai trường 
hợp đặc biệt sau: 

Trường hợp thứ nhất: Trực tiếp tế độ những người có duyên lành chứng 
đắc Đạo Quả nhưng đang cận kề cái chết. 

Là trường hợp nếu Đức Thế Tôn không nhanh chóng đi đến tế độ, người đó 
sẽ chết và mất cơ hội chứng đắc Thánh Quả. 

Đức Thế Tôn tế độ Ngài Añgulimala 

Đức Thế Tôn vượt 30 do tuần từ thành Savatthi đến khu rừng nơi Angulimäla 
đang ẩn nấp, tế độ Angulimaäla thoát khỏi nghiệp vô gián, vì Aagulimala sắp sửa giết 
mẹ mình. 

Người nào phạm một trong năm nghiệp vô gián thì tự cắt đứt đi Đạo Quả của 
mình), 

Đức Thế Tôn tế độ Ngài Pukkusati 

Đức Thế Tôn tế độ vua Pukkusati. Vị này là vua ở thành Takkasilã, xứ 
Gandhara. 

Nghe sự giới thiệu của vua Bình Sa về Tam Bảo, vua Pukkusati hoan hỷ, từ bỏ 
ngai vàng, tự cạo tóc, đắp y, ra đi tìm bậc Đạo Sư của mình. 


43) Sớ giải Kinh Trường Bộ (DA.1.240) 
93 


Đức Thế Tôn thấy rằng nếu đêm nay không tế độ vua Pukkusati, sáng mai 
ông ta sẽ chết do ác nghiệp trổ quả. 

Khi vua Pukkusati đi đến Rãjagaha (Vương Xá), Đức Thế Tôn từ Sävatthi (Xá 
Vệ) đi đến Rajagaha quãng đường khoảng 45 do tuần trong một buổi chiều, tế độ 
vua Pukkusati chứng Quả A Na Hàm. Sáng hôm sau, Ngài Pukkusaäti đi tìm bát thì bị 
một con bò húc chết. 

Đức Thế Tôn tế độ chủ trại bò Dhaniya 

Chủ trại bò Dhaniya có đàn bò 30.000 con. Đức Thế Tôn nhìn thấy duyên lành 
của chủ trại bò này. Với quãng đường 700 do tuần từ Sävatthi đến sông Mahi, Ngài 
đi trên hư không đến tế độ hai vợ chồng Dhaniya cùng hai người con gái lớn. 

Trong đêm đó sẽ có một trận mưa rất lớn, nước sông dâng lên tạo thành nước 
xoáy sẽ nhấn chìm hai vợ chồng Dhaniya cùng bảy người con trai, bảy người con 
gái và bảy đàn bò. Nếu không kịp tế độ họ, họ sẽ mất cơ hội chứng Thánh Quả. 

Rồi Đức Thế Tôn du hành trong đêm. Trong cơn mưa xối xả đó, Ngài vẫn 
thuyết lên những kệ ngôn tế độ gia đình Dhaniya. Sau đó Đức Thế Tôn tế độ hai 
người con gái lớn chứng quả Dự Lưu; hai vợ chồng Dhaniya sau khi chứng đắc 
Thánh Quả, xin xuất gia trong Giáo Pháp này và chứng Quả A La Hán. 

Trường hợp Đức Thế Tôn và chư Tỳ khưu du hành 30 do tuần từ Sãävatthi 
đến xứ Alavi để tế độ cô con gái người thợ dệt (đã giảng ở trước) không gọi là Du 
hành cấp tốc vì Ngài không đi một mình. 

Trường hợp thứ hai: Trực tiếp tế độ các đệ tử xuất sắc 

Trong nhiều bài Kinh, Đức Thế Tôn tán thán Ngài Mahakappina. Trong 
Tương Ưng Kassapa4142, Ngài Mahakassapa có nhiều duyên lành nói với Ngài 
Ananda rằng, Ngài được Đức Thế Tôn tán thán trước các Tỳ khưu: Với những Pháp 
thượng nhân nào Đức Thế Tôn chứng đạt được thì Ngài Mahäkassapa cũng chứng 
đạt được. 

Có thể nói rằng trong Kinh điển, chỉ có hai vị này Đức Thế Tôn đi ra từ Hương 
Thất để tế độ chứng đắc Đạo Quả, trở thành vị Tăng xuất sắc trong Tăng đoàn. 

Đức Thế Tôn tế độ Ngài Mahakappina 

Đức Thế Tôn từ thành Savatthi theo đường hư không (khoảng 120 do tuần) 
đến sông Candabhäga để tế độ vua Mahäkappina và 1.000 vị quan đại thần chứng 
Quả A Na Hàm, xuất gia làm Tỳ khưu; hoàng hậu Anojä và 1.000 phu nhân đắc quả 
Dự Lưu. 

Rồi Đức Thế Tôn nghĩ rằng: “Nữ đệ tử Thinh Văn thứ hai của Như Lai ở đâu? 
Hãy đến đây!” Bắt được tư tưởng của Đức Thế Tôn, bà Uppalavanna dùng thần 
thông đi đến, đưa hoàng hậu Anojä và 1.000 phu nhân về ni viện để xuất gia145), 

Hai sự kiện trên có tầm quan trọng rất lớn. Như Vua Chuyển Luân đi ra tận 
cổng thành đón đại thần xuất sắc của mình trở về, sự ra đi tế độ Ngài Mahäkassapa 
hay Ngài Mahakappina không phải là đơn giản. 

Đức Thế Tôn tế độ Ngài Mahakasspa 


44) Tương Ưng Bộ Kinh, Tương Ưng Kassapa 
45) Sớ giải Kinh Pháp Cú, câu số 79 
94 


Đức Thế Tôn từ Hương Thất (Gandhakiti4“®)), nơi rừng Trúc, nhanh chóng 
đi đến đền Bahuputta1“? để tế độ Ngài Mahäkassapa(1), 
Đức Thế Tôn du hành cấp tốc, tế độ ngài Mahakassapa 

Đến đây, xin có một ngã rẽ để nói về vị Thánh Tăng Mahakassapa. Đây là một 
vị rất đặc biệt. 

Khi biết được công hạnh của Ngài Mahäakassapa và bà Bhaddakapilam, chúng 
ta mới cảm phục được ân đức các vị Thánh Tăng. Ân đức của các vị là cao tột, chứ 
không phải đơn giản. 

Cầu chuyện của Ngài Mahakassapa và bà Bhaddakapilani không phải là câu 
chuyện hư cấu. Đây là câu chuyện được ghi trong những bản Sớ giải, đó là: 

- Sớ giải Tăng Chi Bộ Kinh, Chương 1 pháp, Phẩm Người Tối Thắng 

- Tập Thánh Nhân Ký Sự (Apadaäna) 

- Sớ giải Trưởng Lão Tăng (Theragathä Atthakathä) 

- Sớ giải Trưởng Lão Ni (TherTgatha Atthakathä) 

Trong quyển Đức Phật và 45 năm Hoằng Pháp Độ Sinh, tập tám có trình bày 
về cuộc đời và công hạnh của Ngài Mahakassapa và bà Bhaddakäapilän1. 

Tiền sự Ngài Mahakassapa 

Cách hiện kiếp này trở về trước 100 ngàn kiếp trái đất, trong thời Đức Phật 
Padumuttara(1 (Liên Hoa), tiền thân Ngài Mahäkassapa là một đại trưởng giả 
trong thành Hamsavati459 (Thiên Nga Thành), có tên là Vedeha. Ông có tài sản là 
800 triệu đồng tiền vàng. 

Khi thấy Đức Phật Padumuttara ban cho vị Tỳ khưu Trưởng lão Mahänisabha 
danh hiệu “Tối thắng về hạnh Đầu đà (Dhutanga) trong các Tỳ khưu”, gia chủ 
Vedeha mong ước địa vị ấy trong thời Đức Chánh Đẳng Giác tương lai. 

Ông cúng dường Đức Phật Padumuttara và 68.000 vị Tỳ khưu trọn bảy ngày. 
Vào ngày thứ bảy, sau khi Đức Phật thọ thực xong, tay rời khỏi bát, gia chủ Vedeha 
cúng dường một tấm y thượng hảo có giá trị 100.000 đồng tiền vàng đến Đức Phật. 
Tấm vải này đủ may một bộ tam y. 

Ông cũng cúng dường đến 68.000 vị Tỳ khưu, mỗi vị một tấm y trị giá 1.000 
đồng tiền vàng. Mỗi tấm vải này đủ may một bộ tam y. 

Sau đó, gia chủ Vedeha đảnh lễ dưới chân Đức Phật Padumuttara với cách 
năm chi chạm đất và bạch rằng: 

- Bạch Đức Thế Tôn, với phước báu con cúng dường vật thực đến Đức Thế 
Tôn và chư Tăng trong bảy ngày qua; cùng với phước báu cúng dường y đến Đức 
Thế Tôn và chư Tăng; xin cho con thành tựu địa vị “Tối thắng về hạnh Đầu đà trong 
các Tỳ khưu” vào thời Đức Chánh Giác tương lai. 

Đức Phật Padumuttara đưa Vị lai trí quán xét về hạnh nguyện này, sau khi 
thấy ước nguyện của gia chủ Vedeha thành tựu trong thời Đức Phật Chánh Giác có 
hồng danh Gotama, Đức Phật Padumuttara tiên tri rằng: 


46) Gandha: mùi hương, kũti: ngôi nhà nóc nhọn. 

47) Bahu: nhiều, putta: con. Đền này cách rừng Trúc 12 cây số, nằm giữa thành Rajagaha (Vương 
Xá) và làng Nalanda (quê hương Ngài Xá Lợi Phất). 

48) Sớ giải Trung Bộ Kinh (MA1.347-357) 

49 Mỗi khi Ngài bước đi, có một bông sen lớn như bánh xe bò đỡ lấy chân Ngài. 

(50) Thiên nga trên núi Hy Mã Lạp Sơn thường bay xuống thành này. 


95 


- Này gia chủ, sau 100 ngàn kiếp trái đất kể từ kiếp trái đất này, trên thế gian 
được chiếu sáng với hào quang của Đức Chánh Giác có hồng danh Gotama, ước 
nguyện của gia chủ sẽ thành hiện thực. 

Nghe được lời thọ ký này, tâm của gia chủ Vedeha này rất hoan hỷ, như thể 
nay, mai sẽ nhận được địa vị này. Từ đó, gia chủ Vedeha tinh cần bổ túc các thiện 
pháp để đạt được hạnh nguyện của mình. 

Trải qua 100 ngàn kiếp trái đất, hậu thân của gia chủ Vedeha chỉ có hai sinh 
thú người và Chư thiên. 

Kiếp sống cuối của Ngài Mahakassapa và bà Bhaddakapilanr 

Vào kiếp sống cuối, trước khi Bồ tát từ cung trời Đấu Suất (Tusita) giáng sinh 
vào lòng mẹ, hậu thân gia chủ Vedeha ở cõi Phạm thiên giới giáng sinh vào gia tộc 
Bà la môn trưởng giả thành Mahaätittha, vương quốc Magadha (Ma Kiệt Đà). Cha 
Ngài là Bà la môn Kapila, thuộc dòng họ Kosiya. Mẹ Ngài là nữ Bà là môn 
Sumanadevi. Ngài được đặt tên là Pippali/ Pipphali, là con trai duy nhất của gia tộc 
có tài sản 870 triệu đồng tiền vàng này. 

Khi thanh niên Pipphali trưởng thành, cha mẹ chàng bảo rằng 

- Này con Pipphali, con hãy thành lập gia thất, nhờ đó dòng dõi của chúng ta 
được kéo dài. 

Thanh niên Pipphali từ cõi Phạm thiên tái sanh xuống, nên dư hưởng của 
kiếp sống trước, khiến chàng không ưa thích dục lạc. Chàng nói với cha mẹ: 

- Xin cha mẹ đừng nói với con những điều này. Con sẽ phụng dưỡng cha mẹ. 
Khi cha mẹ qua đời, con sẽ xuất gia để sống đời sống ẩn sĩ. 

Nhưng vài ba ngày, cha mẹ chàng lại thúc giục một lần. Họ nói: 

- Này con Pipphali, tài sản của chúng ta rất nhiều. Nếu con không có người 
nối dõi, con lại bỏ đi xuất gia thì tài sản này sẽ bị sung vào công khố. Vậy Pipphali 
con, con hãy thành lập gia đình đi. 

Sau nhiều lần như vậy, thanh niên Pipphali suy nghĩ: “Làm thế nào ta có thể 
từ khước ý của cha mẹ đây? Làm thế nào ta có thể xuất gia sống đời sống ẩn sĩ chứ?” 

Chàng chợt nghĩ ra cách chối từ hôn sự, cho gọi những người thợ kim hoàn 
tài giỏi đến, yêu cầu họ đúc cho chàng pho tượng cô gái bằng vàng, gương mặt thật 
kiều diễm do chàng nghĩ ra, cho đánh bóng pho tượng thật sáng bóng, mặc trang 
phục hồng, trang điểm bằng những vật trang sức quí xinh đẹp, cho người mang pho 
tượng vàng ấy đến trước cha mẹ, nói rằng: 

- Thưa cha mẹ, con sẽ ở nhà nếu có được nữ nhân xinh đẹp như pho tượng 
vàng này. Nếu như không tìm được người nữ giống như pho tượng này, sau khi cha 
mẹ qua đời, con sẽ xuất gia. 

Mẹ thanh niên Pipphali là nữ Bà la môn có trí suy nghĩ rằng: “Con trai ta đã 
tạo nhiều phước thiện, đồng thời có chí nguyện cao cả trong quá khứ. Trong thời 
quá khứ khi tạo những thiện nghiệp, có thể con trai ta không làm một mình, nhất 
định phải có một nữ nhân có tài trí rất xinh đẹp cùng làm. 

Pho tượng vàng này tuy hiện tại do con trai ta tưởng tượng ra, nhưng đó cũng 
có thể là hình dáng nữ nhân xinh đẹp trong quá khứ đã từng cùng con trai ta tạo 
chung thiện nghiệp, nên hình dáng này quay trở về trong tâm con trai ta. Hiện tại 
con trai ta tái sinh xuống nhân giới, nữ nhân kia chắc cũng đang hiện diện trong cõi 
người. ˆ 


96 


Bà Sumanadevi cho gọi tám vị Bà la môn tỉnh thông ba tạng Veda (Vệ đà) 
cùng với nhân tướng học đến, nói rằng: 

- Thưa các Ngài, đây là pho tượng vàng nữ nhân xinh đẹp do con trai tôi nghĩ 
ra. Các Ngài hãy mang pho tượng này đi khắp nơi để tìm nàng con gái như pho 
tượng vàng xinh đẹp này, đó là nữ chủ nhân tương lai của gia tộc này. 

Khi các Ngài tìm được cô gái có dung nhan xinh đẹp như pho tượng vàng, 
thuộc dòng dõi Bà la môn cao quí, các Ngài hãy trao pho tượng này cho cô gái ấy, 
xem như lễ vật cầu hôn cho Pipphali. 

Tám vị Bà la môn có trí nói rằng: 

- Thưa bà chủ, đây là việc mà các bậc có trí như chúng tôi phải làm. 

Nữ Bà la môn Sumanadeviï cho đặt pho tượng vàng vào trong cỗ xe, trang 
điểm cỗ xe thật xinh đẹp, rồi giao cho tám vị Bà la môn cùng chu cấp chi phí cho 
tám vị Bà la môn đi tìm mỹ nhân như pho tượng vàng. 

Tám vị Bà la môn bàn luận cùng nhau rằng: “Pho tượng nữ nhân này rất xinh 
đẹp, vùng đất nào thường sản sinh ra những nữ nhân xinh đẹp nhỉ?” 

Tám vị thống nhất với nhau rằng: “Vùng đất Madda thường sản sinh ra những 
mỹ nhân tuyệt sắc. Vậy chúng ta hãy đến đó trước tiên”. 

Tám vị Bà la môn đưa cỗ xe có pho tượng vàng xinh đẹp đi khắp vùng xứ 
Madda, rồi đi đến thành Sägala (còn được gọi là Sagal3). 

Tám vị Bà la môn bàn luận cùng nhau rằng: “Nơi bến nước có nhiều người 
đến để tắm hay lấy nước, chúng ta hãy để pho tượng vàng cạnh bến nước. Nếu có 
người ngỡ là người thật, lên tiếng chào hỏi thì chúng ta sẽ biết được có người giống 
như pho tượng mỹ nhân này”. 

Tám vị Bà la môn đặt pho tượng vàng ở cạnh bến nước rồi tìm nơi thích hợp 
ẩn nấp để quan sát. 

Vào sáng hôm ấy, bà nhũ mẫu của nàng Bhaddäkapilãni151 đưa nàng ra bãi 
tắm, sau khi tắm xong bà đưa nàng về phòng riêng, trang điểm cho nàng xinh đẹp. 

Rồi bà trở ra bến nước để lấy nước, khi ra đến bến nước nhìn thấy pho tượng 
vàng, bà ngỡ nữ chủ lẻn trốn ra, nói rằng: 

- Con bé này thật hư hỏng, không ở trong phòng mà lên ra đây trước ta. Sao 
lại đứng đây một mình? Hãy trở về nhà mau đi. 

Bà phát tay vào pho tượng, nhưng bà phát hiện “Đây không phải là người 
thật, chỉ là pho tượng sinh động giống như người”. Tám vị Bà la môn ẩn mình gần 
đó, thấy thế liền bước ra hỏi bà nhũ mẫu rằng: 

- Này bà, có phải nữ chủ nhân của bà có sắc diện xinh đẹp giống như pho 
tượng này chăng? 

- ÔI Pho tượng này làm sao có thể sánh với nữ chủ của ta chứ, tuy gương mặt 
có giống với nữ chủ nhân của ta, nhưng nó cứng và không có sinh động như gương 
mặt của nữ chủ ta đâu, gương mặt của nữ chủ ta còn xinh đẹp và rực rỡ gấp trăm 
lần pho tượng này. Thật vậy, nếu nữ chủ của ta đứng trong căn phòng rộng 6 hắc 


51) Bhaddã: Hiền thiện, hiền dịu. Käpilãni: Người nữ con Bà la môn Kapila. Theo bản Sớ giải, 


năm nên khi đó, nàng 16 tuổi, thanh niên Pipphali 20 tuổi. 
97 


tay (~ 3m), không cần phải đốt đèn, bóng tối sẽ bị loại trừ bởi gương mặt xinh đẹp 
của nàng. 

- Vậy thưa bà, bà hãy đưa chúng tôi đến gặp nữ chủ của bà được không? 
Chúng tôi e rằng nữ chủ của bà không xinh đẹp bằng pho tượng vàng của chúng tôi 
đâu, bà tán thán nữ chủ của bà quá đáng đấy thôi. 

- Được thôi, ta sẽ đưa các ông đến diện kiến nữ chủ của ta, để các ông thấy lời 
của ta là sự thật. 

Tám vị Bà la môn theo bà nhũ mẫu đến nhà của Bà la môn trưởng giả Kapila 
dòng Kosiya32), đứng trước cổng nhà. Bà la môn Kosiya tiếp đãi tám vị Bà la môn 
khách rất niềm mở, rồi hỏi thăm họ về mục đích của việc viếng thăm này. Tám vị 
Bà la môn nói rõ nguyên nhân đi tìm người nữ xinh đẹp như pho tượng vàng cho 
Bà la môn Kosiya biết. 

Nghe vậy, Bà la môn Kosiya nói: 

- Gia tộc Bà la môn ở thành Mahatittha tương đương với ta về giai cấp cũng 
như tài sản. Ta bằng lòng gả con gái của ta cho Pipphali. 

Bà la môn Kosiya cho người gọi nàng Bhaddaäkäpilãm ra sảnh đường để tám 
vị Bà la môn xem tướng. 

Nàng Bhaddakapilan vừa xuất hiện ở sảnh đường, sảnh đường dường như 
sáng rực lên, tám vị Bà la môn nhìn thấy dung mạo của nàng, đúng như lời bà nhũ 
mẫu diễn tả, tuy dung mạo pho tượng giống nàng Bhaddakapilanï nhưng về phần 
sinh động thì kém xa cả trăm lần. 

Tám vị Bà la môn đồng nói lên: “Hôn sự đã thành rồi”. Tám vị Bà la môn trao 
pho tượng vàng làm tín vật cầu hôn và Bà la môn Kapila hoan hỷ nhận tín lễ. 

Tám vị Bà la môn cho người về báo tin cho gia tộc của thanh niên Pipphali 
rằng: 

- Thưa chủ nhân, cô gái giống như pho tượng vàng đã được tìm thấy. Nàng là 
con gái duy nhất của gia tộc Bà la môn Kapila, có gia sản tương đương với gia sản 
của chủ nhân, nàng có tên là Bhaddäkapilan1, sống trong thành Sägala. 

Nhận được tin này, gia đình thanh niên Pipphali vô cùng hoan hỷ, cho gọi 
thanh niên Pipphali đến nói rằng: 

- Này Pipphali con, nữ nhân giống như pho tượng vàng của con được tìm thấy 
ở thành Sagala. Nàng cũng là con gái duy nhất của một gia tộc Bà la môn, có tài sản 
tương đương với tài sản của chúng ta. Vậy con hãy chuẩn bị lễ cưới đi. 

Thanh niên Pipphali suy nghĩ: “Ta không nghĩ có được nữ nhân thật xinh đẹp 
theo trí tưởng tượng của ta, nhưng giờ đây lại có. Nhưng ta không muốn cưới nàng, 
ta hãy viết thư đến nàng, yêu cầu nàng hãy từ chối hôn sự”. 

Thanh niên Pipphali đi vào phòng riêng, viết một phong thư với nội dung 
rằng: “Ta không muốn lập gia đình, sau khi cha mẹ mãn phần ta sẽ xuất gia sống 
đời ẩn sĩ nơi rừng sâu, ta không muốn nàng bị đau khổ sau này vì góa bụa. Ta mong 
nàng hãy từ chối hôn sự, nàng hãy tìm một người nam khác tương xứng về dòng 
dõi cùng với gia sản vậy”. 


52 Có một sự trùng hợp ở đây, cha mẹ của thanh niên Pipphali và cha mẹ của nàng 
Bhaddaäkapilãn! trùng tên nhau. 


98 


Thanh niên Pipphali trao bức thư cho người hầu, bảo mang đến thành Sägala 
trao cho nàng Bhaddaäkapilãm. 

Về nàng Bhaddakapilam khi đó vừa được 16 tuổi, từ lầu tâm ý nàng cũng 
nhàm chán dục lạc do dư hưởng của kiếp sống Phạm thiên khi trước, nàng mong 
mỏi được xuất gia để tu tập, không muốn lập gia đình. Khi nghe tin gia đình sẽ gả 
mình cho thanh niên Pipphali có tài sản và dòng dõi tương xứng với gia tộc mình, 
nàng suy nghĩ: “Ta nên viết thư đến Pipphali, yêu cầu chàng từ chối hôn sự”. 

Nàng đi vào phòng riêng viết lá thư, nội dung tương tự như thư của thanh 
niên Pipphali, nghĩa là nàng bày tỏ nguyện vọng được xuất gia sau này và mong 
người hầu, bảo mang đến thành Mahatittha trao cho thanh niên Pipphali. 

Hai người đưa thư gặp nơi quán trọ ở khoảng giữa hai thành phố, đã hỏi thăm 
nhau và biết mục đích của nhau là mang thư đến cho thanh niên Pipphali và nàng 
Bhaddakapilam, hai người đưa thư thoả thuận với nhau là “lén xem thư chủ nhân, 
xem chủ nhân viết gì trong đó”. Khi hiểu rõ nội dung hai bức thư, hai người đưa thư 
bàn luận cùng nhau rằng: “Trên thế gian khó tìm được một đôi nam nữ thứ hai vừa 
xinh đẹp, vừa có đại gia sản lại có cùng dòng dõi tương xứng như vậy, Nếu để hai 
người này cùng từ chối hôn sự thì thật đáng tiếc”. 

Hai người đưa thư đồng ý tráo thư, họ hủy bỏ hai bức thư của chủ nhân, thay 
vào đó là hai bức thư bày tỏ sự hân hoan khi hôn sự được tiến hành. Thế là hôn sự 
được hai gia tộc cho tiến hành theo thời gian quy định, bất chấp sự không bằng lòng 
của thanh niên Pipphali và nàng Bhaddakaäpilani. 

Vòng hoa không héo úa 

Vào ngày cưới, sau khi hoàn tất những nghỉ thức theo phong tục cùng dòng 
dõi Bà la môn, trong đêm ấy mỗi người mang theo mình một vòng hoa, thanh niên 
Pipphali hỏi rằng: 

- Này nàng, tôi đã gửi thư cho nàng bày tỏ nguyện vọng xuất gia, sao nàng lại 
nhận lời hôn sự này? 

Nàng Bhaddaäkäpilän1 ngạc nhiên nói rằng: 

- Thưa chủ, tôi cũng gửi thư cho chủ, bày tỏ ý nguyện của tôi là sẽ xuất gia 
sau này, đồng thời mong chủ hãy từ bỏ hôn sự. Nhưng chủ lại muốn có hôn sự này. 

Thanh niên Pipphali chợt hiểu rằng “Có gì khuất lấp sau sự kiện hôn sự này”. 

Thanh niên Pipphali cho đòi người hầu mang thư đến cho nàng 
Bhaddakapilan: để cật vấn. Người đưa thư của thanh niên Pipphali thuật mọi sự 
diễn ra giữa mình với người đưa thư của nàng Bhaddäkaäpilãnï, cùng với sự tráo 
thư. 

Mọi việc đã rõ ràng, thanh niên Pipphali nói rằng: 

- Như vậy ta với nàng có chung một lý tưởng xuất gia, đêm nay là sự thử thách 
của chúng ta. Giữa ta và nàng sẽ có ranh giới là hai vòng hoa, vòng hoa của người 
nào bị héo tàn hay nhàu nát, chứng tỏ người ấy có tâm ô nhiễm. 

Sau khi thỏa thuận như thế, hai vòng hoa được đặt giữa hai người và trong 
đêm ấy cả hai người đều không ngủ và cố giữ tâm thật thanh tịnh, một ý niệm tà 
vạy sinh khởi lên đều bị diệt trừ. 

Sáng hôm sau hai vòng hoa vẫn xinh tốt như khi mới đem vào phòng, thanh 
niên Pipphali nói rằng: 


99 


- Này nàng Bhaddakapilanr, như vậy chúng ta đã hiểu nhau, chúng ta sẽ xem 
nhau như là anh em. Nhưng để làm vui lòng cha mẹ, chúng ta giả vờ như vợ chồng 
nhưng không hề có sự chung chạ. 

Và họ đối xử với nhau như là anh em, ngay cả nụ cười mang tính dục lạc cũng 
không hề có. Điều đặc biệt là khi ở tuổi trung niên, sắc diện của Ngài Pipphali trông 
như một thanh niên, nên Ngài được dân trong vùng khen tặng là Pipphali manava 
(thanh niên Pipphali), nàng Bhadda Kapilãnï cũng có phước tướng tương tự. 

Cuộc sống cực kỳ giàu có 

Sau khi cha mẹ mệnh chung, Pipphali thọ nhận tài sản là 870 triệu tiền vàng, 
rồi cha mẹ nàng Bhaddäkapilani cũng mãn phần, nàng nhận lãnh tài sản là 870 triệu 
tiền vàng. Hai đại gia sản ấy kết nhập là một. 

Hai người là chủ nhân một đại gia sản, thậm chí bụi vàng mà Pipphali bỏ ra 
để chà thân thể mỗi ngày, nếu nhặt lại là 12 Magadhanali (tương đương 6 pattha), 
nước thơm dùng để tắm mỗi ngày là 12 chậu lớn. Vị ấy có 60 hồ nước, nông trại 
rộng 12 do tuần, có 14 ngôi làng như là thuộc địa, mỗi ngôi làng tương đương như 
một thành phố Anuradhapura, 14 khu chăn voi, 14 khu chăn ngựa và 14 khu chứa 
CỔ Xe. 

Một lần nọ, khi mùa vụ nông nghiệp khai mở, gia chủ Pipphali cho người hầu 
trang bị cỗ xe ngựa được kéo đi bởi bốn con ngựa Sindhu, viếng thăm nông trang 
rộng 12 do tuần của mình. 

Khi dừng xe ở bìa nông trại, gia chủ Pipphali thấy những con chim đang đậu 
trên những luống đất bị cày lật tung lên, mổ vào những luống đất, gia chủ Pipphali 
hỏi người hầu rằng: 

- Những con chim ấy đang tìm gì thế? 

- Thưa chủ, chúng đang mổ những con côn trùng đang phơi bày trên đất để 
ăn. 

Gia chủ Pipphali suy nghĩ: “Do đất bị cày lật tung lên nên những con côn trùng 
bị phơi bày và chúng bị những con chim sát hại. Ai là người gánh lấy quả xấu này? 
Ta hay những người cày ruộng?” 

Gia chủ Pipphali hỏi: 

- Ai là người chịu trách nhiệm cho những nghiệp ác mà những con chim tạo 
ra? Ta hay những người cày ruộng? 

- Thưa chủ, chính chủ là người chịu trách nhiệm, vì những cánh đồng này 
được cày cho chủ, nên chủ chịu trách nhiệm cho những ác nghiệp đó. 

Câu trả lời của người hầu làm xúc động tâm gia chủ Pipphali, vị ấy suy gẫm 
như vầy: “Tài sản có giá trị là 870 triệu tiền vàng được vun bồi bởi những ác nghiệp 
do những con chim tạo ra, mà ta là người phải gánh lấy trách nhiệm. Vậy tài sản 
này có giá trị gì chứ? Thật sự chúng chẳng có giá trị gì cả, nhưng chúng lại là mầm 
của những ác nghiệp. Nông trại rộng 12 do tuần, 60 hồ nước, 14 ngôi làng thuộc 
địa, 14 khu chăn voi, 14 khu chăn ngựa và 14 khu chứa cỗ xe chẳng có ích lợi gì đến 
ta cả, ta chẳng thể mang chúng theo khi mệnh chung, tất cả đều vô dụng. Vậy ta hãy 
giao chúng lại cho nàng Bhaddakäpilãn!, ta sẽ xuất gia sống đời ẩn sĩ”. 

Thật ra gia chủ Pipphali vô tội, vì ác nghiệp sinh lên do hai yếu tố: Sự cố ý 
(cetanäa) và sự thực hành (kamma) bằng thân hay lời nói, gia chủ Pipphali hoàn 
toàn không có hai điều này, đó chỉ là cách suy diễn của người đời. 


100 


Ở điểm khác, chính những lời của những người này tác động mạnh vào tâm 
lý xuất gia có từ trước của gia chủ Pipphali, thôi thúc gia chủ lìa bỏ gia đình sống 
đời sống không gia đình, nói cách khác duyên lành xuất gia của gia chủ Pipphali đã 
đến hồi chín muồi. 

Cũng vào thời điểm ấy, bà Bhaddäkapilam sai người hầu mang mè ra phơi 
trên tấm thảm rộng, bà nhìn thấy những con chim từ không trung bay xuống đậu 
trên tấm thảm phơi mè, bà hỏi những người hầu: 

- Này các người có phải những con chim đang ăn những hạt mè không? 

- Thưa chủ, chúng không ăn những hạt mè, chúng đang ăn những con côn 
trùng lẫn trong đám mè. 

- Vậy ai là người chịu trách nhiệm bởi những ác nghiệp của chúng? 

- Thưa bà chủ, chính bà chủ là người chịu trách nhiệm bởi những ác nghiệp 
của chúng. 

Bà Bhaddakapilãm xúc động tâm với câu trả lời của người hầu, ý nghĩ sau đã 
khởi lên cho bà: “Ta không thể mặc tấm vải dài hơn bốn hắc tay (2m), ta không thể 
dùng vật thực hơn một bát. Nếu ta chịu trách nhiệm cho những ác nghiệp mà nhóm 
chim này gây ra, thì tài sản này có ích lợi gì cho ta đâu. Ta hãy giao chúng lại cho gia 
chủ Pipphali, ta sẽ xuất gia sống đời nữ ẩn sĩ vậy”. 

Lúc đó, gia chủ Pipphali 75 tuổi, bà Bhaddakapilani 71 tuổi. 

Hai ông bà cùng xuất gia 

Gia chủ Pipphali trở lại tòa lâu đài của mình, đi tắm rồi lên lầu cao ngồi vào 
nơi dành cho chủ nhân. Một bữa ăn tương tự như bữa ăn của vua Chuyển Luân đã 
được sắp đặt sẵn, hai ông bà dùng bữa ăn theo thường lệ, dùng bữa xong hai người 
đi đến nơi yên tĩnh dành riêng cho hai người. Gia chủ Pipphali hỏi rằng: 

- Này Bhaddakaäpilãn1, bà mang đến gia tộc này bao nhiêu tài sản? 

- Thưa chủ, 50.000 cỗ xe chứa đầy vật dụng cùng tất cả tài sản. 

- Này Bhaddäkapilanr, tài sản mà bà mang đến đây cùng với số tài sản trong 
gia tộc này là 870 triệu tiền vàng, ta sẽ giao lại cho bà tất cả. 

- Nhưng thưa chủ, chủ sẽ làm gì? 

- Ta sẽ xuất gia sống đời ẩn sĩ. 

Rồi gia chủ Pipphali thuật lại cảnh tượng mà ông đã thấy, cùng với ý nghĩ 
phát sinh lên cho ông vào ban sáng. Nghe vậy, bà Bhaddakapilam thưa rằng: 

- Thưa chủ, tôi cũng có ý định giao toàn bộ tài sản này đến cho chủ và tôi xin 
phép chủ cho tôi được xuất gia trở thành nữ ẩn sĩ. 

Rồi bà thuật lại cảnh tượng mà bà chứng kiến vào ban sáng cùng với ý nghĩ 
phát sinh lên trong tâm của bà khi ấy. 

Đối với hai vị đã tròn đủ các pháp Ba la mật (Paramn), ngay lúc ấy, Tam giới 
trong mắt hai vị như lò lửa đang hừng hực bốc cháy và hai vị muốn thoát ra lò lửa 
nóng bức ấy. 

Hai vị vô cùng hoan hỷ khi thấy đồng có chung tư tưởng xuất gia chẳng màng 
đến tài sản thế tục, gia chủ Pipphali nói rằng: 

- Lành thay, lành thay! Này Bhaddäkapiläni, chúng ta sẽ cùng xuất gia để tầm 
cầu pháp giải thoát. 


* Sáu loại xuất gia 


101 


Trong Luật Xuất Gia Tóm Tắt của Ngài Hộ Tông biên soạn có nêu lên sáu loại 
xuất gia: 

1- Xuất gia của người đốt nát 

Đây là một dạng xuất gia theo truyền thống, vì bị áp lực của gia đình hay xã 
hội mà xuất gia, chứ tâm lý không muốn, không hiểu mục tiêu xuất gia. 

Ví dụ một số vị Sư miền Tây, theo truyền thống, con trai phải xuất gia ba năm 
trả hiếu, khi hoàn tục mới được gả vợ cho. 

2- Xuất gia của người hay giận 

Những người có chuyện buồn (thất tình, thi rớt...) thường vào chùa, xem đó 
là nơi từ bi cứu khổ cứu nạn. 

3- Xuất gia đùa giốn 

Người thấy việc tu tập cũng hay hay nên tu thử để trải nghiệm. 

4- Xuất gia của người thu gom của cải 

Người mượn áo nhà tu để thu gom vật chất, xây dựng danh lợi bằng cách tổ 
chức các lễ lộc cho mình, bất chấp Pháp và Luật của Đức Thế Tôn; tạo những tiền 
đề xấu để thế hệ sau làm theo. 

Đây là hạng tu sĩ cần phải lên án mạnh mẽ. Những người này cần phải xem 
lại bài Kinh “Kẻ Ăn Trộm(653)” để tự cảm thấy hổ thẹn và sợ hãi với bốn khổ cảnh. 

5- Xuất gia để nuôi mạng sống 

Vì thấy cuộc đời kiếm sống khổ cực quá, người này xuất gia, nhờ lòng tín 
ngưỡng của các cận sự nam, cận sự nữ để nuôi sống bản thân qua ngày. Người này 
không học hành chỉ cả, chỉ ôm bình bát đi kiếm tiền. 

* 


Trong Luật Đại phẩm 1 cũng nêu lên một câu chuyện về trường hợp này như 
SaU: 

Một trưởng giả có một người con trai. Ông ngẫm nghĩ rằng nếu cho con đi 
học nghề tay chân thì con sẽ đau tay chân, học nghề tính toán thì con sẽ đau đầu... 
Nên ông nghĩ cho con xuất gia để có một cuộc sống an nhàn, ít khổ cực. 

Cậu công tử này tên Dpäli (trùng tên với Ngài Upali - Đệ nhất về Luật), độ 13, 
14 tuổi nghe vậy, khoe với bạn bè rằng nay mai mình sẽ xuất gia. Các công tử bạn 
cũng nói sẽ xuất gia theo. 

Sau khi xuất gia, vào buổi sáng, vì đã quen với cuộc sống như ở nhà, các tân 
Tỳ khưut5*) này kêu khóc đòi cơm, cháo, v.v... Các vị Tỳ khưu nói: 

- Này các Hiền giả, hãy chờ đợi, buổi trưa sẽ có vật thực. 

Các vị Tỳ khưu trình sự việc này lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn chế định học 
giới như sau: “Vị nào muốn xuất gia thọ giới Tỳ khưu phải tròn đủ 20 tuổi (tính cả 
tuổi trong bụng mẹ).” 

6- Xuất gia của người muốn thoát khỏi khổ 

Người đó tạo phước bằng cách học Pháp, hành thiền, v.v... Đây là hạng xuất 
gia tối thắng nhất. 

Gia chủ Pipphali sai người hầu đi tìm cho hai bộ y phục của bậc xuất gia cùng 
hai chiếc bát. 


(153) Tăng Chi Bộ Kinh, Chương Năm Pháp, Phẩm An ổn, Kẻ Ăn Trộm 
(154 Vào buổi đầu, khi chưa có Luật, xuất gia lúc 13, 14 tuổi cũng trở thành Tỳ khưu. 


102 


Vào sáng hôm sau, hai người cạo tóc cho nhau và nói rằng: “Hãy xuất gia sống 
đời ẩn sĩ, hãy tu tập để trở thành bậc Thánh A La Hán”. 

Sau khi cạo tóc xong, hai người tự đắp lên mình chiếc y hoại sắc, trên vai 
mang chiếc giỏ đựng bát. Từ trên lầu, gia chủ Pipphali xuống trước rồi đến bà 
Bhaddäkäpilãm. 

Không một ai trong tòa lâu đài ấy nhận ra hai vị Sa môn từ trên lầu đi xuống 
rồi theo cống chính ra ngoài đó là chủ nhân của mình. 

Hai vị kẻ trước người sau ra khỏi cổng làng Mahatittha, bấy giờ những gia 
nhân lên lầu để phục vụ chủ theo thường lệ, nhận thấy tóc cùng những y phục 
vương giả bỏ lại trên lầu thượng, họ không tìm thấy bóng dáng chủ nhân. 

Họ chợt hiểu ra “Hai vị Sa môn mà chúng ta nhìn thấy ra đi từ ban sáng, đó 
chính là ông bà chủ nhân của chúng ta”. 

Lập tức họ thông tin với nhau rồi cùng chạy đi tìm hai vị chủ nhân của mình, 
khi tìm thấy hai vị ở cổng làng Mahatittha, qua những nét quen thuộc, họ nhận ra 
chủ nhân của mình. 

Tất cả quỳ dưới chân hai vị, khóc lóc van xin hai vị: 

- Thưa chủ nhân, vì sao chủ lại làm chúng tôi trở nên vô dụng? 

- Này các người, nay chúng tôi đã trở thành bậc Sa môn, không còn tha thiết 
đến tài sản này nữa. Kể từ giờ phút này, các người đã thoát khỏi đời sống nô lệ. Các 
người đã được tự do, hãy lấy những tài sản ấy theo ý thích của các người. Chúng tôi 
không còn liên hệ gì đến các người nữa, không còn là chủ nhân của các người, các 
người không còn là nô lệ của chúng tôi. 

Và hai vị lặng lẽ cất bước, đông đảo gia nhân chỉ biết nhìn theo với tiếng than 
khóc cho đến khi khuất bóng hai vị chủ nhân nhân từ. 

Không đi chung đường với nhau 

Khi rời xa thành Mahatittha rất xa, một ý nghĩ khởi lên cho vị Sa môn Pipphali 
như vầy: “Bhaddäkapilãn1 là một nữ nhân đắt giá trong cõi Diêm phù, hiện giờ tuy 
xuất gia nhưng bà vẫn đi theo phía sau lưng ta. 

Có thể có thể có sự hiểu lầm này xảy ra như sau: “Hai người này rất ái luyến 
nhau, thậm chí đã xuất gia rồi cũng không muốn lìa nhau, việc gì sẽ xảy ra giữa hai 
người khi đã xuất gia? Họ có giữ gìn Phạm hạnh được hay không? Hay làm hoen ố 
đời sống Phạm hạnh?”. 

Nếu những ai có ý nghĩ như vậy, thì tai hại sẽ đến với họ, có thể họ sẽ rơi vào 
khổ cảnh bởi những ý nghĩ sái quấy ấy. Vậy ta hãy làm cho những ý nghĩ sái quấy 
ấy không thể sinh khởi lên.” 

Đến một ngã ba, Ngài Pipphali dừng lại, bà Bhaddakapilani cũng dừng lại, 
chấp tay thành kính hướng về Ngài Pipphali. Ngài Pipphali nói rằng: 

- Này bà Bhaddakapilamr, bà là một nữ nhân rất xinh đẹp. Mọi người nhìn 
thấy một nữ nhân rất xinh đẹp đang đi theo sau lưng ta, có thể có ý nghĩ sau đây 
khởi sinh: “Hai người này rất ái luyến nhau, đến nỗi khi xuất gia họ cũng không 
muốn xa rời nhau”, như vậy họ sẽ rơi vào khổ cảnh vì nghĩ quấy cho chúng ta. Đây 
là ngã ba đường, bà hãy cầm những vật dụng của mình chọn lấy một hướng đi, ta 
sẽ đi theo hướng còn lại. 

Nữ Sa môn Bhaddäkapilänï nói rằng: 

- Vâng thưa Ngài, thông thường người nữ sẽ làm hỏng đời sống Phạm hạnh, 
người nữ thường làm hư hoại thanh danh tốt đẹp của bậc xuất gia, mọi người sẽ 


103 


trút tội lên chúng ta rằng: “Chúng ta không thể xa lìa nhau dù đã sống đời sống ly 
gia”. Bạch Ngài, thông thường người nữ thường tạo ra những lỗi lầm sái quấy, đây 
là ngã ba đường, tôi kính thỉnh Ngài hãy đi theo con đường hướng phải, còn tôi sẽ 
đi theo con đường cánh trái. 

Rồi bà Bhaddakäpilanr đi nhiễu quanh Ngài Pipphali ba vòng, đảnh lễ dưới 
chân Ngài Pipphali với cách năm điểm chạm đất ở bốn chỗ: Trước mặt, bên trái, 
bên phải và sau lưng, rồi từ giã Ngài Pipphali ra đi theo hướng trái. 

Khi hai vị Thánh A La Hán tương lai chia tay nhau, quả địa cầu rung chuyển 
mạnh như muốn nói lên rằng: “Dù ta có thể chịu đựng được ngọn núi chúa 
Hymalaya (Hy Mã Lạp Sơn) trên mình cùng những quả núi khác, nhưng ta không 
thể chịu đựng nổi giới đức tuyệt vời của hai vị này”. 

Trên không trung sấm nổ vang, những ngọn núi như vươn cao hơn do địa đại 
rúng động, như để chiêm ngưỡng hình ảnh hai vị Thánh A La Hán sẽ hiện khởi tuyệt 
vời này. 

Sau khi chia tay, Ngài Pipphali theo con đường tay phải đi lần lần tới đền 
Bahuputta (Đa tử); bà Bhaddakapilãn1 theo con đường tay trái đi đến tự viện của 
một nữ tu ngoại giáo và trú ở đó. 

Về sau, vào hạ thứ năm của Đức Thế Tôn, Ni đoàn được thành lập, bà 
Bhaddäkapilän! tìm tới và xin xuất gia trong Giáo Pháp này. 

Gia chủ Pipphali được Đức Thế Tôn tế độ 

Đức Thế Tôn trước khi về kinh thành Kapilavatthu (Ca tỳ la vệ) để tế độ 
quyến thuộc, Ngài ngụ nơi Gandhaknti (Hương thất) ở Veluvana (rừng Trúc), nơi 
nuôi dưỡng những con sóc. 

Vào sáng hôm ấy, Đức Thế Tôn nghe địa đại rung chuyển, trên không trung 
tiếng sấm nổ vang, Ngài suy nghĩ: “Do nhân gì duyên gì mà địa đại rung chuyển?”. 

Và Đức Thế Tôn thấu rõ mọi việc, Ngài suy nghĩ: “Gia chủ Pipphali cùng với 
nàng Bhaddakapilanï đã lìa bỏ đại gia sản, xuất gia tầm cầu pháp giải thoát, nơi ngã 
ba đường họ chia tay nhau, trái đất rung chuyển do năng lực giới hạnh của hai 
người. Đây là thời thích hợp, Như Lai đến tế độ cho gia chủ Pipphali”. 

Đức Thế Tôn cầm lấy y bát từ Hương thất ra đi một mình, đến đền Bahuputta 
(Đa tử) ở khoảng giữa Rajagaha (Vương xá) và Nalanda, cách thành Rajagaha 3 
gavuta (~ 12 km) ngồi kiết già (pallanka: ngồi tréo chân, kiểu ngồi truyền thống 
của người Ấn Ðộ) nơi cội Nigrodha (cây Đa hay cây Bàng) của ngôi đền. 

Điều đặc biệt là: “Đức Thế Tôn không ngồi theo cách thông thường, Ngài ngồi 
theo cách vị hành trì pháp Dhutanga (Đầu đà) cao thượng, tức là không dựa lưng 
vào gốc cây, lưng thắng, đầu không ngẩng lên cũng không cúi xuống, mắt hướng về 
phía trước với tầm nhìn khoảng 1 - 2 m. 

Sở dĩ Đức Thế Tôn ngồi với tư thế ấy, mục đích của Ngài là tạo ấn tượng về 
hạnh Dhutanga đến gia chủ Pipphali, người chưa bao giờ biết mặt và nghe tiếng của 
Ngài. 

Lại nữa, để tạo niềm tin mãnh liệt phát sinh nơi gia chủ Pipphali, Đức Thế 
Tôn tỏa hào quang từ thân chiếu sáng quanh vùng đến 80 hắc tay (~40m), toàn bộ 
khu rừng nơi có ngôi đền Bahuputta giống như có ngàn mặt trời hay ngàn mặt trăng 
cùng chiếu sáng, hào quang từ thân Đức Thế Tôn phóng ra có kích thước rộng như 
bánh xe bò tuôn chảy không ngớt, giống như mặt hồ rộng có năm loại hoa sen năm 
màu liên tục nở ra không ngót, khi ấy thân cây Nigrodha có màu trắng, lá có màu 


104 


xanh, vàng, đỏ, cam xen lẫn với nhau, cành lớn, cành nhỏ có màu vàng óng ánh, toàn 
thể cây Nigrodha như tắm trong hào quang của Đức Thế Tôn. 

Gia chủ Pipphali khi đi đến ngôi đền Bahuputta, nhìn thấy khung cảnh diệu 
kỳ này, niềm tin trong tâm phát sinh mãnh liệt rằng: 

“Vị Sa môn đang ngồi nơi cội cây Nigrodha nhất định đó là Tôn sư đã đến đây 
tế độ ta, ta hãy đến đảnh lễ Ngài và xin được xuất gia trong Giáo pháp của Ngài”. 

Theo Bản Sớ giải kinh Tăng Chi (Anguttara-atthakathä) trong Etadagga 
vaggøa (Phẩm Người tối thắng), của Ekaka nipata (chương Một pháp) và trong Bản 
Sớ giải Kệ ngôn Trưởng Lão Tăng (Theragatha-atthakatha), Mahakassapa 
Theragatha như sau: 

Từ chỗ gia chủ Pipphali đứng vị ấy cúi mình xuống tuyên bố rằng: 

“Satthä me Bhagavä sãvako ham ˆasm1” 

- Bạch Thế Tôn, Ngài là thầy của con, con là đệ tử của Ngài ! 

Đức Thế Tôn im lặng, Ngài Pipphali bước đến gần hơn để thấy rõ Phật tướng, 
cúi mình xuống tuyên bố lần thứ hai: 

“Satthä me Bhagavä sãvako ham 'asm1” 

- Bạch Thế Tôn, Ngài là thầy của con, con là đệ tử của Ngài ! 

Đức Thế Tôn vẫn im lặng, Ngài Pipphali đi đến gần hơn nữa, cúi mình xuống 
tuyên bố lần thứ ba: 

“Satthä me Bhagavä sãvako ham 'asm1” 

- Bạch Thế Tôn, Ngài là thầy của con, con là đệ tử của Ngài ! 

Khi ấy, Đức Thế Tôn đáp rằng: 

- Này Kassapa con, nếu con bày tỏ sự thành tín vô cùng như vậy, chí đến quả 
địa cầu này cũng không chịu đựng nổi. Nhưng ân đức của Đấng Như Lai vô cùng 
rộng lớn, Như Lai nhận biết rõ ân đức sự cung kính cực lớn của con, nhưng ân đức 
ấy không làm một sợi lông nhỏ của Đấng Như Lai rung động. 

Này Kassapa con, hãy ngồi xuống đây, Như Lai sẽ cho con di sản của Như Lai. 

Trong Samyutta nikaya (Tương Ưng Bộ Kinh - Chương Tương ưng Kassapa), 
CvaraSutta (kinh Y áo(55)) ghi nhận như sau: 

Tỳ khưu ni Thullatissä nói Ngài Mahakassapa là người bán kim, còn Ngài 
Ananda là người làm kim. Ngài Mahäkassapa được nghe những lời của Tỳ khưu ni 
Thullatissä nói như vậy. 

Rồi Ngài Mahakassapa nói với Ngài Ananda: 

- Này Hiền giả Ananda, lời nói của Tỳ khưu ni Thullatissa thật là đường đột, 
không đắn đo suy nghĩ! Này Hiền giả, vì rằng ta là người cạo bỏ râu tóc, đắp y, xuất 
gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, ta không chấp nhận một Đạo Sư nào khác 
ngoài Đức Thế Tôn, bậc Ứng Cúng, Chánh Đẳng Giác. 

Và này Hiền giả, ngay tại chỗ ấy, ta cúi đầu đảnh lễ chân Đức Thế Tôn và bạch 
Đức Thế Tôn: 

“Bạch Đức Thế Tôn, Đạo Sư của con là Đức Thế Tôn. Con là đệ tử của Ngài.” 

Khi nghe nói vậy, này Hiền giả, Đức Thế Tôn nói với ta: 

“Này Kassapa, với những ai tâm không biết trọn vẹn một đệ tử mà nói rằng 
tôi biết, không thấy mà nói rằng tôi thấy, đầu người ấy sẽ vỡ tan”. 


55) Tương Ưng Bộ Kinh, Tương Ưng Kassapa, Kinh Y áo (S.i.217. Cvarasuttam) 
105 


Còn Ta, này Kassapa, Ta biết thời Ta nói Ta biết, Ta thấy thời Ta nói Ta thấy”. 

Bản Sớ giải giải thích ý nghĩa này như sau: 

Nếu một vị thầy không thật sự biết ân đức cao thượng cùng với niềm tôn kính 
cao tột của gia chủ Pipphali. Không thật sự biết ân đức của chính mình như thế nào, 
lại tự nhận mình là thầy của gia chủ Pipphali, thì đầu của người ấy sẽ rời khỏi cổ 
như trái thốt nốt rời khỏi cành cây rơi xuống đất, hay đầu người ấy sẽ nứt rạn thành 
bảy mảnh ngay lập tức.156) 

Này Kassapa, Ta là Đấng Như Lai bậc Chánh Đẳng giác, Ta thấy và biết được 
ân đức cao thượng cùng với niềm tôn kính cực lớn của ngươi đối với Ta, đồng thời 
Ta biết rõ ân đức của Ta như thế nào đối với ngươi, nên Ta tuyên bố lên như thế. 

Bản Sớ giải còn giải thích rộng là: 

Nếu gia chủ Pipphali với sự kính trọng cao tột của mình như vậy hướng về 
đại dương, nước trong đại dương khô cạn như những giọt nước rơi vào chảo nóng 
ran, đại dương có thể biến mất. 

Nếu vị ấy hướng tâm đến núi Sineru (Tu Di), núi Sineru sụp đổ, vỡ ra thành 
từng mảnh nhỏ như những hạt thóc rơi xuống ào ạt. 

Nếu vị ấy hướng tâm đến núi Meru, núi Meru sụp đổ, như bột nhão bị mưa 
lớn làm rã ra từng mảnh nhỏ rơi rụng xuống. 

Nếu vị ấy hướng tâm đến trái đất, trái đất sẽ nổ tung trở thành những hạt bụi 
bị gió thổi tung lên. 

Năng lực kính trọng của gia chủ Pipphali có sức mạnh như thế, nhưng hướng 
tâm về Đức Phật không làm lay động một sợi lông nhỏ của Đức Thế Tôn. Đừng nói 
chỉ là một gia chủ Pipphali, cho dù có hàng ngàn vị Tỳ khưu có ân đức cao trọng 
như gia chủ Pipphali, khi cung kính Đức Thế Tôn cũng không làm lay động chéo y 
nhỏ của Ngài, nên Đức Thế Tôn dạy: “Ta biết thời Ta nói Ta biết, Ta thấy thời Ta nói 
Ta thấy”. 

Hỏi: Vì sao Đức thế Tôn im lặng hai lần, khi gia chủ Pipphali tuyên bố: “Bạch 
Đức Thế Tôn, Ngài là thầy của con, con là đệ tử của Ngài”? 

Đáp: Vì khi tuyên bố lần thứ nhất chưa khẳng định chắc chắn, lần thứ hai tuy 
đi vào tâm nhưng chưa được kiên định. Khi tuyên bố lần thứ ba thì lời tuyên bố này 
được vững chắc như núi Sineru. 

Khi biết rõ sự kiên định trong tâm của gia chủ Pipphali, bấy giờ Đức Thế Tôn 
mới lên tiếng đáp lại lời tuyên bố của gia chủ Pipphali. 

Hỏi: Vì sao Đức Thế Tôn gọi gia chủ Pipphali là Kassapa? 

Đáp: Tuy bản Sớ giải không giải thích, nhưng Kassapa có thể là dòng họ cao 
quí thuộc giai cấp Bà la môn. Khi người này gọi người kia bằng tộc họ Kassapa thì 
có ý tôn trọng người kia. 

Lại nữa, Kassapa cũng là tộc họ của vị Chánh Đẳng Giác tiền nhiệm. 

Do sự kiện này, Ngài Pipphali được các vị Tỳ khưu gọi là Mahakassapa để 
phân biệt với các vị Kassapa khác. 

Ba lời Giáo Giới 


56) Việc Đức Thế Tôn đi tế độ Ngài Kassapa cho thấy tâm đại bi của Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn 
làm như vậy để tránh cho những ngoại đạo sư khác không biết lượng sức mình, không biết ân 
đức của Ngài Kassapa nhưng dám tiếp nhận Ngài; nếu làm như vậy, đầu của họ sẽ bị bể bảy mảnh. 


106 


Cũng trong bài Kinh Y áo, Ngài Mahakassapa thuật lại ba lời Giáo Giới của 
Đức Thế Tôn dành cho Ngài Mahäkassapa, xem như nghỉ thức thọ giới Tỳ khưu bậc 
trên (thọ Đại giới) cho Ngài Änanda nghe như sau: 

1- Bén nhọn là sự hổ thẹn tội lỗi (hiri), ghê sợ tội lỗi (ottappa) nơi tôi, được 
thiết lập giữa các vị Trưởng lão Tỳ khưu6ú5”), trung niên Tỳ khưu33) và niên thiếu 
Tỳ khưuú59), 

Nghĩa là: Này Kassapa con, con cần phải từ bỏ sự tự hào do sinh ra trong dòng 
dõi Bà la môn cao quí. Sinh chủng không nói lên tính cách đạo đức, chỉ có sự hổ thẹn 
và ghê sợ tội lỗi, tránh xa các điều tội lỗi, không làm các tội lỗi, đó chính là căn bản 
của đạo hạnh. Cho dù là tân Tỳ khưu có được nền tảng đạo hạnh vẫn tốt đẹp hơn vị 
Bàlamôn mà không có đạo hạnh. Tự hào với sinh chủnglà điều không thích hợp với 
bậc trí, bậc trí sẽ khiển trách những ai không có hổ thẹn tội lỗi và ghê sợ tội lỗi. 

2- Phàm pháp liên hệ đến thiện mà tôi được nghe, sau khi đặc biệt chú ý, tác 
ý, tập trung tất cả tâm (lực), tôi đều ghi nhớ tất cả pháp ấy. 

Nghĩa là: Này Kassapa con, trong khi nghe Pháp liên hệ đến giải thoát khỏi 
sinh tử luân hồi, cần phải nghe bằng hai loại tai: Tai tự nhiên và tai trí tuệ. 

Với tai tự nhiên, phải nghe rõ từng câu, từng chữ trong ba giai đoạn: Đoạn 
đầu, đoạn giữa và đoạn cuối. Cần phải ghi nhớ trong tâm. 

Với tai trí tuệ, phải suy gẫm từng chữ từng câu để hiểu sâu rộng lời giảng dạy 
văn tắt hay rộng rãi. 

Với lời giáo giới thứ hai này, Đức Thế Tôn dạy Ngài Mahakassapa cần phải từ 
bỏ sự ngạo mạn, vì Ngài Mahäkassapa rất thông minh, có trí tuệ sâu rộng. Ngã mạn 
cản trở người hành Pháp chứng đắc A La Hán. 

3- Những ghi nhận nào về thân đi chung với hỷ, tôi sẽ không rời bỏ ghi nhận 
ấy. 

Nghĩa là: Này Kassapa con, con phải chuyên cần không la bỏ các loại thiền 
tịnh dẫn đến an lạc thân tâm, những tầng thiền này khởi nguồn từ “ghi nhận nơi 
thân (kayagatasati), các cảnh của năm giác quan: Mắt, tai, mũi, lưỡi và thân, cùng 
với ấn tướng hơi thở ra-hơi thở vào (änapana ärammana). 

Ghi nhận “những chuyển động của thân” để từ bỏ “ái luyến thân (kãyatanhä) 
từ bỏ nắm giữ một tự ngã, tham ái tự ngã (atta lobha)”, vì thân của Ngài 
Mahäkassapa rất xinh đẹp, có màu vàng bóng sáng như thân của Đức Thế Tôn. 
Được biết Ngài Mahakassapa có được bảy đại nhân tướng¿99 trong số 32 đại nhân 
tướng của Đức Thế Tôn, Ngài mặc vừa vặn chiếc y “cũ rách” (pamsukulacivara) của 
Đức Thế Tôn ban cho. 

Đức Thế Tôn đã tế độ Ngài Mahakassapa thành Tỳ khưu bằng ba lời Giáo Giới 
ngắn gọn một cách rất đặc biệt như vậy. 

* Bảy cách thành tựu Giới Tỳ khưu (Bảy cách xuất gia) 

1- Ehi bhikkhu/ Etha bhikkhavo (Hãy đến đây này Tỳ khưu/ Hãy đến đây này 
các Tỳ khưu) 


57) Trưởng lão Tỳ khưu: chỉ cho vị Tỳ khưu trên 10 hạ. 
(58) Trung niên Tỳ khưu: chỉ cho vị Tỳ khưu từ hạ thứ 6 đến hạ thứ 10 
(59) Niên thiếu Tỳ khưu: chỉ cho vị Tỳ khưu từ lúc xuất gia cho tới lúc được 5 hạ 
60) Bản Sớ giải không nêu rõ đó là bảy đại nhân tướng nào. 
107 


Đây là cách Đức Thế Tôn thực hiện cho năm Ngài Kiều Trần Như, Ngài Yasa 
và năm người bạn của Ngài Yasa, v.v... 

2- Thọ trì Tam Quy 

Điều này nằm trong Luật Đại Phẩm 1, chương Trọng Yếu. Sau khi 60 vị thánh 
A La Hán vâng lời Đức Thế Tôn, ra đi rao giảng Pháp bất tử, có những vị thiện gia 
nam tử nghe được Giáo Pháp của Đức Thế Tôn muốn được xuất gia. Các vị Tỳ khưu 
không dám cho xuất gia, nên đưa những người này về cho Đức Thế Tôn. Vì đường 
xa, các vị Tỳ khưu lẫn các thiện gia nam tử này đều mệt nhọc, nên Đức Thế Tôn cho 
phép các vị Tỳ khưu cho người khác xuất gia bằng cách Thọ trì Tam Quy. 

Bản Sớ giải giải thích như sau: Vị Chánh Đẳng Giác cho ai xuất gia thì người 
đó phải đạt được Thánh Quả (từ Dự Lưu đến A La Hán) trong kiếp đó. Đối với những 
người mến mộ Giáo Pháp này,mong muốn được xuất gia nhưng chưa có duyên lành 
chứng đắc Đạo Quả trong kiếp này, nếu Đức Thế Tôn trực tiếp cho xuất gia, ngoại 
đạo sẽ có cớ chỉ trích rằng: “Ông là bậc Chánh Đắng Giác, sao đệ tử của ông chẳng 
chứng đắc được Đạo Quả nào hết?” v.v... Vì thế, Đức Thế Tôn giao lại việc này cho 
các vị Trưởng lão, như Ngài Kondañña cho người cháu của mình là Punna 
Mantäniputta xuất gia và tế độ vị này chứng Quả A La Hán. 

3- Tứ tác bạch tuyên ngôn 

Đức Thế Tôn dạy Ngài Xá Lợi Phất cho Bà la môn Radha xuất gia Tỳ khưu 
bằng cách này. Với nghỉ thức thọ giới Tỳ khưu này, nghi thức Thọ trì Tam Quy được 
đưa xuống cho xuất gia Sa di. 

Nghỉ thức Tứ tác bạch tuyên ngôn được truyền thừa cho tới hôm nay. 

4- Do hỏi Pháp 

Đây là cách xuất gia thọ giới Tỳ khưu đặc biệt do Đức Thế Tôn ban cho Sa di 
bảy tuổi Sopaka. 

5- Do thể hiện năng lực thần thông 

Đây là cách xuất gia Đức Thế Tôn ban cho Sa di bảy tuổi Sumana (đệ tử Ngài 
Anuruddha) khi vị này lấy nước ở hồ Anotatta về cho Đức Thế tôn rửa chân. 

6- Do chấp nhận lời Giáo Giới 

Do chấp nhận lời Giáo Giới có hai: 

- Chấp nhận lời Giáo Giới từ Đức Thế Tôn của Ngài Kassapa 

- Chấp nhận lời Giáo Giới từ Đức Thế Tôn của bà Mahapajapati GotamI: Bà 
Mahapajäpati Gotam1 chấp nhận Bát kỉnh trọng. 

7- Do thông qua người đại diện 

Việc này được khởi lên cho Tỳ khưu ni Addhakas1. Trước đó, bà là một kỹ nữ 
rất có danh tiếng. Sau khi thọ giới Tỳ khưu ni từ Ni chúng, chuẩn bị thọ giới Tỳ khưu 
ni từ Tăng chúng để được chứng thực, bọn du thủ du thực nghe tin bao vây hai ngả 
đường để làm tổn hại Tỳ khưu nỉ này. 

Bà cử người đại diện trình bày sự việc này đến Đức Thế Tôn và Ngài cho phép 
bà xuất gia thông qua người đại diện. Cách thức xuất gia này chỉ được thực hiện khi 
có nguy hại đến vị Tỳ khưu ni mà thôi. 

Trong thời nay, phải đi theo quy trình, xuất gia Tỳ khưu theo cách Tứ tác bạch 
tuyên ngôn, còn các cách còn lại chỉ có trong thời Đức Phật mà thôi. 

Sau khi đã tế độ gia chủ Pipphali thành tựu Tỳ khưu giới bằng ba lời Giáo 
Giới, Đức Thế Tôn từ chỗ ngồi đứng dậy, trở về kinh thành Rajagaha. Lúc bấy giờ, 


108 


vị tân Tỳ khưu Pipphali đi sau Đức Thế Tôn, tựa như một chiếc thuyền vàng lớn 
kéo theo sau một chiếc thuyền vàng nhỏ. 

Đi được một đoạn đường. Đức Thế Tôn rời khỏi con đường lớn bước sang vệ 
đường đến một cội cây cổ thụ Nigrodha ở cạnh vệ đường, Ngài tỏ ý muốn ngồi nơi 
cội cây có tàn nhánh lớn che mát. Hiểu được ý Đức Thế Tôn, Tỳ khưu Pipphali xếp 
chiếc y Tăng già lê (sanghati) của mình làm bốn, chiếc y Tăng già lê này làm bằng 
vải mềm mịn, cắt nhỏ ra rồi may lại, đặt chiếc y Tăng già lê nơi bằng phẳng, bạch 
với Đức Thế Tôn rằng: 

- Bạch Đức Thế Tôn, kính thỉnh Ngài ngồi trên chiếc y này, để con được hạnh 
phúc lâu dài. 

Đổi y 

Ngồi trên chiếc y Tăng già lê bằng vải mềm mịn được cắt nhỏ rồi may lại của 
Ngài Mahakassapa, Đức Thế Tôn đưa bàn tay có màu hồng tươi thắm như cánh hoa 
sen nở, sờ vào góc tấm y mềm mại, nói rằng: 

- Này Kassapa con, thật là mềm dịu là tấm y làm bằng vải cắt nhỏ của con. 

Hỏi: Vì sao Đức Thế Tôn nói lời khen ngợi chiếc y mềm dịu? 

Đáp: Vì Đức Thế Tôn muốn đổi y với Ngài Mahakassapa. 

Hỏi: Vì sao Đức Thế Tôn muốn đổi y? 

Đáp: Vì Đức Thế Tôn muốn đặt Ngài Mahäkassapa vào vị trí của mình sau khi 
Đức Thế Tôn viên tịch. 

Có thể có câu hỏi rằng: Đức Thế Tôn không nghĩ đến Ngài Sãriputta (Xá Lợi 
Phất) hay Ngài Moggallana (Mục Kiền Liên) sao? 

Đáp: Có, Đức Thế Tôn có nghĩ đến hai vị Thượng thủ Thinh văn có thể thay 
thế Đức Thế Tôn sau khi Ngài viên tịch, nhưng ý nghĩ sau đây phát sinh lên nơi Đức 
Thế Tôn: “Sariputta và Moggallana sẽ viên tịch trước Như Lai, nhưng Kassapa sống 
đến 120 tuổi và khi ấy Kassapa là vị Trưởng lão nhiều tuổi đạo lẫn tuổi đời nhất 
trong Tăng đoàn. Khi Như Lai viên tịch được ba tháng, Kassapa sẽ kết tập 
(sangayana) Pháp - Luật được Như Lai thuyết giảng, trong thạch động Sattapamni. 
Như vậy, Kassapa là người gìn giữ Pháp - Luật của Như Lai được tồn tại đến 5.000 
năm.” 

Thạch động Sattapanni nằm trên sườn núi Vebhara trong thành Rajagaha 
(Vương xá). Động này dùng để các vị Tỳ khưu từ phương xa đến thành Rajagaha 
(Vương xá) trú ẩn. Theo Bản Sớ giải Tạng Luật (Samantapasadika) và Bản Sớ giải 
Kệ ngôn Trưởng Lão Tăng (Theragatha-atthakathä), bộ Đại sử (Mahävamsa) và bộ 
Đảo sử (Dipavamsa), cuộc Kết tập Phật Ngôn lần I được các vị Thánh Tăng hội tụ 
nơi Sảnh đường do vua Ajätasattu (Axàthế) kiến tạo ngoài cửa thạch động. 

Nhưng thạch động này không được Tạng Luật đề cập đến khi mô tả cuộc Kết 
tập Phật ngôn lần thứ I trong chương 11 của tập Culla Vagga (Tiểu Phẩm). 


Luật chính là tạng Luật, còn Pháp bao gồm tạng Kinh và tạng Vi Diệu Pháp. 
Do không nắm bắt được lịch sử, có người xuyên tạc rằng: Tạng Vi Diệu Pháp mà 
Đức Thế Tôn thuyết ở trên cung trời Đạo Lợi chỉ dành cho chư Thiên, chỉ có Chư 
thiên hiểu thôi, còn Tạng Vi Diệu Pháp hiện nay ở cõi nhân loại này không có, đời 
sau làm ra mà thôi. 

Rõ ràng Tạng Vi Diệu Pháp được Đức Thế Tôn thuyết ở cung trời Đạo Lợi vào 
hạ thứ bảy. Suốt thời gian đó, Ngài hóa thân ra một vị Hóa Phật ở cung trời Đạo Lợi 


109 


tiếp tục giảng Tạng Vi Diệu Pháp; còn bản thân Ngài (Hiện Phật) đi bát tại xứ 
Uttarakuru (Bắc Cưu Lưu Châu). Sau khi khất thực, Ngài tới chân thành Sankassa 
để thọ thực. Cũng tại chân thành Sankassa, Đức Thế Tôn tóm tắt thời Pháp mà Ngài 
đã giảng trên cung trời Đạo Lợi đến cho ngài Xá Lợi Phất; dạy ngài Xá Lợi Phất hãy 
mang Pháp môn này dạy cho 500 vị tân Tỳ khưu. 

Sau khi 500 vị đã thông Tạng Vi Diệu Pháp, Đức Thế Tôn từ cung trời Đạo Lợi 
trở về, thuyết Pháp đến các vị ấy và các vị ấy đều chứng đắc Thánh Quả A La Hán. 

Tiền thân 500 vị này là 500 con dơi trong hang động, khi nghe các vị Tỳ khưu 
trong thời Đức Phật Kassapa trì tụng Tạng Vi Diệu Pháp rất êm tai nên chúng buông 
cánh rơi xuống mà chết. Sau khi chết chúng tái sinh cõi Chư thiên; từ cõi Chư thiên 
tái sinh làm các thiện gia nam tử. Khi nhìn thấy Đức Thế Tôn thi triển song thông 
thì họ đem lòng ngưỡng mộ, mong muốn xuất gia. Sau này, 500 vị là những người 
trùng tuyên lại Tạng Vi Diệu Pháp. 

Tạng Vi Diệu Pháp được ngài Xá Lợi Phất thuyết cho 500 vị tân Tỳ khưu này 
và được Đức Thế Tôn chấp nhận, cho nên chính là lời của Đức Thế Tôn. 

Nhận thấy vai trò quan trọng của Ngài Kassapa như vậy nên Đức Thế Tôn 
muốn đặt Ngài Kassapa vào vị trí của mình sau khi viên tịch. Và cũng vì lý do ấy nên 
Đức Thế Tôn muốn đổi y qua lời tán thán “tấm y mềm dịu”. 

Với người có tâm xả ly, nếu nghe người khác khen ngợi: “Ồ! tấm y này tốt 
quá”, “Ồ! chiếc bát này tốt quá”, người ấy sẽ hân hoan nói rằng: “Xin Ngài hãy nhận 
tấm y này”, “Xin Ngài hãy nhận chiếc bát này đi”. 

Nghe lời tán thán chiếc y của Đức Thế Tôn, Tỳ khưu Pipphali hiểu ngay: “Đức 
Thế Tôn muốn mặc chiếc y của ta, vì vải y rất mềm mại”, nên bạch rằng: 

- Bạch Đức Thế Tôn, vì lòng từ mẫn đối với con, xin Đức Thế Tôn hãy nhận 
chiếc y làm bằng vải cắt ra này. 

- Này Kassapa, ngươi có thể dùng chiếc y cũ rách đáng được quăng bỏ của 
Như Lai chăng? 

Chiếc y cũ rách này được Đức Thế Tôn tự thân tìm, giặt, phơi ... khi Ngài trú 
ở rừng Uruvela để tế độ đạo sĩ tóc bện Uruvela Kassapa. Khi Ngài Kassapa nhặt lấy 
tấm vải thô sơ ấy, quả đất rúng động. 

Trong đời của Đức Thế Tôn chỉ có một lần này, bậc kém đạo hạnh hơn Đức 
Thế Tôn không thể mặc được chiếc y này, chỉ có bậc có đạo hạnh tương đương với 
Đức Thế Tôn mới có khả năng mặc được chiếc y cũ rách mà Đức Thế Tôn đã dùng 
lâu ngày. 

Y làm bằng vải bị quăng bỏ (Pamsuknlacrvara) 

Pamsuknlacivara (Y làm bằng vải bị quăng bỏ) =Pamsu ( đất, bụi băm) +Kula 
(đống) +vara (ŸY). 

Trong sách Thanh Tịnh Đạo, Ngài Buddhaghosa giải thích về vải bị quăng bỏ 
như sau: 

- Vải để bó tử thi 

- Vải bị quăng bỏ trong nghĩa địa: Những người sau khi khiêng tử thi ra nghĩa 
địa, họ tắm rửa và quăng bỏ quần áo đã mặc của mình ra nghĩa địa luôn. 

- Vải nơi chợ: Vải rải rác trong chợ, bị những người bán hàng sau khi dọn 
hàng về thì quăng bỏ lại. 

- Vải ở đường phố: Những người muốn tạo phước ném vải ra cửa sổ để các 
vị thực hành hạnh Đầu đà nhặt về. 


110 


- Vải nơi đống rác. 

- Vải lót bụng: Vải để lau chùi chất bẩn của thai nhỉ mới sinh ra. 

Theo Bộ Đại sử (Mahävamsa), mẹ quan đại thần Tissa khi sinh nở, đã lấy tấm 
vải trị giá 100.000 đồng tiền vàng lau chùi hài nhỉ rồi vứt bỏ tấm vải trên đường đi 
của tự viện, với sự chú tâm rằng: “Vị Tỳ khưu mặc y Pamsukilacivara sẽ mang đi.” 

- Vải tắm nước phép, trừ tà: Có những người bị phi nhân nhập, thầy pháp 
quấn vải chung quanh người bị nhập, làm bùa, phép xong xuôi rồi xối nước cho phi 
nhân văng ra ngoài. Những tấm vải đó xem như có vận đen, không còn trong sạch 
nữa nên bị quăng bỏ. 

- Vải ở bến nước: Có những người bị chết đuối, thân xác rữa ra, chỉ còn y phục 
bị nước đánh vào bờ. 

- Vải đi không trở lại: Một số người mang những khúc vải từ nơi này tới nơi 
khác, trên đường đi làm rơi mà không biết và họ cũng quên luôn. 

- Vải bị lửa cháy: Những mảnh vải bị cháy một góc, không còn đẹp nên bị 
quăng bỏ. 

- Vải bị bò nhai. 

- Vải nơi chiến trường: Sau khi tàn trận, những lá cờ bị bỏ lại được vị Tỳ khưu 
lấy về. 

- Vải bị gió thổi: Gió cuốn tấm vải từ nơi này sang nơi khác, ví dụ người phơi 
y trên sào bị gió mạnh thổi đi, rớt trên đường phố, đống rác, v.v... 

- Vải do Chư thiên cúng dường: Trong Chú giải Kinh Pháp Cú, Kệ ngôn 93, 
thiên nữ Jalini muốn cúng dường y đến Ngài Anuruddha nên đã vùi một tấm y vào 
đống rác, chỉ để lộ một mép y cho Ngài thấy. 

Thực hành mặc Y Pamsuknla theo ba bậc: 

1- Bậc thượng: Vị Tỳ khưu mặc y bằng vải quấn tử thi được quăng bỏ trong 
nghĩa địa. 

2- Bậc trung: Vị Tỳ khưu mặc y bằng vải ném ở bãi rác, trên đường phố... 

3- Bậc hạ: Vị Tỳ khưu mặc y bằng vải ném dưới chân mình. Người ném có ý 
định dâng cúng tấm vải này đến vị ấy. 

Sau khi mãn mùa an cư thứ nhất tại Isipatana Migadaya (Vườn Nai), Đức Thế 
Tôn đi đến rừng Uruvela. Trên đường đi, Đức Thế Tôn đã tế độ 30 vương tử 
Bhaddiya chứng Quả A Na Hàm rồi cho các vị này xuất gia theo cách “Fhi 
bhikkhavo”. 

Đức Thế Tôn tiếp tục đi đến rừng Uruvelã. Lúc bấy giờ có ba đạo sĩ tóc bện 
Kassapa thờ lửa đang cư trú là Uruvelakassapa, Nadikassapa, và Gayäkassapa. 

Trong số các vị ấy, đạo sĩ tóc bện Uruvelakassapa là vị lãnh đạo của 500 đạo 
sĩ tóc bện. Đạo sĩ tóc bện Nadikassapa là vị lãnh đạo của 300 đạo sĩ tóc bện. Đạo sĩ 
tóc bện Gayakassapa là vị lãnh đạo của 200 đạo sĩ tóc bện. 

Trong thời gian chờ đợi duyên lành chín muồi của 1.000 đạo sĩ tóc bện này, 
Đức Thế Tôn trú tại khu rừng rậm không xa chỗ ở của nhóm đạo sĩ Uruvelakassapa. 

Với uy lực của Đức Thế Tôn, đạo sĩ Uruvelakassapa cúng dường vật thực đến 
Ngài mỗi ngày. Tuy nhiên, đạo sĩ này có một tư tưởng rất ngã mạn như sau: “Vị Sa 
môn này có đại thần lực, có uy lực nhưng không bằng ta vì ta là vị A La Hán.” 


111 


Trong thời gian chờ đợi, vải pamsukula phát sinh đến Đức Thế Tôn(61, Ngài 
đến bãi tha ma nhặt một mảnh vải quấn tử thi một cô nữ tỳ. Rồi Đức Thế Tôn đã 
khởi ý điều này: “Ta có thể giặt vải pamsukũla ở đâu?” 

Khi ấy, vị chúa của Chư thiên Sakka dùng tâm biết được ý nghĩ của Đức Thế 
Tôn nên đã dùng tay đào thành cái hồ nước rồi nói với Đức Thế Tôn điều này: 

- Bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài hãy giặt vải pamsukula ở đây. 

Sau đó, vì tấm vải vẫn còn bẩn, Đức Thế Tôn đã khởi ý điều này: “Ta có thể 
nhồi vải pamsukula ở trên vật gì?” Khi ấy, vị chúa của chư thiên Sakka dùng tâm 
biết được ý nghĩ của Đức Thế Tôn nên đã mang lại tảng đá lớn rồi nói với đức Thế 
Tôn điều này: 

- Bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài hãy nhồi vải pamsukũla ở đây. 

Sau đó, Đức Thế Tôn đã khởi ý điều này: “Ta có thể nắm vào vật gì và bước 
lên?” Khi ấy, vị thiên thần ngụ ở cây Kakudha dùng tâm biết được ý nghĩ của Đức 
Thế Tôn nên đã uốn cong cành cây xuống rồi nói với Đức Thế Tôn điều này: 

- Bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài hãy nắm vào đây và bước lên. 

Sau đó, Đức Thế Tôn đã khởi ý điều này: “Ta có thể phơi khô vải pamsukila 
ở trên vật gì?” Khi ấy, vị chúa của chư thiên Sakka dùng tâm biết được ý nghĩ của 
Đức Thế Tôn nên đã mang lại tảng đá lớn rồi nói với Đức Thế Tôn điều này: 

- Bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài hãy phơi khô vải pamsukula ở đây. 

Đức Thế Tôn làm như vậy để đạo sĩ Uruvelakassapa, sau khi thấy quang cảnh 
thay đổi một cách đột ngột, sẽ hỏi Đức Thế Tôn nguyên nhân. Rồi Đức Thế Tôn nhân 
duyên đó sẽ kể về việc nhặt được tấm vải pamsuknla, vua trời Sakka đào hồ nước 
cho Ngài giặt vải, vị thần cây Kakudha đã uốn cong cành cây để Ngài vịn vào, v.v... 
nhằm tạo ấn tượng cho đạo sĩ này. 

Tuy nhiên, duyên chưa chín muồi, đạo sĩ Uruvelakassapa vẫn giữ nguyên ý 
nghĩ kiêu mạn của mình. 

Trong đời Đức Thế Tôn chỉ có một lần nhặt, nhồi và phơi y pamsukula như 
vậy thôi. Đây là một tấm y vô cùng đặc biệt, vô cùng cao quý, không có tấm y 
pamsuknla thứ hai như vậy. 

Người có đạo hạnh kém hơn Đức Thế Tôn không thể mặc được chiếc y này. 
Người đó sẽ cảm thấy nóng nảy, khó chịu, không thể mát mẻ, an lạc được. Vì thấy 
đạo hạnh của Ngài Mahakassapa như vậy, Đức Thế Tôn mới ban lại tấm y này cho 
Ngài Mahakassapa. 

Trong Tương Ưng Bộ Kinh(62), Đức Phật có dạy: 

“Tùy theo mong muốn, này các Tỳ khưu, Ta ly dục, ly bất thiện pháp, chứng 
đạt và an trú Thiền thứ nhất (Sơ thiền), một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, 
Có tứ. 

Tùy theo mong muốn, này các Tỳ khưu, Kassapa cũng ly dục, ly bất thiện 
pháp, chứng đạt và an trú Thiền thứ nhất (Sơ thiền), một trạng thái hỷ lạc do ly dục 
sanh, có tầm, có tứ.” 

Tương tự như vậy với Nhị thiền, Tam thiền, Tứ thiền, Không vô biên xứ thiền, 
Thức vô biên xứ thiền, Vô sở hữu xứ thiền, Phi tưởng phi phi tưởng xứ thiền và Diệt 


61) Mahävagga, Chương Trọng Yếu (Mahakhandhakam), Điều kỳ diệu thứ năm. 
(62) Tương Ưng Bộ Kinh, Tương Ưng Kassapa, Thiền Và Thắng Trí (Säi.21 0) 


112 


thọ tưởng định93); tùy theo ý muốn, Đức Thế Tôn đều chứng đạt và an trú được; 
tùy theo ý muốn, Ngài Mahäakassapa cũng chứng đạt và an trú được. Dĩ nhiên là 
mức độ chứng đạt và an trú của Đức Thế Tôn vẫn là cao tột hơn cả. 

Sau khi nghe Đức Thế Tôn hỏi: “Ngươi có thể dùng chiếc y cũ rách đáng được 
quăng bỏ của Như Lai chăng?”, Tỳ khưu Pipphali thưa rằng: 

- Bạch Đức Thế Tôn, con sẽ dùng chiếc y cũ rách bằng vải gai thô đáng được 
quăng bỏ của Đức Thế Tôn. 

Sau khi đổi chiếc y cũ rách, Đức Thế Tôn nhận chiếc y làm bằng vải mềm cắt 
ra của Tỳ khưu Pipphali, trái đất rúng động dữ dội, như muốn nói rằng: “Bạch Đức 
Thế Tôn, Ngài đã làm một điều khó làm, trong quá khứ chưa bao giờ có trường hợp 
vị Chánh giác ban cho đệ tử chiếc y của mình, ta không thể chịu đựng nổi sự kiện 
này”. 

Với trí thông minh tuyệt vời, Tỳ khưu Pipphali hiểu ngay rằng việc Đức Thế 
Tôn ban y cho mình có ý nghĩa là Đức Thế Tôn muốn mình duy trì Pháp và Luật của 
Đức Thế Tôn. 

Ngay lúc đó, Tỳ khưu Pipphali phát nguyện thọ trì đủ 13 hạnh Đầu đà 
(Dhutanga); bởi vì có thọ trì đủ 13 hạnh Đầu đà, Ngài mới đủ sức mặc chiếc y của 
Đức Thế Tôn. 

Và Ngài Mahakassapa nguyện gìn giữ pháp Dhutanga (Đầu đà), Ngài nỗ lực 
thực hành pháp, chỉ có bảy ngày đầu Ngài còn là phàm nhân, vào buổi bình minh 
ngày thứ tám, Ngài Mahakassapa thành đạt quả vị A La Hán Tuệ phân tích 
(Patisambhidamagga ñãna) vào buổi bình minh của ngày ấy. 

Điều này nằm trong bài Kinh Y áo, Ngài Mahäkassapa nói với Ngài Ananda 
như sau: 

“Trong bảy ngày, này Hiền giả, đang còn phiền não, ta ăn món ăn của quốc 
độ, đến ngày thứ tám, chánh trí khởi lên.” 

Cũng trong Tương Ưng Kassapa, Kinh Trở Về Già(15, Đức Thế Tôn nói với 
Tôn giả Mahakassapa đang ngồi một bên: 

- Này Kassapa, con đã già rồi. Đã cũ nát là những vải gai thô phấn tảo này của 
con đáng được quăng bỏ. Vậy này Kassapa, hãy mang những y áo do các gia chủ 
cúng, thọ dụng các món ăn được mời và ở gần bên Ta. 

- Bạch Đức Thế Tôn, con là người đã lâu ngày sống ở rừng, và tán thán hạnh 
ở rừng; con là người đi khất thực và tán thán hạnh khất thực; con là người mang y 
phấn tảo và tán thán hạnh mang y phấn tảo; con là người mang ba y và tán thán 
hạnh mang ba y; con là người thiểu dục và tán thán hạnh thiểu dục; con là người tri 
túc và tán thán hạnh tri túc; con là người sống viễn ly và tán thán hạnh viễn ly; con 
là người sống không giao thiệp và tán thán hạnh không giao thiệp; con là người tỉnh 
cần và tán thán hạnh tinh cần. 


(163) Ngoài Ngài Mahakasspa, Ngài Sariputta thường nhập Diệt thọ tưởng định, có nhiều vị khác 
cũng nhập được định này. Trong Trung Bộ Kinh, Tiểu Kinh Rừng Sừng Bò nêu ra ba vị nữa, đó là: 
Ngài Anuruddha, Ngài Nandiya, Ngài Kimbila. 

64) Tương Ưng Bộ Kinh, Tương Ưng Kassapa, Kinh Trở Về Già (S.i.202) 


113 


- Này Kassapa, con thấy có lợi ích gì mà con đã lâu ngày sống ở rừng và tán 
thán hạnh sống ở rừng... đi khất thực.. mang y phấn tảo... mang ba y... thiểu dục... tri 
túc... sống viễn ly... sống không giao thiệp... tỉnh cần và tán thán hạnh tỉnh cần? 

- Bạch Đức Thế Tôn, con thấy có hai lợi ích nên đã lâu ngày con sống ở rừng 
và tán thán hạnh ở rừng... con đi khất thực... con mang y phấn tảo... con mang bay... 
con thiểu dục... con tri túc... con sống viễn ly... con sống không giao thiệp... con sống 
tinh cần và tán thán hạnh sống tinh cần. 

Con thấy tự mình được biện tại lạc trú và vì lòng từ mẫn đối với chúng 
sanh sắp đến, mong rằng các chúng sanh sắp đến sẽ bắt chước (ditthanugati): 
“Đối với các đệ tử Phật và tùy Phật (Buddhanubuddhasaävakä), mong họ trong một 
thời gian dài trở thành những vị sống ở rừng và tán thán hạnh ở rừng... những vị đi 
khất thực... những vị mang y phấn tảo... những vị mang ba y... những vị thiểu dục... 
những vị tri túc... những vị viễn ly... những vị không giao thiệp... những vị tinh cần 
và tán thán hạnh tỉnh cần... họ sẽ thực hành như vậy, và như vậy trong một thời 
gian dài họ sống hạnh phúc an lạc”. 

Bạch Đức Thế Tôn, thấy được hai lợi ích này, con sống ở rừng và tán thán 
hạnh sống ở rừng... con đi khất thực và tán thán hạnh khất thực... mang y phấn tảo... 
mang ba y... thiểu dục... tri túc... viễn ly... không giao thiệp... sống tinh cần và tán 
thán hạnh tinh cần. 

- Lành thay, lành thay, Kassapal! Thật vì hạnh phúc cho quần sanh, này 
Kassapa, con đã thực hành như vậy, vì an lạc cho quần sanh, vì lòng từ mẫn với đời, 
vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho Chư thiên và loài Người. Do vậy, này Kassapa, 
hãy mang vải gai thô, phấn tảo đáng được quăng bỏ. Hãy sống khất thực và trú ở 
trong rừng! 

Qua đó thấy được đạo hạnh của Ngài Mahäkassapa rất tuyệt vời. Cho dù ngài 
đã trăm tuổi, nhưng vẫn duy trì hạnh Đầu đà. 

Sau khi Đức Thế Tôn viên tịch1§5), lúc bấy giờ, Tôn giả Mahakassapa đang đi 
giữa đường từ Pavä đến Kusinara với đại chúng Tỳ khưu khoảng 500 vị. Rồi Tôn 
giả Mahakassapa bước xuống đường và đến ngồi tại một gốc cây. 

Lúc bấy giờ có một du sĩ ngoại đạo lấy một hoa Mandarava ở Kusinarä và 
đang đi trên một con đường đến Pävä. 

Tôn giả Mahäkassapa thấy du sĩ ngoại đạo đi từ đằng xa đến. Thấy vậy, Tôn 
giả liền hỏi du sĩ ngoại đạo ấy: 

- Này Hiền giả, Hiền giả có biết bậc Đạo sư chúng tôi không? 

- Này Hiền giả, tôi có biết. Sa môn Gotama đã diệt độ cách hôm nay một tuần. 
Từ chỗ ấy, tôi được hoa Mandärava này. 

Lúc ấy những Tỳ khưu chưa giải thoát tham ái, có vị thì khóc than với cánh 
tay duỗi cao, có vị thì khóc than, thân nằm nhoài dưới đất, lăn lộn qua lại: “Đức Thế 
Tôn nhập diệt quá sớm, Đấng Thiện Thệ nhập diệt quá sớm, Pháp nhãn biến mất ở 
trên đời quá sớm”. 

Còn những Tỳ khưu đã diệt trừ tham ái, những vị này an trú chánh niệm, tỉnh 
giác, nhẫn nại suy tư: “Các hành là vô thường, làm sao tránh khỏi sự kiện ấy!” 


(165) Trường Bộ Kinh, bài kinh số 16, Kinh Đại Bát Niết Bàn (Mahaparinibbana sutta) 
114 


Lúc bấy giờ, Tỳ khưu Subhadda được xuất gia khi đã lớn tuổi đang ngồi trong 
hội chúng này. Tỳ khưu Subhadda nói với những Tỳ khưu ấy: 

- Thôi các Hiền giả, chớ có sầu não, chớ có khóc than. Chúng ta đã được thoát 
khỏi hoàn toàn vị Đại Sa môn ấy, chúng ta đã bị phiền nhiễu quấy rầy với những 
lời: Tàm như thế này không hợp với các Ngươi. Làm như thế này hợp với các 
Ngươi”. Nay những gì chúng ta muốn, chúng ta làm, những gì chúng ta không muốn, 
chúng ta không làm. 

Chính vì lời nói ác này, với trách nhiệm duy trì Pháp và Luật của Đức Thế 
Tôn, ngài Mahakassapa đã quyết tâm Kết tập Phật Ngôn lần I tại thành Vương Xá 
ba tháng sau (vào tháng 7 theo lịch Việt Nam). 

Sau khi làm lễ trà tỳ kim thân của Đức Thế Tôn xong, ngài Mahäkassapa triệu 
tập tất cả vị Tỳ khưu và Tỳ khưu Ni lại, thông báo lời nói ác của Tỳ khưu Subhadda 
và yêu cầu chư Tăng Kết tập Tam Tạng. 

Theo Bản Sớ giải Tạng Luật (Samantapasadika) và Bản Sớ giải Kệ ngôn 
Trưởng lão Tăng (Theragatha-atthakathä), bộ Đại sử (Mahavamsa) và bộ Đảo sử 
(Dipavamsa), cuộc Kết tập Phật Ngôn lần I được các vị Thánh Tăng hội tụ nơi Sảnh 
đường do vua Ajatasattu (A Xà Thế) kiến tạo ngoài cửa thạch động Sattapanni, trên 
sườn núi Vebhara trong thành Rajagaha (Vương Xá). 

Vì ngài Mahakassapa là bậc Trưởng lão cao hạ, nên chư Tăng đề nghị Ngài 
hãy chọn vị nào được kết tập. Ngài Mahäkassapa chọn 499 vị Thánh A La Hán, trong 
đó chưa có ngài Ananda. Đây là một điều rất hay và trí tuệ của ngài Mahakassapa. 

Ngài Mahakassapa rất quý mến ngài Ananda. Ngài Mahakassapa luôn nghĩ 
rằng phận sự phục vụ Đức Thế Tôn là của Ngài, nhưng ngài Ananda đã đảm nhận 
hết. Tuy nhiên, Ngài có hơi nghiêm khắc với ngài Ananda, vì ngài AÄnanda vẫn còn 
là bậc hữu học, lại có nhiều ưu điểm nên ngài Mahakassapa e ngài Ananda dễ bị 
sanh tâm kiêu mạn. 

Các vị Tỳ khưu nói cuộc Kết tập Tam Tạng này không thể thiếu ngài Ananda 
được. Mặc dù ngài Ananda là bậc hữu học, tham, sân, sỉ chưa dứt trừ trọn vẹn, 
nhưng Ngài không bao giờ để tham, sân, si chen lấn vào gây nhiễu loạn tâm của 
Ngài. Ngài Ananda rất được lòng hội chúng vì Ngài có bốn pháp hoan hý: 

- Khi gặp Ngài, hội chúng Tỳ khưu hoan hỷ. Nghe Ngài giảng Pháp, các vị lại 
hoan hỷ thêm. Lúc Ngài im lặng, các vị thất vọng. 

- Khi gặp Ngài, hội chúng Tỳ khưu ni hoan hỷ... thất vọng 

- Khi gặp Ngài, hội chúng nam cư sĩ hoan hỷ... thất vọng 

- Khi gặp Ngài, hội chúng nữ cư sĩ hoan hỷ... thất vọng 


Nếu ngài Mahakassapa chọn ngài Ananda ngay từ đầu, các vị Thánh Dự Lưu 
sẽ thắc mắc vì sao mình không được chọn. Nên ngài Mahakassapa đã để trống một 
chỗ cho chư Tăng chọn, thì các vị khác sẽ không ý kiến gì. 

Ngài Mahäkassapa tuyên bố rằng chỉ có 500 vị Thánh A La Hán được tuyển 
chọn này mới được nhập hạ ở thành Rajagaha (Vương Xá); còn những vị không 
được tuyển chọn phải đi nơi khác nhập hạ. 

Trong thành Rajagaha (Vương Xá) khi đó có 18 đại tự viện. Đầu mùa an cư, 
các ngôi tự viện cần được sửa sang lại; đồng thời ngài Mahäkassapa sách tấn, khích 
lệ vua Ajatasattu (A Xà Thế) tài trợ, hộ độ cuộc Kết tập Tam Tạng lần thứ nhất. 


115 


Cuộc Kết tập Tam Tạng lần I kéo dài hai tháng. Trong tập Patisambhidãmagga 
(Đạo Vô Ngại Giải), Tỳ khưu Indacanda dịch, có ghi nhận như sau: 

“Sau cuộc Kết Tập lần thứ nhất, Tạng Luật đã được duy trì do các vị Tỳ khưu 
A La Hán thuộc nhóm Ngài Upali; Tạng Kinh gồm có Trường Bộ đã được duy trì do 
các vị Tỳ khưu A La Hán thuộc nhóm Ngài Ananda; Trung Bộ đã được duy trì do các 
vị Tỳ khưu A La Hán thuộc nhóm Ngài Sariputta; Tương Ưng đã được duy trì do các 
vị Tỳ khưu A La Hán thuộc nhóm Ngài Kassapa; Tăng Chi đã được duy trì do các vị 
Tỳ khưu A La Hán thuộc nhóm Ngài Anuruddha; và Tạng Vi Diệu Pháp đã được duy 
trì do các vị Tỳ khưu A La Hán thuộc nhóm Ngài Sãriputta.” 

Có thể thấy Tạng Vi Diệu Pháp được trùng tuyên ngay trong cuộc Kết tập Tam 
Tạng lần I, chứ không phải đợi tới cuộc Kết tập Tam Tạng lần HI mới được thành 
lập như nhiều người đã xuyên tạc. 

Trong tập Atthasalim, Ngài Buddhaghosa nói: “Người nào bài bác Vi Diệu 
Pháp, người đó bác bỏ Toàn Giác Trí của Đức Thế Tôn”. Những người này trong 
tương lai chắc chắn không thể nào gặp được Chánh Pháp của Đức Thế Tôn. Những 
ai chạy hùa theo tư tưởng này là cực kỳ nguy hiểm. Nhấn mạnh như vậy để chúng 
ta thấy không nên tự cắt bỏ con đường đi đến Chánh Pháp của mình. 

Tỳ khưu Subhadda thứ nhất - người nói lời phi Luật 

Vị này xuất thân từ một người thợ cắt tóc, làng Atuma, tuy xuất gia nhưng 
không muốn giữ giới. Khi xuất gia, ông thường đem theo đồ nghề cắt tóc để cắt cho 
những thiện gia cư sĩ; sau đó, họ cúng dường tứ vật dụng đến ông. 

Trước khi xuất gia, Subhadda có hai người con. Khi Subhadda còn là Sa di, 
nghe Đức Thế Tôn sắp sửa tới làng Atuma, ông bảo hai người con đi xin vật thực để 
cúng dường Đức Thế Tôn và 1.250 vị Tỳ khưu tùy tùng. 

Khi Đức Thế Tôn đi tới cư ngụ ở một tự viện nơi làng này, Subhadda đã thức 
suốt đêm chăm lo việc nấu nướng vật thực cúng dường. Tuy nhiên việc làm của ông 
đã phi Luật, vì thế sáng hôm sau, Đức Thế Tôn đã đi khất thực, không nhận vật cúng 
dường của Subhadda. Do sự kiện này, Subhadda ôm hận và tìm dịp để chống đối 
Đức Thế Tôn. Từ đó, mới có phát ngôn phi Luật như trên. 

Điều này cho chúng ta thấy, ngay cả Đức Phật cũng có người không thích, ôm 
tâm oán hận thì việc trên thế gian này bị người khác ghét là chuyện bình thường. 
Những người theo Chánh Pháp là khác. Những người theo Phi Pháp là khác. Phận 
sự của chúng ta là đi theo Chánh Pháp. 

Tỳ khưu Subhadda thứ hai 

Ngài là vị Trưởng lão, đệ tử cuối cùng của Đức Thế Tôn. Trước đó Ngài là một 
Bà la môn có danh tiếng, xuất gia làm du sĩ, sống ở Kusinara. 

Du sĩ Subhadda này nghe tin Đức Thế Tôn sẽ viên tịch vào canh ba, đêm rằm 
tháng Visakha (tháng Tư âm lịch). Ông có rất nhiều nghỉ vấn và đi đến rừng Salã để 
hỏi Đức Thế Tôn169), 

Ông đã xin ngài Änanda cho yết kiến Đức Thế Tôn ba lần nhưng bị từ chối vì 
Đức Thế Tôn đang mệt. Nghe lời thỉnh cầu từ du sĩ Subhadda và câu trả lời từ ngài 
Ananda, Đức Thế Tôn dạy ngài Änanda cho du sĩ Subhadda vào. Rồi du sĩ ngoại đạo 


(166) Trường Bộ Kinh, bài kinh số 16, Kinh Đại Bát Niết Bàn (Mahaparinibbana sutta) 
116 


Subhadda đến chỗ Thế Tôn, nói lên những lời chúc tụng hỏi thăm xã giao, rồi ngồi 
xuống một bên. Sau khi ngồi một bên, du sĩ ngoại đạo Subhadda bạch Thế Tôn: 

- Tôn giả Gotama, có những Sa môn, Bà la môn là những vị hội chủ, vị giáo 
trưởng, vị sư trưởng giáo hội, có tiếng tốt, có danh vọng, khai tổ giáo phái, được 
quần chúng tôn sùng, như các ngài Purana Kassapa, Makkhali Gosala, Ajita 
Kesakambala, Pakudha Kaccayana, Sañjaya Belatthiputta, Nigantha Nãtaputta, tất 
cả những vị này có phải là giác ngộ như các vị đã tự cho như vậy, hay tất cả chưa 
giác ngộ, hay một số đã giác ngộ và một số chưa giác ngộ? 

- Thôi Subhadda, hãy để vấn đề này yên một bên: “Tất cả những vị này có 
phải là đã giác ngộ như các vị đã tự cho như vậy, hay tất cả chưa giác ngộ, hay một 
số đã giác ngộ và một số chưa giác ngộ”. Này Subhadda, Ta sẽ thuyết pháp cho 
Ngươi. Hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ giảng. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn! 

Du sĩ ngoại đạo Subhadda vâng lời Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

- Này Subhadda, trong pháp luật nào không có Bát Thánh đạo, thời ở đấy 
không có đệ nhất Sa môn, ở đấy cũng không có đệ nhị Sa môn, cũng không có đệ 
tam Sa môn, cũng không có đệ tứ Sa môn. 

- Này Subhadda trong pháp luật nào có Bát Thánh đạo, thời ở đấy có đệ nhất 
Sa môn, cũng có đệ nhị Sa môn, cũng có đệ tam Sa môn, ở đấy cũng có đệ tứ Sa môn. 

- Này Subhadda, chính trong pháp luật này có Bát Thánh Đạo, thời này 
Subhadda, ở đây có đệ nhất Sa môn, ở đây cũng có đệ nhị Sa-môn, cũng có đệ tam 
Sa môn, cũng có đệ tứ Sa môn. Những hệ thống ngoại đạo khác đều không có những 
Sa môn. 

- Này Subhadda, nếu những vị Tỳ khưu này sống chơn chánh, thời đời này 
không vắng những vị A La Hán. 

- Này Subhadda, năm hai mươi chín, 

Ta xuất gia hướng tìm chân thiện đạo. 

Trải năm mươi năm với thêm một năm 

Từ khi xuất gia, này Subhadda, 

Ta là du sĩ tu Trí, tu Đức. 

- Ngoài lãnh vực này, không có Sa môn đệ nhất cũng không có Sa môn đệ nhị, 
cũng không có Sa môn đệ tam, cũng không có Sa môn đệ tứ. Những hệ thống ngoại 
đạo khác đều không có những Sa môn. Này Subhadda, nếu những Tỳ khưu sống 
chơn chánh, thì đời này không vắng những vị A La Hán. 

Khi được nói vậy, du sĩ ngoại đạo Subhadda bạch Thế Tôn: 

- Thật hy hữu thay, bạch Thế Tôn! Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Như người 
dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ 
đường cho người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có 
mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương 
tiện trình bày, giải thích. Bạch Thế Tôn, con xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp và quy 
y Tăng. Mong con được xuất gia với Thế Tôn. Con xin thọ đại giới. 

- Này Subhadda, ai trước kia là ngoại đạo, nay muốn xuất gia muốn thọ đại 
giới trong Pháp, Luật này phải sống bốn tháng biệt trú. Sau khi sống bốn tháng biệt 
trú, các vị Tỳ khưu nếu đồng ý sẽ cho xuất gia, cho thọ đại giới để thành vị Tỳ khưu. 
Nhưng Ta nhận thấy cá tánh con người sai biệt nhau. 


117 


- Bạch Thế Tôn, nếu những người xưa kia là ngoại đạo nay muốn xuất gia, 
muốn thọ đại giới trong Pháp và Luật này phải sống bốn tháng biệt trú. Sau khi sống 
bốn tháng biệt trú, các vị Tỳ khưu nếu đồng ý sẽ cho xuất gia, cho thọ đại giới, thời 
con sẽ xin sống biệt trú bốn năm, sau khi sống biệt trú bốn năm, nếu các vị Tỳ khưu 
đồng ý, hãy cho con xuất gia, cho con thọ đại giới để thành vị Tỳ khưu. 

Và Đức Thế Tôn nói với Ngài Änanda: 

- Này Ananada, hãy xuất gia cho Subhadda. 

- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 

Ngài Ananda vâng lời Đức Thế Tôn. 

Du sĩ ngoại đạo Subhadda nói với Ngài Ananda: 

- Thật là lợi ích, thưa Tôn giả Ananda, thật là thiện lợi, thưa Tôn giả Ananda, 
được thọ lễ quán đảnh làm đệ tử trước mặt bậc Đạo Sư! 

Và du sĩ ngoại đạo Subhadda được xuất gia, được thọ đại giới với Đức Thế 
Tôn. Thọ đại giới không bao lâu, đại đức Subhadda ở một mình, an tịnh, không 
phóng dật, tỉnh tấn, sống nhiệt tâm, cần mẫn. Và không bao lâu, vị này chứng được 
mục đích tối cao mà con cháu các lương gia đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình hướng đến. Đó là vô thượng phạm hạnh ngay trong hiện tại, tự giác chứng 
và an trú. Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những gì nên làm đã làm, sau đời này 
sẽ không có đời sống khác nữa. 

Và đại đức Subhadda trở thành một vị A La Hán nữa. Đại đức là vị đệ tử cuối 
cùng được Đức Thế Tôn tế độ. 

Theo bản Sớ giải Trường Bộ Kinh, DA4i.590, Ngài Buddhaghosa nói rằng khi 
Đức Phật dạy Ngài Ananda xuất gia cho du sĩ Subhadda như vậy, Ngài Ananda đưa 
du sĩ Subhadda ra ngoài, trong khi cạo tóc đã dạy du sĩ quán tưởng 32 thể trược. 

Sau khi cạo tóc xong, đắp y vàng, đọc ba lần quy y Tam Bảo, Ngài Subhadda 
được đưa vào yết kiến Đức Thế Tôn và được thọ đại giới Tỳ khưu với Đức Thế Tôn. 

Rồi Đức Thế Tôn dạy Ngài Subhadda đề tài thiền quán. Tân Tỳ khưu 
Subhadda đi ra ngoài thực hành trong rừng Sälã này. Trong khi đi kinh hành như 
vậy, vị này chứng Quả A La Hán. Sau khi chứng quả xong, Ngài Subhadda trở vào 
ngồi dưới chân Đức Thế Tôn đang nằm giữa hai cội cây Sala. 

* Tiền kiếp của Thánh Tăng Subhadda 

Sớ giải Trường Bộ Kinh, DA.1i.588 có thuật lại một tiền kiếp của Trưởng lão 
Subhadda như sau: 

Vào thời Đức Phật Vipassi, Tiền thân của Ngài Añña Kondañña và Ngài 
Subhadda là hai anh em cùng làm trên một ruộng lúa. Người anh (tiền thân Ngài 
Alña Kondañña) muốn cúng dường lúa đang ngậm sữa tới Đức Phật và chư Tăng. 
Người em (tiền thân Ngài Subhadda) cho rằng làm như vậy là hư ruộng. 

Cuối cùng, họ thống nhất chia đôi ruộng lúa. Từ nửa ruộng lúa, người anh 
cúng dường Đức Phật VipassI và chư Tăng được chín lần. Còn người em, sau khi 
thu hoạch xong xuôi mới cúng dường Đức Phật Vipassï và chư Tăng. 

Vào thời Đức Phật Kassapa, tiền thân Ngài Subhadda có một người con trai 
là Bà la môn Tissa. Bà la môn Tissa là bạn của Bồ tát Kassapa, xuất gia làm ẩn sĩ 
trước Bồ tát Kassapa, trú ở núi Tuyết. 


118 


Sau khi nghe Bồ tát Kassapa trở thành bậc Chánh Đẳng Giác, ẩn sĩ Tissa từ 
núi Tuyết đi xuống để hỏi pháp với Đức Phật Kassapa(18”). Hoan hỷ với lời đáp của 
Đức Phật Kassapa, ẩn sĩ xin xuất gia chứng đắc Thánh Quả A La Hán, trở thành 
Thượng thủ Thinh văn tay phải của Đức Phật. 

Khi thấy con mình như vậy, người cha chê bai Ngài Tissa (ông không biết con 
mình là bậc A La Hán). Do quả này nên Ngài Subhadda chậm gặp được Đức Phật. 

Theo Thánh Nhân Ký Sự (Apadana), tập 1, đoạn 100, Ngài Subhadda cũng 
viên tịch trong ngày chứng Quả A La Hán. Vậy nên, trong ngày đó, có hai vị Thánh 
viên tịch: Đức Thế Tôn và vị A La Hán Subhadda. 

Thánh Ni Bhaddã Kapilani 

Khi tường thuật về công hạnh của Ngài Mahakassapa, lại không đề cập đến vị 
Thánh Ni Bhaddäkapilamr là một điều khiếm khuyết, vì hai vị Thánh A La Hán này 
đã khắn khít với nhau từ thời Đức Phật Padumuttara (Liên Hoa). Trưởng lão Ni 
Bhaddakapilanï là một trong 13 vị Thánh Ni tối thắng của Đức Thế Tôn. 

Theo Tăng Chi Bộ Kinhú®9), Trưởng lão Tăng A La Hán tối thắng có 47 vị; 
Trưởng lão Ni A La Hán tối thắng có 13 vi. 

Tiền thân bà Bhaddakapilam đã giúp đỡ tiền thân Ngài Mahakassapa rất 
nhiều; và ngược lại, tiền thân Ngài Mahakassapa đã giúp đỡ tiền thân bà 
Bhaddäkaäpilanr rất nhiều. 

Lời nguyện trong quá khứ 

Kể từ hiện kiếp này (bhaddakappa) trở về trước 100.000 kiếp trái đất. Vào 
của đại trưởng giả Vedeha - tiền thân Ngài Mahäkasspa trong thành Hamsavat. 

Khi đại trưởng giả Vedeha cúng dường Đức Thế Tôn Padumuttara và 68.000 
vị Tỳ khưu199 trọn bảy ngày với ước nguyện “Thành tựu địa vị tối thắng về hạnh 
Đầu đà” của Đức Chánh Giác tương lai, người vợ của đại trưởng giả cũng mong ước 
tạo phước để thành tựu một địa vị tối thắng của Đức Chánh Giác tương lai. 

Duyên lành đưa tới, một lần nọ, vợ gia chủ Vedeha được chứng kiến Đức Phật 
Padumuttara ban cho một vị nữ Thánh: “Tối thắng về hạnh nhớ đến quá khứ (Túc 
mạng minh)”. 

Nữ gia chủ này cúng dường đến Đức Thế Tôn Padumuttara cùng Tăng chúng 
trọn bảy ngày. Vào ngày thứ bảy, sau khi Đức Phật thọ thực xong, tay rời khỏi bát, 
bà cúng dường một tấm y thượng hảo có giá trị 100.000 đồng tiền vàng đến Đức 
Phật. Tấm vải này đủ may một bộ tam y. Bà cũng cúng dường đến 68.000 vị Tỳ 
khưu, mỗi vị một tấm y trị giá 1.000 đồng tiền vàng. Mỗi tấm vải này đủ may một 
bộ tam y. 

Rồi nữ gia chủ này đảnh lễ Đức Thế Tôn theo cách năm điểm chạm đất và ước 
nguyện đạt được địa vị: “Tối thắng về hạnh nhớ đến quá khứ trong hàng Tỳ khưu 
Ni của Đức Chánh Giác tương lai”. 


(167) Tiểu Bộ Kinh, Kinh Tập, Chương 2, Kinh Hôi Thối (Amagandha sutta) (Sn.42) 
68) Tăng Chi Bộ Kinh, Chương Một Pháp, Phẩm Người Tối Thắng 
69) Phần lớn trong số 68.000 vị Tỳ khưu là bậc Thánh. 


119 


Đức Thế Tôn tiên tri rằng: “Trải qua 100 ngàn kiếp trái đất, ước nguyện của 
nữ nhân này sẽ trở thành hiện thực trong thời Đức Chánh giác có Hồng danh 
Gotama”. 

Nghe được lời thọ ký này, tâm của nữ gia chủ rất hoan hỷ, như thể nay, mai 
sẽ nhận được địa vị này. Từ đó, bà cùng chồng tỉnh cần bổ túc các thiện pháp để đạt 
được hạnh nguyện của mình 

Trải qua 100 ngàn kiếp trái đất, hậu thân của nữ nhân này chỉ có hai sinh thú: 
Người và chư thiên. 

Thời gian thực hành pháp Ba la mật 

Tùy theo cấp độ thực hành pháp Balamật (param1) mà phân ra ba hạng Bồtát: 
Bồtát Thinh văn giác, Bồtát Độc giác và Bồ tát Chánh giác. 

- Bồtát Thỉnh văn chỉ thực hành tròn đủ 10 pháp Balamật là đủ khả năng 
chứng quả giải thoát ALaHán. 

Với vị Thánh ALaHán thường, các Ngài phải mất ngàn kiếp trái đất để thực 
hành cho tròn đủ 10 pháp Balamật. 

Với vị Thánh ALaHán Đại đệ tử, các Ngài phải hành 10 pháp Balamật suốt 
thời gian là 100 ngàn kiếp trái đất. 

Với vị Thánh Thượng thủ Thỉnh Văn (như Ngài XáLợiPhất, MucKiầnTiên), 
các Ngài phải hành tròn đủ 10 pháp Balamật suốt thời gian là 1 atăngkỳ và 100 
ngàn kiếp trái đất. Đây là thời gian tối thiểu của bậc Thánh AIaHán thường và 
Thánh ALaHán đại đệ tử, có khi thời gian này kéo dài hơn nhiều. 

Trong các bâc Bồtát thinh văn lại có : 

e_ Bötát khai thị giả (ugghatitaññũ): Là hạng Bồtát vừa nghe qua “tựa đề 
bài pháp”, hay vừa nghe qua hai câu của bài kê bốn câu đã chứng quả Thánh, như 
Ngài XáLợiPhất (Sãriputta) và Ngài MụcKiềnLiên (Moggallana) chẳng hạn. 

e_ Bồtát quảng diễn giả (vipañcitaññũ): Là hạng Bồtát nghe trọn vẹn bài 
pháp, chứng quả Thánh, như Ngài KiềuTrầnNhư (Kondañña), Ngài Yasa, bà 
Visakhã, v.v. 

e_ Bôtát thực hành pháp (neyya): Là vị sau khi nghe pháp phải tuần tự 
thực hành pháp, như Ngài Vappa, ngài Mahänãma (Đại Danh), v.v. 

- Bồtát Độc Giác phải thực hiện tròn đủ 20 pháp Balamật với khoảng thời 
gian là 2 atăngkỳ (asankheyya) với 100 ngàn kiếp trái đất. 

- Bồtát Chánh Giác phải thực hiện tròn đủ 30 pháp Balamật với thời gian tối 
thiểu là 4 atăngkỳ và 100 ngàn đại kiếp. Gọi là “tối thiểu” vì Bồtát Chánh giác có 3 
hạng: 

e_ Bồtát tuệ hạnh. Phải thực hành 30 pháp Balamật suốt thời gian là 4 
atăngkỳ và 100 ngàn kiếp trái đất. 

e_ Bồtát tín hạnh. Bậc này phải thực hành 30 pháp Balamật suốt thời gian 
là 8 atăngkỳ và 100 ngàn kiếp trái đất. 

e_ Bồ -tát tấn hạnh. Bậc này phải thực hành 30 pháp Balamật suốt thời 
gian là 16 atăngkỳ và 100 ngàn kiếp trái đất. 

Đức Phật Chánh Đẳng Giác sau khi tự mình giác ngộ, có thể dạy cho người 
khác giác ngộ được; nhưng Đức Phật Độc Giác chỉ có thể tự mình giác ngộ, không 
thể dạy cho người khác giác ngộ được. 

Vì sao vậy? 


120 


Vì Đức Phật Chánh Đẳng Giác biết cả Pháp vị lẫn nghĩa vị (Ngài biết ngôn từ 
chỉ cho Pháp đó là gì); còn Đức Phật Độc Giác chỉ biết nghĩa vị, nhưng Pháp vị Ngài 
không nắm bắt hết, do đó Ngài không có ngôn từ diễn tả hết các Pháp ấy. 

Các vị giải thích rằng: Như người sống ở rừng, khi xuống thành phố, được 
người khác dọn lên một mâm cơm. Người ở rừng ăn xong, biết món ăn đó ngon, dở 
ra sao nhưng không có ngôn từ giải thích món này gọi là gì, món kia gọi là gì, đồng 
thời cũng không biết cách nấu món ăn ấy cho người khác ăn; khác với người thành 
phố biết đây là món A, đây là món B, đồng thời còn biết nấu món ăn đó cho người 
khác ăn, thậm chí có thể dạy cho nhiều người cách biết nấu món ăn đó. 

Hỏi: Với người có ước nguyện như vậy, họ bổ túc rất nhiều pháp Ba la mật 
thì thời gian thành tựu ước nguyện của họ có rút ngắn đi được không? 

Đáp: Không thể được. Đó là thời gian quy định. Các Ngài cho ví dụ: Như một 
cây muốn trổ hoa, kết trái, trái chín ăn được thì phải mất ba năm, năm năm... tùy 
theo mỗi loại cây. Khi cây mới lớn được 1⁄2 thời gian, cho dù người đó có bón bao 
nhiêu phân, tưới nước thật nhiều thì cũng không thể khiến cây đó ra trái thật 
nhanh, mau chín theo ý muốn của người đó. 

Đôi khi thời gian đã hoàn mãn, thành tựu pháp Ba la mật rồi, nhưng người 
đó sinh vào thời không có Đức Chánh Giác thì người ấy sẽ luân lưu ở cõi thiên giới 
hay cõi người để chờ đợi; và những pháp Ba la mật tích lũy được của người ấy vẫn 
còn đó; người ấy không nên tạo thêm những bất thiện pháp khác nữa để cản trở 
con đường giác ngộ mà thôi. 

Ngoại trừ Phật Chánh Đẳng Giác và Phật Độc Giác tự mình giác ngộ, từ 
Thượng thủ Thinh văn trở xuống phải do nghe mới chứng đắc Đạo Quả. Vì Đức 
Chánh Giác chưa xuất hiện nên người đó phải chờ đợi. Như có loại cây mùa này 
không trổ quả thì phải đợi mùa sau, nhưng không thể nói rằng loại cây đó mất được. 

Cơ hội được học hỏi, nghe Pháp của Đức Thế Tôn rất hiếm hoi; đôi khi trải 
qua mộtA tăng kỳ(179 kiếp trái đất cũng không có vị Phật Chánh Đẳng Giác nào xuất 
hiện cả; kiếp đó gọi là Kiếp Không. 

Chúng ta rất may mắn, hy hữu, có duyên lành khi gặp được Giáo Pháp của 
Đức Thế Tôn. Trong thời gian còn Giáo Pháp của Đức Thế Tôn Gotama này, cơ hội 
chứng đắc Đạo Quả, Níp Bàn còn rộng mở rất nhiều, tùy theo duyên lành của mỗi 
người. 

Theo Bản Sớ giải, những vị muốn chứng đắc A La Hán thường cũng phải thực 
hành mười pháp Ba la mật tròn đủ 1000 kiếp trái đất. Ngay cả bà Visakhä, ông Cấp 
Cô Độc, vua trời Đế thích đã tạo phước Ba la mật 100 ngàn kiếp trái đất rồi, nhưng 
do không nỗ lực tỉnh tấn phải tái sanh cõi Sắc Cứu Cánh mới chứng đắc A La Hán 
rồi viên tịch, nghĩa là phải trải qua 31 ngàn kiếp trái đất nữa.171) 

Đối với người Neyya (Ứng dẫn giả), nghĩa là người hành Pháp theo tuần tự, 
phải nỗ lực, cố gắng, nếu mất đi cơ hội này thì phải chờ đợi rất lâu. 


(70) 1 A tăng kỳ =10140 
(171) Thọ mạng của các vị Phạm Thiên ở cõi Vô Phiền Thiên là 1.000 kiếp; Vô Nhiệt Thiên là 
2.000 kiếp; Thiện Hiện Thiên là 4.000 kiếp; Thiện Kiến Thiên là 8.000 kiếp; Sắc Cứu Kính Thiên 
là 16.000 kiếp. Tổng năm cõi Tịnh Cư Thiên có thọ mạng là 31.000 kiếp. 

121 


Chỉ còn một cơ hội để chứng đắc được là cơ hội Xá lợi của Đức Thế Tôn 
Gotama tụ hội về Bồ đề đạo tràng thuyết Pháp bảy ngày. Trong bảy ngày đó, chúng 
sanh thành đạo rất nhiều, nhưng chỉ có Chư thiên mà thôi. Cơ hội cuối cùng trong 
kiếp trái đất này là vào thời Đức Phật Metteyya xuất hiện tại thế gian. Đức Phật 
Metteyya tu tập hạnh Tĩnh tấn. Với những người tu tập lơ là, không phù hợp với 
hạnh Tỉnh tấn của Đức Phật Metteyya thì khó cơ hội gặp được Ngài. Nếu không 
được gặp Ngài thì tiếp tục chờ đợi thêm 1 A tăng kỳ kiếp trái đất. 

Trong thời nay, mặc dù không còn cơ hội chứng đắc A La Hán, nhưng vẫn còn 
cơ hội chứng đắc ba Thánh Quả còn lại, dĩ nhiên là phải nỗ lực. Ngoại trừ những vị 
có tư tưởng lớn như trở thành Phật Toàn Giác, Phật Độc Giác, Thượng thủ Thinh 
văn, Đại đệ tử... thì không thể chứng đắc thôi. 

Không nên có tư tưởng chờ đợi, mà phải có tư tưởng già, bệnh, chết theo sau 
lưng, như lửa đốt tới nơi rồi, phải tìm cách dập lửa ngay. 

Có một số người chờ đợi Đức Phật Metteyya ra đời rồi mới tu tập. Xin đừng 
ảo tưởng! Vì hạnh của Ngài là hạnh Tỉnh tấn. Ngay trong lúc hiện tại này quí vị 
không tinh tấn thì làm sao mà hòa nhập được? Như một người dọn mâm cơm ra, 
mời anh ăn đi, để được sức khỏe, để được sự tốt đẹp. Anh từ chối mầm cơm đó, và 
nói sẽ chờ mâm cơm y hệt vào tháng sau, mà không biết rằng: Từ nay tới tháng sau, 
anh bị cơn đói hoành hành; và chưa chắc tháng sau anh ăn được mâm cơm đó. 
Tiền sự của bà Bhaddakapilanï trong kiếp trái đất này 

1- Hoàng hậu của vua thành Baranasĩ 

Có một kiếp, trong khoảng thời gian giữa hai Đức Phật (Buddhantara) là Đức 
Chánh giác Konagamana (Câu A Hàm Mâu Ni) và Đức Chánh Giác Kassapa (Ca 
Diếp), hậu thân đại trưởng giả Vedeha tái sinh là vị vua cai trị quốc độ Kãsi có kinh 
thành là Baranasi (Ba la nại), hậu thân của bà vợ trưởng giả Vedeha tái sinh là 
Hoàng hậu của vị vua ấy. 

Có lần tám vị Phật Độc Giác từ núi Tuyết đi xuống thành Baranasi để tìm dấm 
muối, các Ngài đi vào thành Baranasi để khất thực, Đức vua nhìn thấy tám vị Sa 
môn đang đi khất thực với oai nghỉ đáng kính trọng. Đức vua hoan hỷ thỉnh tám vị 
Samôn vào trú ngụ nơi vườn Ngự Uyển, Đức vua đã kiến tạo nơi trú ngụ của các 
Ngài bằng vàng cùng với những loại châu báu rồi cúng dường đến các Ngài. 

Đức vua cùng Hoàng hậu cúng dường đến các vị Phật Độc giác trọn ba tháng 
mùa mưa. Sau khi mệnh chung, Đức vua và Hoàng hậu sinh về thiên giới. 

2- Vợ của gia chủ trong thành Baranasĩ 

Từ thiên giới cả hai tái sinh về nhân giới, người chồng là một gia chủ trưởng 
giả Bà la môn trong thành Baraänasi. Khi trưởng thành vị ấy thành lập gia thất với 
một nữ nhân Bà la môn danh giá (tiền thân của bà Bhaddakapilan1)172). 

Một lần nọ, vị gia chủ này đi dạo chơi trong rừng, nhìn thấy vị Sa môn (Đức 
Phật Độc giác) đang ngồi vá lại chiếc y cũ rách cạnh bờ hồ, thấy vị Sa môn không đủ 
vải để làm đường viền y, vị gia chủ cởi chiếc y quí trị giá 100 ngàn đồng tiền vàng 
đang mặc dâng đến vị Sa môn, bạch rằng: 

- Bạch ngài, xin hãy dùng y này để may y. 


72) Gia chủ Vedeha và vợ có bốn sự đồng: Đồng tín, đồng thí, đồng giới, đồng tuệ nên tái sinh lại 
vẫn làm vợ chồng. 


122 


Nhìn thấy Đức Phật Độc giác xé chiếc y quí lấy một miếng vải làm đường viền, 
vị gia chủ này hoan hỷ, quỳ dưới chân Đức Phật Độc giác nguyện rằng: 

- Với phước báu con cúng dường y đến Ngài, xin cho từ nay khi còn trong 
vòng luân hồi con đừng thiếu vật dụng nào cả. Đức Độc Giác chúc phúc rằng: 
“Icchitam patthitam tuyham, khippameva samijjhatu !” - “Mong ước nguyện của 
người hãy thành tựu nhanh chóng”. 

Có lần, vợ người gia chủ tranh cãi với cô em chồng. Một vị Phật Độc Giác ôm 
bát đi đến đứng trước nhà vị gia chủ, cô em chồng bước ra tiếp lấy bát của vị Sa 
môn, cúng dường vào bát của Ngài vật thực thượng vị, rồi nguyện rằng: 

- Bạch Ngài, với phước cúng dường vật thực này, xin cho con tránh xa nàng 
ta hàng trăm do tuần. 

Đức Độc Giác Phật chúc phúc rằng: 

- Mong ý nguyện của người thành tựu trọn vẹn! 

“Nàng ta” ở đây cô em chồng ám chỉ người chị dâu. Bấy giờ người vợ đang 
đứng trước ngưỡng cửa, nghe người em chồng phát nguyện như vậy, hiểu ngay là 
ám chỉ mình, lại nghe Đức Phật Độc Giác chúc cho ý nguyện ấy được thành tựu, 
nàng càng phẫn nộ. 

Ở đây cần lưu ý rằng, Đây là một ước nguyện sai, vì có thể hôm nay người ấy 
là một người ác độc, nhưng vài tháng sau, vài năm sau người ấy trở nên tốt đẹp, 
hiền lương, đạo đức, có thể là một vị Thánh nhân. Nếu phát nguyện như vậy, khó 
có cơ thể gặp lại vị ấy để tạo phước. Nên phát nguyện như tiền thân bà Da Du Đà 
La, khi đang tức giận người em chồng, bà cúng dường bông hoa sen đến Đức Phật 
Độc Giác và ước nguyện: “Trong vòng luân hồi không bao giờ gặp người ác.” 

Trong cơn phẫn nộ, người vợ không muốn vị Sa môn thọ vật thực của người 
em chồng, nàng đi đến xin thỉnh bát của vị Sa môn rồi đổ bỏ vật thực ấy đi, thay thế 
vào bát là bùn. 

Nhìn thấy chị dầu tạo ác trọng nghiệp như vậy, người em chồng thương hại, 
nói rằng: 

-Này nữ nhân ngu ngốc kia, ngươi có thể chửi ta, đánh ta nếu ngươi muốn, 
nhưng không thích hợp khi người đổ bỏ vật thực của vị Sa môn, thay thế vào đó là 
bùn. Ngài là bậc thực hành pháp giải thoát, ra khỏi mọi trói buộc, này nữ nhân ngu 
ngốc kia, ngươi đã tạo một ác trọng nghiệp rồi. 

Lời của người em chồng đã đánh thức tâm trí của người vợ gia chủ, nàng ý 
thức được giới hạnh mà vị Sa môn đang thực hành, suy nghĩ rằng: 

“Trong lúc phẫn nộ với người em chồng, ta đã tạo một ác nghiệp nặng rồi. Vị 
Sa môn này không có đụng chạm chi đến ta, lời chúc phúc của Ngài là phận sự của 
bậc Sa môn, Ngài thực hành phận sự Sa môn, lời chúc của Ngài đối với người em 
chồng là việc làm cần phải có đối với mọi tín chủ, Ngài không hề có tâm oán hận chỉ 
với ta cũng không có tâm thiên vị người em chồng”. 

Nàng bước đến đảnh lễ Đức Phật Độc giác, xin sám hối lỗi đã đổ bỏ vật thực 
của Ngài, rồi nàng rửa sạch bát, chà bát với vật thơm, đặt vào bát bốn loại bánh 
ngọt, rắc mật đường màu hoa sen lên trên cùng với sữa kết tỉnh màu óng ánh, cúng 
dường đến Đức Phật rồi nguyện rằng: 

- Như những loại vật thực này chiếu sáng, cũng vậy mong cho thân con cũng 
toả ra những ánh hào quang như vật thực này. 

Đức Độc Giác Phật chúc phúc rằng: 


123 


- Mong cho ước nguyện của người hãy thành tựu tròn đủ ! 

Hai vợ chồng gia chủ đã tạo những thiện nghiệp, khi mệnh chung tái sinh về 
thiên giới. 

3- Vợ của trưởng giả thành Baranasĩ 

Khi hết tuổi thọ nơi Thiên giới, hậu thân vị gia chủ tái sinh vào một gia đình 
Bà la môn trưởng giả trong thành Baranasl, có tài sản là 800 triệu tiền vàng. Người 
vợ cũng tái sinh vào một gia tộc Bà la môn trưởng giả khác, thân nàng có màu vàng 
nhạt óng ánh rất xinh đẹp. 

Khi chàng trai đến tuổi trưởng thành, gia tộc Bà la môn đã cưới cô gái ấy về 
làm vợ chàng. 

Do ác nghiệp đổ bỏ vật thực của vị Độc Giác Phật, thay thế vào đó là bùn nhơ, 
mặc dù đã rửa sạch bát nhưng mùi bùn vẫn còn vương vất trong đó, khi nàng bước 
qua ngưỡng cửa đi vào nhà chồng, thân nàng lập tức toả ra mùi tanh tưởi tựa như 
hầm vệ sinh vỡ ra. 

Vì vậy, cần rất lưu ý khi cúng dường vật thực phải xem xét cẩn trọng. Những 
người thường dâng hoa cúng kim thân Phật hay Bảo tháp thờ Xá lợi cũng cần lưu ý 
ngắt bỏ những cánh hoa sâu, héo, bầm... bỏ đi. 

Khi hỏi ra, biết được mùi hôi thối này toả ra từ thân của cô dâu, lập tức thanh 
niên Bà la môn trưởng giả ra lệnh tẩn xuất nàng trở về với cha mẹ ruột. Một cuộc 
lễ long trọng như lễ cưới được tổ chức để đưa tiễn nàng về nhà cha mẹ ruột. 

Rồi nàng được gả cho một công tử Bà la môn ở nơi khác, rồi cũng được đưa 
trở về cha mẹ ruột, vì khi nàng vừa bước qua ngưỡng cửa nhà chồng, lập tức thân 
nàng toả ra mùi hôi thối như hầm cầu bị vỡ ra. 

Cả bảy lần đều như vậy, ác nghiệp này thật khủng khiếp. 

Vào thời đó, sau khi Đức Phật Kassapa viên tịchú73, cư dân trong thành 
Baranas1 cho kiến tạo một Bảo tháp tôn thờ Xá lợi (Dhãtucetiya) Đức Phật Kassapa, 
Bảo tháp có chu vi 1 do tuần, cao 1 do tuần, được kiến tạo bởi những viên gạch bằng 
vàng dài một cubit (hắc tay) (1 cubit =45,7 cm), ngang nửa cubit và dày bốn ngón 
tay, mỗi viên gạch này trị giá là 100 ngàn đồng vàng. 

Có lần nàng đi du ngoạn để giải khuây, khi đến nơi đang xây dựng Bảo tháp, 
thấy Bảo tháp đang được xây dựng với những viên gạch bằng vàng, một ý nghĩ như 
sau phát sinh đến nàng: “Ta bị ác nghiệp nên thân toả ra mùi hôi thối khiến mọi 
người khó chịu. Ta phải trở về nhà đã bảy lần từ bảy nơi khác nhau, cuộc sống của 
ta chẳng có ý nghĩa gì, có ích lợi gì với những trang sức vàng ngọc trên thân này. Ta 
hãy dùng trang sức này để tạo phước báu cho mình vậy”, 


73) Thời đó, tuổi thọ con người là 20 ngàn năm. Theo quy luật, tuổi thọ của Đức Phật là 4/ 5 tuổi 
thọ nhân loại, nên Đức Phật Kassapa có tuổi thọ 16 ngàn năm. 
Xá lợi những vị Chánh Đẳng Giác có tuổi thọ dài thì gom lại một khối lớn, không rã ra như những 
vị Chánh Đẳng Giác có tuổi thọ ngắn. 
Xá lợi của những vị Chánh Đẳng Giác có tuổi thọ ngắn rã ra như vậy do thời gian hoằng Pháp của 
các vị ấy rất ngắn, một số Chư thiên ở cõi cao chưa có cơ hội tới đảnh lễ do một ngày một đêm ở 
cõi họ so với cõi nhân loại là quá ngắn, họ chưa kịp xuống đảnh lễ Đức Phật thì Ngài đã viên tịch 
rồi. 

124 


Nàng trở về nhà, bán hết những tư trang, làm thành viên gạch dài một cubit, 
ngang nửa cubit và dày bốn ngón tay, mang theo thạch tín cùng với dầu mè và tám 
cánh hoa sen đi đến nơi kiến tạo Bảo tháp. 

Cũng vừa khi ấy, người ta cần một viên gạch vàng để lấp vào một chỗ trống 
nơi Bảo tháp để Bảo tháp được hoàn thành, người thợ chính đang tìm kiếm viên 
gạch vàng, nàng đi đến gặp người thợ chính nói rằng: 

- Thưa ông, tôi xin cúng dường viên gạch vàng này để kiến tạo Bảo tháp thờ 
Xá lợi Bậc Đạo sư Kassapa. 

- Này cô, cô đến thật vừa đúng lúc, còn một chỗ trống để đặt viên gạch vàng 
vào Bảo tháp để hoàn thành Bảo tháp. Vậy cô hãy tự mình xây viên gạch vàng cuối 
cùng vào Bảo tháp đi! 

Nghe vậy, nàng hân hoan trèo lên tường cao đi đến khoảng trống mà người 
thợ chính đã chỉ, tự tay nàng trộn thạch tín cùng với dầu mè là vật kết dính các viên 
gạch vàng với nhau, đặt viên gạch vàng vào chỗ trống cuối cùng của Bảo tháp. Rồi 
nàng cúng dường tám nhánh hoa sen đến Bảo tháp, nguyện rằng: 

- Trong bất kỳ kiếp nào trong vòng luân hồi, xin cho mùi hương chiên đàn tỏa 
ra từ thân của con, mỗi khi con nói chuyện, mùi thơm hoa sen tỏa ra từ nơi miệng 
của con. 

Rồi nàng đảnh lễ Bảo tháp và trở về nhà. 

Vào khi ấy, thanh niên Bà la môn trưởng giả chợt nghĩ đến cô gái mà mình đã 
đưa về cha mẹ ruột, tự nhiên chàng cảm thấy thương nàng con gái ấy, suy nghĩ rằng: 
“Nàng thật xinh đẹp, nhưng thân tỏa ra mùi xú uế là do ác nghiệp quá khứ của nàng. 
Thật ra nàng cũng đau khổ nhiều vì mùi hôi thối tỏa ra từ thân của mình, đã tạo ác 
nghiệp thì đành phải nhận lấy ác quả”. 

Chàng hỏi người nhà rằng: 

- Nàng tiểu thư trước đây đưa về làm vợ của ta ra sao rồi? 

- Thưa chủ, nàng vẫn còn độc thân, đang ở với cha mẹ ruột. 

- Ô! Nàng chưa thành lập gia thất sao? 

- Thưa chủ, có sáu trưởng giả Bàlamôn cũng cưới nàng về làm vợ, nhưng 
giống như ở nơi đây, khi bước qua ngưỡng cửa nhà chồng, thân nàng toát ra mùi 
xú uế tựa như hầm vệ sinh bị vỡ ra, và tất cả đều trả nàng trở về với cha mẹ ruột. 

- Vậy hãy tổ chức lễ cưới nàng ấy về cho ta. 

- Vâng thưa chủ. 

Người nhà của chàng Bà la môn trưởng giả đến gặp nàng, ngỏ ý muốn cưới 
nàng về cho chủ mình lần thứ hai, nàng trả lời rằng: 

- Thưa các Ngài, tôi đã cúng dường hết tất cả vật trang điểm của tôi đến Bảo 
tháp thờ Xá lợi Đức Thế Tôn Kassapa rồi, giờ đây tôi không có tư trang để mang về 
nhà chồng. 

Người nhà báo tin đến chàng trai Bà la môn trưởng giả, chàng nói: 

- Vậy hãy mang những loại trang sức quí đến cho nàng. 

Số trang sức ấy nhiều hơn số trang sức mà nàng đã cúng dường đến ngôi Bảo 
tháp. Một lễ cưới long trọng được tổ chức rước nàng về tư dinh của chàng Bà la 
môn trưởng giả. 

Khi nàng bước qua ngưỡng cửa nhà chồng, từ thân nàng mùi hương chiên 
đàn tỏa ra thơm ngát. Người nhà Bà la môn trưởng giả cứ ngỡ như lần trước mùi 


125 


xú uế toát ra, đang chuẩn bị vật bịt mũi và tất cả đều ngạc nhiên trước hiện tượng 
kỳ lạ này. 

Thanh niên Bà la môn trưởng giả hỏi nàng: 

- Này nàng, lần trước khi bước vào nhà này, thân nàng tỏa ra mùi xú uế rất 
khó chịu, nay lại tỏa ra mùi hương chiên đàn thơm ngát. Hiện tượng kỳ diệu này có 
được do nguyên nhân nào? 

Nàng thuật lại việc nàng bán hết vật trang điểm để làm thành viên gạch vàng 
cúng dường đến Bảo tháp thờ Xá lợi Đức Phật Kassapa (CaDiếp) cùng với lời 
nguyện ước của nàng. 

Trong khi nàng thuật chuyện, mùi hương hoa sen từ miệng nàng toả ra. 
Thanh niên Bà la môn trưởng giả hân hoan rằng: 

- Kỳ diệu thay ân đức Phật, Kỳ diệu thay ân đức Pháp. Phật Pháp thực sự giúp 
người thoát khỏi cái khổ. 

Niềm tin về ân đức Tam bảo tăng trưởng trong tâm, thanh niên Bà la môn 
trưởng giả đã cúng dường đến Bảo tháp cao 1 do tuần bằng cách bao phủ toàn bộ 
Bảo tháp bằng lớp nhung đỏ mềm mại. 

Tại những nơi trang trọng như bệ thờ, thanh niên cho trang trí những cánh 
hoa sen bằng vàng xinh đẹp, mỗi cánh hoa sen lớn bằng bánh xe bò, cuống hoa sen 
dài 12 cubit, cúng dường ánh sáng đến Bảo tháp thờ Xá lợi Đức Phật Kassapa. 

Rồi từ đó cả hai cùng tạo thiện nghiệp, mệnh chung cả hai tái sinh về thiên 
giới. 

4- Hoàng hậu vua Nanda 

Mãn tuổi thọ ở thiên giới, người chồng tái sinh vào một gia tộc Bà la môn ở 
ngoại ô, cách kinh thành Baränasi 1 do tuần, được đặt tên là Nanda còn người vợ 
tái sinh vào dòng Hoàng tộc là con gái duy nhất của vua trị vì kinh thành Baraänasi. 

Có thể thấy tiền thân người vợ làm phước trước, làm với tâm hân hoan nên 
tái sinh vào dòng hoàng tộc. Còn tiền thân người chồng mặc dù làm phước nhiều 
nhưng làm sau nên trổ chậm. Đến tận 16 năm sau, trong khi người vợ sống cuộc 
sống sung sướng thì người chồng sống ở khu làng khiêm tốn nơi ngoại thành. 

Từ đó có thể thấy rằng, nếu thấy đó là một việc tốt về ân đức Phật, ân đức 
Pháp, ân đức Tăng thì hãy nhanh chóng mà làm. Nếu làm chậm trễ, quả sẽ trổ chậm. 
Trong thời gian chờ trổ quả, có thể ác nghiệp khác sẽ xen vào hoặc phải chịu đựng 
sự khinh thường, không thận trọng khiến người đó rơi vào ác nghiệp. 

Khi cả hai đến tuổi trưởng thành, bấy giờ trong làng Bà la môn của thanh niên 
Nanda có tổ chức lễ hội để dân trong làng vui chơi lễ hội bảy ngày. Thanh niên 
Nanda hỏi mẹ: 

- Thưa mẹ, mẹ hãy cho con y phục mới để đi dự lễ hội. 

Bà mẹ đưa cho Nanda bộ y phục mới, nhưng chàng chê thô xấu, đòi y phục 
tốt mịn, người mẹ đưa bộ y phục khác Nanda vẫn chê thô xấu. Vài lần như vậy, 
người mẹ nói rằng: 

- Này Nanda con, chúng ta chỉ có những loại y phục như thế mà thôi. Chúng 
ta không thể có những y phục tốt hơn. 

- Thưa mẹ, nơi nào có y phục tốt nhất? 

- Này con, ở Hoàng cung có rất nhiều y phục quí giá. 

- Vậy con sẽ đến Hoàng cung để tìm y phục quí. 


126 


- Được, con cứ đi đi. Mẹ mong rằng con sẽ là vị vua kinh thành Baränasi hôm 
nay. 

Thanh niên Nanda chào mẹ rồi ra khỏi nhà, bà mẹ suy nghĩ: “Con ta chắc đi 
quanh quẩn đâu đó trong làng, vì từ trước đến giờ nó có ra khỏi làng bao giò”. 

Nhưng phước nghiệp lực đã dẫn lối, thanh niên Nanda ra khỏi làng, theo 
hướng đông đi vào kinh thành Baranasi. Nanda đi vào vườn Thượng Uyển nằm ngủ 
trên tảng đá. 

Khi ấy Đức vua đã mệnh chung bảy ngày, các Đại thần bàn luận cùng nhau 
rằng: “Đức vua không có con trai, chỉ có độc nhất một nàng Công chúa. Một đất 
nước không thể thiếu Đức vua”. 

Các vị Đại thần đề cử lẫn nhau, nhưng tất cả đều từ chối vương vị lãnh đạo 
vương quốc Käsi rộng lớn, với lý do: “Tôi không đủ đức độ để lãnh đạo Vương quốc 
này”. 

Có thể thấy, phước thiện lớn của thanh niên Nanda đã đến hồi trổ quả, không 
ai có thể cướp giật hay cản được. Cho nên, quí vị hãy cố gắng tạo phước lớn, khi tới 
thời trổ, không ai có thể cản ngăn được. Tuy nhiên, khi phước đã cạn, không ai đẩy 
cũng ngã. 

Vì vậy, khi thấy lợi đắc phát sanh lên, phải biết rằng phước mình đang trổ, 
nghĩa là phước đã bị tốn giảm, phải tìm cách làm phước lấp lại “bồ lúa phước” của 
mình. 

Cuối cùng, vị Purohita (Cố vấn đại thần) nói rằng: 

- Chúng ta hãy để Chư thiên tuyển chọn Đức vua cho chúng ta. 

- Thưa Ngài Purohita, bằng cách nào? 

- Sau khi tế lễ chư thiên, đặt lên vương xa năm biểu tượng của Đức vua là: 
Lọng, vương miện, gươm, hài và đai, vương xa do bốn con ngựa trắng Sindhu kéo 
đi khắp hoàng thành. Khi vương xa dừng trước người nào như sẵn sàng đón lên xe, 
nghĩa là người ấy được Chư thiên tuyển chọn. 

Khi ý kiến của vị Purohita được mọi người chấp thuận, cỗ vương xa được bốn 
ngựa Sindhu trắng kéo đi, đặt trong lòng xe là năm biểu tượng của Đức vua, năm 
loại nhạc khí được tấu lên, cùng bốn đạo binh chủng là: Tượng binh, mã binh, xa 
binh và bộ binh theo sau hộ tống cỗ vương xa. 

Vương xa không người điều khiển chạy quanh thành Baränasi ba vòng, càng 
lúc càng nhanh, rồi đi vào cửa Đông kinh thành, tiến vào vườn Thượng Uyển đến 
trước chỗ nằm ngủ của thanh niên Nanda, chạy quanh ba vòng rồi dừng lại trước 
mặt thanh niên Nanda, như sẵn sàng mời vị chủ nhân ngự lên Vương xa. 

Mọi người cho rằng bốn con ngựa Sindhu trắng chạy theo thói quen mà Đức 
vua trước đây thường ngự đi trên cỗ vương xa, nhưng vị Purohita phản đối, quan 
Purohita nói rằng: 

- Chúng ta đã khấn nguyện Chư thiên chọn người đại phước để cai trị vương 
quốc này, đây là ý của các thiên nhân. 

Khi ấy thanh niên Nanda vẫn nằm ngủ với tư thế dáng nằm con sử tử chúa, 
vị Purohita quan sát hai lòng bàn chân bằng phẳng có bánh xe ngàn căm của bậc 
đại nhân, vị Purohita nói rằng: 

- Đây là tướng đại nhân của vị chúa vũ trụ (vua Chuyển Luân), trong cõi Diêm 
phù đề (Jambudrpa) này, người này sẽ cầm quyền cả bốn châu cùng với 2.000 đảo 
nhỏ phụ tùng. 

127 


Vị Purohita ra lệnh cho những nhạc công tấu nhạc chào mừng vị chúa sắp sửa 
làm lễ đăng quang. 

Nghe nhạc tấu lên, thanh niên Nanda bỏ tấm vải che mặt ra, nhìn thấy các 
quan đại thần đang đứng vây quanh như đang triều bái Đức vua, không chút e 
ngại”, thanh niên Nanda hỏi: 

- Vì sao các người lại đến đây? 

- Thưa Đại vương, Ngài là vị vua cai trị kinh thành Baraänasi này, Ngài là người 
được Chư thiên tuyển chọn. 

- Vậy Đức vua của người ở đâu? 

- Thưa Đại vương, vị tiền vương đã mệnh chung các đây đã bảy ngày rồi. 

- Đức vua không có con trai hay con gái sao? 

- Thưa Đại vương, tiền vương chỉ có một cô công chúa thôi. 

- Thôi được, vì Đức vua không có con trai, ta bằng lòng nhận vương vị này 
vậy. 

Các vị đại thần cho kiến tạo lễ đài ngay trong vườn Thượng Uyển để làm lễ 
Tôn vương cho thanh niên Nanda. Cho người đến Hoàng cung vời Công chúa đến 
để đưa lên ngôi vị Chánh hậu của Tân vương. Công chúa trang điểm thật xinh đẹp 
theo đoàn tùy tùng đến lễ đài, lễ Tôn vương được tổ chức long trọng với đầy đủ các 
nghỉ thức hoàng gia thời bấy giờ. 

Sau lễ Tôn vương các Đại thần dâng lên Tân vương bộ y phục quí có giá trị 
100.000 đồng vàng. Đức vua Nanda hỏi: 

- Này các người, đây là y phục gì mà thô xấu như thế? 

- Thưa Đại vương, đây là vương phục dành cho Đại vương. 

- Này các người, đây là loại vải thô xấu, các người không còn loại vải nào quí 
hơn sao? 

- Thưa Đại vương, đây là loại vải tốt nhất mà nhân loại có được, không có loại 
vải nào trong nhân loại tốt hơn loại vải này. 

- Này các người, tiên vương chỉ có loại vải này là tốt nhất thôi sao? 

- Đúng như vậy, thưa Đại vương. 

- Như vậy, tiên vương không phải là người đại phúc, các người hãy mang 
chiếc bình bằng vàng đựng nước thơm đến đây, chúng ta sẽ có những loại vải tốt 
hơn. 

- Vâng thưa Đại vương. 

Từ chỗ ngồi đứng đậy, vua Nanda sau khi súc miệng, rửa tay bằng nước thơm 
đựng trong bình bằng vàng, rồi đưa hai tay vào trong bình bằng vàng, hứng nước 
thơm vào trong hai tay rảy nước ấy về hướng Đông, nơi nước thơm rơi xuống đất, 
từ lòng đất tám cây Như ý (Manirukkha) trồi lên, chỉ trong phút chốc cao bằng bảy 
cây thốt nốt (Tala). 

Vua Nanda hứng nước thơm đựng trong bình vàng vào hai bàn tay rảy về 
hướng Nam, tám cây Như ý lại mọc lên, tương tự như vậy ở hướng Tây rồi hướng 
Bắc, tổng cộng có 32 cây Như ý xuất hiện do nương theo quả phước của vua Nanda. 

Vua Nanda cho đánh trống thông báo đến đại chúng rằng: 


74 Vị đại phước không sợ hãi trước bất cứ điều gì. 
128 


- Thần dân trong quốc độ của vua Nanda hãy đến những cây Như ý nhận 
những y phục như y phục Chư thiên. 

Rồi vua Nanda trang điểm bằng những vật trang điểm như thiên nhân, mặc 
thiên y mịn mát ngự lên vương tượng trắng được che bên trên là cây lọng trắng 
chín tầng, rồi trở về Hoàng cung thọ hưởng an lạc. 

Thời gian sau, nhân thấy vua Nanda mải mê thụ hưởng dục lạc, Hoàng hậu 
của vua Nanda suy nghĩ: “Đại vương mải mê thọ hưởng dục lạc, chẳng nghĩ đến việc 
tạo phước thiện mới, thật đáng thương tiếc cho Ngài”. 

Trong lúc đàm đạo cùng Đức vua, Hoàng hậu nói rằng: 

- Thưa Đại vương, khi quán xét cuộc sống của Đại vương, em tỏ ra thương 
tiếc cho Đại vương. 

- Này Hoàng hậu, vì sao nàng nói thế? Vì sao nàng tỏ ra thương tiếc cho ta? 

- Thưa Đại vương, cuộc sống vương giả đầy an lạc của Đại vương có rất nhiều. 
Đó là do Đại vương tích luỹ phước báu trong quá khứ rất lớn. Hiện nay Đại vương 
mãi đắm chìm trong sự thụ hưởng an lạc mà không tạo phước thiện mới, để hưởng 
an lạc trong tương lai, nên em tỏ ra thương tiếc cho đại vương. 

- Này Hoàng hậu, nhưng ta sẽ phải cúng dường đến ai? Ai là bậc có giới đức 
để ta phải cúng dường chứ? 

- Thưa Đại vương, trong cõi Diêm phù rộng lớn này chắc chắn phải có những 
bậc A La Hán có đức độ, đó là những bậc đáng cúng dường. Đại vương hãy chuẩn bị 
những lễ vật cúng dường đi, em sẽ thỉnh các bậc A La Hán đến đây để thọ nhận vật 
thực cúng dường của chúng ta. 

- Lành thay, lành thay, này Hoàng hậu, hãy thỉnh các Ngài A La Hán ngự đến 
Hoàng cung đi. 

- Vâng, thưa Đại vương. 

Ngày hôm sau, vua Nanda cho chuẩn bị những loại vật thực ở phía Đông 
hoàng cung. Hoàng hậu sau khi tắm rửa sạch sẽ, nguyện thọ trì giới Uposatha, nàng 
quỳ xuống đảnh lễ ở hướng Đông, thỉnh cầu rằng: 

- Nếu có những bậc Thánh A La Hán nào ở hướng Đông này, xin thỉnh các 
Ngài hoan hỷ ngự đến Hoàng cung thọ nhận vật thực mà chúng con xin được cúng 
dường. 

Nhưng ở hướng Đồng hoàng cung không có vị Thánh A La Hán nào trú ngụ, 
nên không có ai đến Hoàng cung thọ nhận vật thực cúng dường, vật thực ấy được 
mang ra bố thí cho những người già, nghèo khổ hay những người cô đơn. 

Tương tự như thế, vào ngày thứ hai vật thực được chuẩn bị ở hướng Nam, 
ngày thứ ba ở hướng Tây. Nhưng cả ba hướng ấy không có vị Thánh A La Hán nào 
trú ngụ. Do vậy, không có vị Thánh A La Hán nào đến Hoàng cung thọ thực và vật 
thí được đem bố thí cho những người nghèo khổ. 

Đến ngày thứ tư, vật thực được chuẩn bị cúng dường ở hướng Bắc Hoàng 
cung, khi Hoàng hậu thốt lên lời thỉnh cầu. 


129 


Đức Phật Độc Giác Mahapaduma là vị trưởng đoàn của 500 vị Phật Độc 
Giác1”5), với thiên nhĩ thuần tịnh siêu nhân, Ngài nghe được lời thỉnh nguyện của 
Hoàng hậu. 

Đức Phật Độc Giác Mahaäpaduma đưa trí quán xét biết được rằng: “Cả ba ngày 
qua không có vị Thánh A La Hán nào đến Hoàng cung thọ nhận vật thực, nếu hôm 
nay chúng ta không đến Hoàng cung, Đức vua Nanda cùng Hoàng hậu sẽ vướng 
phải tà kiến rằng: “Trong cõi Diêm phù này trống rỗng, không có bậc Thánh nhân. 
Như vậy sẽ mang đến nhiều bất lợi cho Đức vua cùng Hoàng Hậu”. 

Suy nghĩ như vậy rồi, Ngài nói với các vị Phật Độc Giác rằng: 

- Này các bạn, Hoàng hậu của vua Nanda đang thỉnh cầu chúng ta ngự đến 
Hoàng cung để nhận vật thực. Chúng ta nên hoan hỷ chấp thuận lời thỉnh cầu của 
Hoàng hậu, vì ba ngày qua không có vị Thánh A La Hán nào đến Hoàng cung nhận 
vật thực theo lời thỉnh cầu của Hoàng hậu. 

Không nên để cho Hoàng hậu cùng vua Nanda có ý nghĩ rằng: “Cả cõi Diêm 
phù rộng lớn này trở nên trống rỗng”. 

Cả 500 vị Phật Độc Giác hoan hỷ nhận lời thỉnh cầu của Hoàng hậu, từ nơi núi 
Gandhamadana (Hương sơn), các Ngài theo đường hư không đến hồ Anotatta (Vô 
Nhiệt) súc miệng, rửa mặt, rồi theo đường hư không ngự xuống hướng Bắc đứng 
trước cửa Hoàng cung. 

Thấy 500 vị Sa môn từ hư không ngự xuống, các quan tùy tùng vào báo tin 
cho vua Nanda cùng Hoàng hậu rằng: 

- Thưa Đại vương, có 500 vị Sa môn từ hư không đi xuống đang đứng trước 
cửa Hoàng cung ở hướng Bắc. 

Nghe được tin này, vua Nanda cùng Hoàng hậu vô cùng hoan hỷ, tự thân hai 
người ra trước cổng Hoàng cung, đảnh lễ dưới chân 500 vị Phật Độc Giác rồi rước 
bát các Ngài, thỉnh các Ngài ngự vào hoàng cung đến thượng lầu để cúng dường vật 
thực đến các Ngài. 

Khi các vị Phật Độc Giác nhận vật thực vào bát đầy đủ rồi, Đức vua quỳ dưới 
chân vị trưởng đoàn, còn Hoàng hậu quỳ dưới chân vị trẻ nhất trong đoàn, Đức vua 
bạch rằng: 

- Kính bạch các Ngài, nơi vườn Thượng Uyển của kinh thành rất rộng và 
thoáng mát, lại cách xa phố chợ nên rất yên tịnh. Chúng con xin thỉnh các Ngài ngự 
nơi vườn Thượng Uyển, để chúng con có dịp cúng dường các vật dụng đến các Ngài. 
Mong các Ngài nhận lời thỉnh cầu của chúng con để chúng con có cơ hội tạo phước 
lành đồng thời làm tăng trưởng phước lành nơi chúng con. 

Các vị Phật Độc Giác im lặng nhận lời, biết được các vị đã nhận lời, vua Nanda 
cùng Hoàng hậu vô cùng hoan hỷ. 

Các vị Phật Độc Giác từ giã Hoàng cung hướng về vườn Thượng Uyển để trú 
ngụ. 

Đức vua Nanda cho xây đựng 500 liêu thất, 500 con đường kinh hành, 500 
nơi nghỉ ban ngày, 500 nơi nghỉ ban đêm cúng dường đến các vị Phật Độc Giác. 


(75) 500 vị Phật Độc giác này là con của Hoàng hậu Padumavati, tiền thân của bà Thánh nữ A La 
Hán Uppalavannä. 


130 


Hằng ngày Đức vua Nanda cùng Hoàng hậu cúng dường vật thực cùng các 
món vật dụng đến các vị Phật Độc Giác để các Ngài sống luôn an lạc. 

Thời gian sau, nơi biên cương có loạn lạc, Đức vua Nanda phải thân chinh ra 
biên giới để dẹp loạn, trước khi xuất chinh, Đức vua dặn Hoàng hậu rằng: 

- Này Hoàng hậu, ta phải ra biên giới để dẹp loạn, Hoàng hậu ở kinh thành 
phải cố gắng phục vụ các vị Phật Độc Giác chu đáo. 

- Vâng, thưa Đại vương. 

Và Hoàng hậu thay Đức vua Nanda cúng dường vật thực cùng các vật dụng 
đến các vị Phật Độc Giác. 

Các Ngài sống an lạc nơi vườn Thượng Uyển suốt mùa mưa, bấy giờ tuổi thọ 
của các vị Phật Độc Giác đã mãn, trong một đêm Đức Phật trưởng đoàn là 
Mahapaduma an trú tâm trong thiền tịnh trọn cả ba canh, khi gần sáng Ngài xuất 
ra khỏi thiền tịnh, đi kinh hành trên đường kinh hành, rồi đứng tựa lưng vào vách 
gỗ viên tịch, các vị Phật Độc Giác khác cũng viên tịch ở nơi trú ngụ của mình. 

Sáng hôm ấy, Hoàng hậu cho thiết lập 500 chỗ ngồi nơi Khánh đường, bên 
trong Khánh đường cho rắc hương thơm, trên chỗ ngồi của các Ngài được rải hoa 
thơm, Hoàng hậu ngồi chờ đợi các vị Phật Độc Giác ngự đến để cúng dường vật 
thực. 

Khi mặt trời lên cao, không thấy có dấu hiệu các Ngài ngự đến Khánh đường 
để nhận vật thực, Hoàng hậu suy nghĩ: 

- Thông thường các Ngài ngự đến Khánh đường để nhận vật thực rất đúng 
giờ, hôm nay không thấy vị nào cả. Chẳng biết có điều gì bất ổn xảy đến cho các Ngài 
chăng? Hay có vị nào trong nhóm lâm trọng bệnh nên các vị phải ở lại chăm sóc? 

Hoàng hậu cho người hầu vào vườn Thượng Uyển để tìm hiểu nguyên nhân, 
người hầu đi vào vườn Thượng Uyển cảm giác khung cảnh vắng lặng lạ kỳ; đi đến 
liêu thất của vị Phật Độc Giác trưởng Mahapaduma, mở cửa liêu thất không thấy 
Ngài ngụ trong ấy. Lần theo đường kinh hành, người hầu thấy Ngài đang tựa lưng 
vào tấm vách gỗ. Người hầu đi đến đảnh lễ Đức Phật Độc Giác Mahäpaduma: 

- Bạch Ngài, vật thực đã sẵn sàng, giờ thọ thực đã đến. 

Vị Thánh A La Hán đã viên tịch, thân chỉ còn hơi ấm làm sao có thể trả lời 
được, thấy vị Sa môn vẫn im lặng, người hầu nghĩ thầm: “Hay Ngài đang ngủ say”. 

Người hầu đi đến gần Đức Phật Độc giác Mahäpaduma đưa tay sờ vào gót 
chân của Ngài, biết được bàn chân đã lạnh và cứng, người hầu suy nghĩ: “Hay là 
Ngài đã mệnh chung?”, đưa tay lên mũi Ngài thì nhận ra rằng: “Ngài đã mệnh chung, 
không còn cảm nhận được hơi thở vào, hơi thở ra”. 

Người hầu đi đến liêu thất vị thứ hai, vị thứ ba... Khi biết chắc 500 vị Sa môn 
mệnh chung trong cùng một ngày. 

Người hầu trở lại Hoàng cung, Hoàng hậu hỏi rằng: 

- Này con, các Ngài vẫn sống an lạc phải không? 

- Thưa Hoàng hậu, các Ngài cùng mệnh chung cả rồi. 

Bất ngờ nghe tin khủng khiếp này, Hoàng hậu bàng hoàng rồi bà than khóc 
thảm thiết cùng với các quan hộ giá và cư dân trong thành Bäränasi đi đến vườn 
Ngự Uyển. 

Thấy tất cả 500 vị cùng mệnh chung, đại chúng than khóc tiếc thương, rồi 
cùng nhau lập đài hỏa táng để thiêu xác các vị Phật Độc Giác. Khi ngọn lửa tàn rụi 


151 


mọi người tìm Xá lợi của các Ngài, nhưng các vị Độc giác không hề lưu lại Xá lợi, tất 
cả đều tan biến khi ngọn lửa rụi tàn. 

Sau khi dẹp yên giặc loạn ở biên cương, Đức vua Nanda trở về kinh thành. 
Việc đầu tiên khi đi vào kinh thành là Ngài đi đến vườn Thượng Uyển để đảnh lễ 
các vị Phật Độc Giác, nhưng khi vào trong vườn Thượng Uyển thấy khung cảnh 
văng lặng, hình bóng 500 vị Sa môn không còn, Đức vua suy nghĩ: 

- Phải chăng Hoàng hậu bê trễ trong việc phục vụ các Ngài, nên các Ngài trở 
về núi rừng thanh vắng? 

Đức vua Nanda đi đến Hoàng cung, vừa trông thấy Hoàng hậu, Ngài hỏi rằng: 

- Này Hoàng hậu, nàng có phục vụ các vị Phật Độc Giác chu đáo không? Các 
Ngài sống có được an lạc chăng? 

Hoàng hậu trình lên Đức vua sự kiện: “500 vị Phật Độc Giác cùng viên tịch 
trong ngày”. Rồi Hoàng hậu nói thêm rằng: 

- Thưa Đại vương, chí đến những bậc trí tuệ có thần lực như thế cũng không 
tránh khỏi tay tử thần. Làm thế nào chúng ta có thể tránh khỏi sự chết đang đuổi 
theo chứ? 

Nghe được những lời này, Đức vua Nanda như người vừa tỉnh mộng, không 
vào trong Hoàng cung mà đi thẳng đến vườn Thượng Uyển, cho gọi Thái tử đến, 
truyền các đại thần làm lễ tôn vương cho Thái tử, trao vương quốc hùng mạnh Kãsi 
đến Thái tử. 

Đức vua Nanda cạo bỏ râu tóc, đắp lên mình y phục của bậc xuất gia, sống ẩn 
dật trong vườn Thượng Uyển tu tập bốn vô lượng tâm và chứng đắc được thiền 
tịnh. 

Hoàng hậu suy nghĩ: “Đức vua đã xuất gia làm ẩn sĩ, ta không còn việc gì phải 
làm trong Hoàng cung này nữa. Ta hãy xuất gia tu tập là con đường tốt nhất”. 

Hoàng hậu trở thành nữ đạo sĩ trong hậu cung, tu tập bốn vô lượng tâm 
chứng đắc thiền tịnh. 

Mệnh chung cả hai sinh về Phạm thiên giới. 

Có thể thấy rằng thành công của tiền thân Ngài Mahäkassapa cũng có sự trợ 
giúp của bà Bhaddäkapilani. Đó là một sự ràng buộc rất là đặc biệt. 

Vào kiếp cuối, thanh niên Pipphali và nàng Bhaddakapilani không khởi tâm 
luyến ái là do một thường cận y duyên như sau: 

5- Bổn sanh 540 Chuyện hiếu tử Sama (Tiền thân Szma) 

Ngày xưa, không xa thành BaäranasI, ở phía bên này sông, có một làng thợ săn 
và một làng nữa ở bên kia sông, mỗi làng có chừng 500 gia đình cư trú. 

Lúc bấy giờ có hai nhà thiện xạ trong hai làng đó là đôi bạn thân thích, họ giao 
ước với nhau từ trẻ rằng nếu đôi bên sinh con trai và con gái thì sẽ gả con cho nhau. 

Theo thời gian trôi, một cậu trai được hạ sinh trong nhà thiện xạ bên này 
sông và một cô gái sinh vào nhà thiện xạ kia. Cậu bé được đặt tên Dukulaka vì khi 
sinh ra đời cậu được quấn trong lớp tã lót thật đẹp, còn cô gái được đặt tên là 
Parika, vì cô sinh ra bên kia sông. Cả hai đều xinh đẹp với làn da óng ả như vàng và 


132 


mặc dù được sinh ra trong làng săn bắn, chúng không hề sát sinh hại mạng do trước 
đó là vị Phạm thiên(1”9), 

Khi được 16 tuổi, bị cha mẹ nhắc nhở chuyện lập gia đình, cả hai đều bịt tai 
lại, bảo: “Đừng nói chuyện ấy với con.” 

Nhưng do bị ép cưới, họ đành phải cưới nhau nhưng sống riêng lẻ như các vị 
Phạm thiên, không hề sa vào bể ái dục. Dukulaka không hề giết cá hay nai hươu, 
cũng không hề bán các thứ cá mà người khác mang đến cho cậu. Cuối cùng cha mẹ 
cậu bảo: 

- Con sinh ra trong gia đình săn bắn mà con lại không thích sống trong nhà, 
cũng không sát sinh hại vật, vậy con muốn gì? 

Cậu đáp: 

- Nếu cha mẹ cho phép, con xin làm ẩn sĩ ngay ngày hôm nay. 

Khi được cha mẹ cho phép, cả hai rời nhà ra đi dọc theo bờ sông Hằng, rồi rời 
bỏ sông Hằng, họ đi lên núi dọc theo sông Migasammatà. Lúc bấy giờ cung của 
Thiên chủ Sakka bỗng nóng rực lên. 

Thiên chủ Sakka, sau khi xác định duyên cớ, liền bảo thiên thần Vissakamma 
(thiên thần kiến trúc) đi dựng am lá và cung cấp mọi vật dụng cần thiết cho cuộc 
đời tu hành của hai vị ẩn sĩ. 

Khi ẩn sĩ Dukulaka bước vào trong am, thấy đủ mọi vật dụng cần thiết liền 
kêu lên: 

- Đây chính là lễ vật của Thiên chủ Sakka cúng dường chúng ta. 

Rồi vị ấy đắp chiếc y màu đỏ do thiên thần Vissakamma để lại, phân chia am 
lá với nữ ẩn sĩ Parika, cả hai cùng hành trì đủ mọi giới luật của đời Phạm hạnh. 

Một ngày nọ, khi thấy ác nghiệp sắp trổ quả khiến hai vị ẩn sĩ bị mù mắt. 
Thiên chủ Sakka đề nghị hai vị hãy phạm giới để sinh một đứa con. Hai vị này kiên 
quyết không chấp nhận. 

Cuối cùng, Thiên chủ Sakka thỉnh nam ẩn sĩ dùng ngón tay cái chạm vào rốn 
nữ đạo sĩ. Khi chạm vào, Thiên chủ Sakka thỉnh một vị Chư thiên (tiền thân Bồ tát) 
từ cõi trời Đạo Lợi nhập vào thai bào. Sau mười tháng, bà hạ sinh một hài nhi da 
vàng óng, vì thế nên họ đặt tên là Sama. 

Khi ác nghiệp trổ, hai vị ẩn sĩ bị mù. Bồ tát Sama chăm sóc cha mẹ rất tận tụy. 
Sau kiếp đó, cả hai ông bà chứng đắc thiền định, tái sanh về Phạm thiên giới. Từ 
Phạm thiên giới tái sanh xuống là thanh niên Pipphali và nàng Bhaddäkäpilän1. 

Khi di mẫu Mahäpajapati Gotami được Đức Thế Tôn cho phép xuất gia và Ni 
Tôn. Sau khi thọ giới Tỳ khưu Ni không bao lâu bà đắc quả A La Hán. 

Về sau, giữa hàng tứ chúng, Đức Thế Tôn tuyên bố rằng: 

Etadaggam, bhikkhave, mama sävikãnam bhikkhuninam pubbeniväasam 
anussarantinam yadidam bhaddaä kãpilãm. 

“Này các Tỳ khưu, trong các nữ đệ tử Tỳ khưu ni của Ta, nhớ đến các đời sống 
quá khứ, tối thắng là Tỳ khưu ni Bhaddakapilan” 


(79) Một vị Phạm thiên khi mệnh chung tái sinh về cõi người, chưa chắc được sanh vào dòng vua 
chúa, trưởng giả... mà phải sanh vào nhà bình dân, làng chài, làng thợ săn... 


133 


Trong thời Đức Phật, có bốn vị có Túc mạng minh có thể nhớ 1 A tăng kỳ kiếp 
trái đất, đó là: 

1- Ngài Sariputta 

2- Ngài Moggallana 17” 

3- Ngài Bakkula 178) 

4- Bà Yasodhara 179) 

Chưa chắc sức nhớ của bà Bhaddäkapilani hơn hẳn bốn vị trên, nhưng Đức 
Phật ban địa vị theo ước nguyện của tiền thân bà trong quá khứ. 


Xứ Madda và một số nữ nhân xứ Madda được Kinh điển đề cập đến 
Đây là tên gọi của một quốc độ mà dân ở xứ này có tên gọi là Madda. Xứ này 
có kinh đô là Sagala, là kinh đô của vua Milinda trong tập Milindapañha. Kinh đô 
Sagala cách thành Savatthi hay Kusinara khoảng 100 do tuần. Kinh điển cũng đề 
cập nhiều đến xứ Madda, vì xứ này được xem như là cái nôi sản sinh nhiều cô gái 
xinh đẹp. Có câu Pa]i giải tự như sau: 
“Maddarattham nãma itthãgaro” - “Phòng của nữ nhân gọi là xứ Madda”. 
Nói cách khác, đây là sự tán thán xứ Madda vì có nhiều cô gái xinh đẹp. Những 
cô gái xinh đẹp này không đi ngoài phố; họ thường ở trong phòng, có người bảo vệ. 
Xứ Madda có nhiều căn phòng như vậy. Một số nữ nhân xứ Madda được Kinh điển 
đề cập đến như sau: 
1- Công chúa Pabhavatĩ 
Theo Bổn sanh 531 (Tiền thân Kusa), có một thời Bồ tát làm đại đế Kusa. Tiền 
thân của đại đế Kusa trong quá khứ là một người em chồng. Người anh có một 
người vợ. Hai anh em cùng đi làm ruộng. Người chị dâu phải đem vật thực cho hai 
anh em dùng. Một hôm trên đường đi ra ruộng đem cơm, người chị dâu thấy Đức 
Phật Độc Giác, nàng hoan hỷ cúng dường cả hai phần cơm. 
Người em chồng đang đói bụng, đi ra đường đón chị dâu thì thấy người chị đang 
cúng dường cơm đến Đức Phật Độc Giác. Người em không hài lòng nói: 
- Bạch Ngài, trong hai phần vật thực đó có một phần của con. 
Đức Phật Độc Giác nghe vậy mở bát ra. Người em lấy phần vật thực của mình. 
Người chị dâu cảm thấy hổ thẹn, nhìn quanh thấy bông sen, nên ngắt bông sen 
cúng dường Đức Phật Độc giác và nguyện rằng: 
- Bạch Ngài, do phước báu con cúng dường đến Ngài như vậy, xin cho từ nay 
về sau con không bao giờ gặp người ác. 
Người em nghe vậy khó chịu, cúng dường phần vật thực của mình vào bát 
Đức Phật Độc Giác và nguyện rằng: 


77) Tiền thân của Ngài Sãriputta và Ngài Moggallana lúc phát nguyện thành “Thượng thủ Thinh 
văn” cách kiếp trái đất này là 1 A tăng kỳ và 100 ngàn đại kiếp nên sức nhớ lại 1 A tăng kỳ kiếp 
không có gì lạ. 

(178 Ngài được Đức Thế Tôn ban cho địa vị “Tối thắng về hạnh thiểu bệnh”. Ngài xuất gia năm 80 
tuổi, vào ngày thứ tám Ngài chứng được A La Hán. Ngài sống thêm 80 năm sau cùng. Tổng cộng 
tuổi thọ của Ngài là 160 tuổi. Trong đời Ngài chỉ có sáu chứng bệnh: - Nóng quá - Lạnh quá - No 
quá - Đói quá - Đi tiêu - Đi tiểu 

79) Bà theo sát Bồ tát 4 A tăng kỳ và 100 ngàn kiếp trái đất nên sức nhớ lại 1 A tăng kỳ kiếp 
không có gì lạ. 


134 


- Do phước con cúng dường đến Ngài, xin cho người chị dâu không kiếp nào 
có thể thoát khỏi tay con. 

Do làm phước lúc sân hận nên đại đế Kusa rất xấu xí; ước nguyện của người 
em chồng cũng không tốt đẹp gì nên sinh ra một tâm tham ái. Đại đế Kusa này đã 
say mê nhan sắc nàng công chúa Pabhavati, thành Sãgala, xứ Madda (hậu thân 
người chị dâu). 

2- Hoàng hậu Subhadda 

Theo Bổn sanh 514 (Tiền thân Chaddanta), hoàng hậu Subhadda của vua cai 
trị xứ Kasi, tại kinh thành Baraänasi là công chúa xứ Madda. 

Do một phút hờn ghen trong quá khứ, voi cái Cullasubhadda (tiền thân hoàng 
hậu Subhadda) - vợ của voi chúa Chaddanta đã đem các thứ quả rừng nàng đã hái 
dâng cúng các vị Độc Giác Phật ấy, và nàng cầu nguyện như vầy: 

- Từ nay, sau khi con lìa trần, ước mong rằng con được tái sinh làm công chúa 
Subhaddä trong hoàng tộc của vua Madda, và khi đến tuổi trưởng thành, mong rằng 
con được vinh dự làm hoàng hậu của vua Baränasï. Lúc ấy con sẽ đầy vẻ diễm lệ 
trước mắt ngài và được ngài sủng ái và sẽ có đầy đủ quyền lực thực hiện điều gì 
con ước muốn. Thế là con sẽ tâu đức vua cho người thợ săn dùng tên độc bắn tử 
thương Voi chúa này. Và như vậy con ước mong có thể bảo chúng đem về dâng con 
một cặp ngà tỏa hòa quang lục sắc kia. 

Từ đó nàng bỏ ăn uống, nên héo mòn dần, chẳng bao lâu nàng từ trần rồi tái 
sinh làm con chánh hậu vua xứ Madda và được đặt tên là Subhadda. Khi tới tuổi 
trưởng thành, công chúa được gả cho vua xứ Kãsi tại kinh thành Baraänasi. 

3- Công chúa xứ Madda - vợ vương tử CuJa Kaliñga 

Theo Bổn sanh 479 (Tiền thân Kalingabodhi), một thuở nọ, trong vương 
quốc Kalinga tại kinh thành Dantapura, có một vị vua mệnh danh là Kalinga cai trị. 
Vua có hai vương tử tên là Maha Kalinga và CuJa Kalinga. Thời ấy các nhà tiên tri 
đã đoán rằng vị vương tử Maha Kalinga sẽ cai trị sau khi vua cha băng hà, còn vị 
vương đệ Cula Kalinga sẽ trở thành nhà tu khổ hạnh, sống đời khất sĩ. Tuy thế, con 
trai vị Cũla Kalinga sau này sẽ là một đấng Chuyển luân Thánh vương. 

Thời gian trôi qua và khi vua cha băng hà, vương tử Maha Kälinga lên ngôi 
báu, còn vương đệ làm phó vương. Vị vương đệ cứ nghĩ rằng con trai mình sau này 
sẽ là một Chuyển Luân Vương, nên sinh lòng kiêu mạn về cớ đó. Đức vua sai người 
đuổi Cũla Kalinga đi. 

Vương tử Cula Kalinga bỏ đi, lập am thất bên bờ sông Hằng và sống như 
người tu khổ hạnh. 

Lúc bấy giờ, trong vương quốc Madda ở kinh thành Sãgala, vua Madda vừa 
hạ sinh một công chúa. Về phần công chúa này, cũng như vương tử kia, các nhà tiên 
tri đoán rằng nàng sẽ phải làm nhà tu khổ hạnh, song con trai nàng sẽ thành một 
Chuyển Luân Vương. Đến khi công chúa trưởng thành, các vị vua ở Diêm Phù Đề 
(Ấn Độ) nghe tin đồn ấy, liền đồng một lúc đến bao vây kinh thành. 

Vua nghĩ thầm: “Nay ta gả con gái ta cho một quốc vương nào thì các vị vua 
kia sẽ nổi giận. Vậy ta phải cố gắng cứu mạng con gái ta”. Vì thế, vua cùng hoàng 
hậu và công chúa cải trang trốn vào rừng, và sau khi dựng một am thất hơi xa bờ 
sông, phía trên thảo am của vương tử Kalinga, họ cùng sống tại đó như người tu 
khổ hạnh, ăn toàn những thứ cây trái lượm hái được. 


135 


Hai vị cha mẹ muốn con gái được an ổn, nên để nàng ở lại trong am, rồi đi ra 
hái trái rừng. Trong lúc hai vị đi vắng, nàng lượm đủ các loại hoa kết thành vòng 
hoa. Bấy giờ, trên bờ sông Hằng có một cây xoài nở hoa đẹp, tạo thành một cái thang 
thiên nhiên. Nàng trèo lên đó, đùa chơi và tìm cách thả vòng hoa xuống nước. 

Vương tử Cula Kalinga đi tắm nhặt được vòng hoa này, biết rằng đây là vòng 
hoa của người con gái mới lớn, nên đi lên phía thượng lưu sông Hằng, gặp được 
đức vua, hoàng hậu và công chúa. Sau đó, Cũ]a Kalinga đã cưới được công chúa. Về 
sau nàng sinh ra Bồ tát, đặt tên là Kalinga. Bồ tát lớn lên, học tập đủ mọi nghệ thuật 
tài năng từ thân sinh và tổ phụ chàng. 

Về sau, cha chàng nhìn theo cách kết hợp của ngôi sao và biết được vương 
huynh đã băng hà. Vì thế, ông gọi con trai vào và bảo: 

- Này con,con không nên phí cuộc đời trong rừng già buồn tẻ, vì vương huynh 
ta, Đại vương Kalinga ấy đã qua đời. Vậy con phải về Dantapura và kế vị vương 
quyền của dòng họ ta. 

Sau đó, người cha trao cho con các vật mang theo mình: chiếc nhẫn có tín 
hiệu, tấm thảm và thanh kiếm rồi bảo: 

Này con, trong kinh thành Dantapura ở phía kia có một vị đại thần vốn là bề 
tôi thân tín của cha. Con hãy đến nhà vị ấy, đi thẳng vào phòng riêng, đưa cho ông 
thấy ba vật này, rồi nói cho ông biết con là con của ta. Ông sẽ đưa con lên ngai vàng. 

Nhờ sự giúp đỡ của vị đại thần này, Kalinga lên ngôi, trở thành vị Chuyển 
Luân vương. 

4- Hoàng háu Phusatï và công chúa Maddï 

Theo Bổn sanh 547 (Tiền thân Vessantara), hoàng hậu Phusati - công chúa 
xứ Madda là vợ vua Sañjaya trị vì xứ Sivi. Khi mang thai Bồ tát đến kỳ sinh nở, bà 
trở về quê. 

Trên đường về quê sinh nở, bà đi đến một phố thương buôn. Tại đây hoàng 
hậu đã sinh ra Bồ tát và đặt tên Ngài là Vessantara (ở giữa phố thương buôn) 680), 

Khi hoàng tử Vessantara trưởng thành, được vua cha truyền ngôi và cưới 
công chúa Maddi xứ Madda làm chánh hậu. 

5- Hoàng hậu Candadevï 

Theo Bổn sanh 538 (Tiền thân Mũgapakkha), hoàng hậu Candadevi - công 
chúa xứ Madda là vợ vua xứ Käsi. Bà sinh ra Bồ tát, đặt tên là Temiya. 

Vì có phước nhớ lại kiếp trước, tiền thân Bồ tát khi làm vua đã xử oan một 
người và bị đọa xuống địa ngục. Kinh sợ ngai vàng như vậy, Bồ tát giả câm và què 
trọn 16 năm trời với mục đích được xuất gia. 

Theo Tập Mahävamsa (Bộ Đại sử của Tích Lan), vua Sumitta thành hôn với 
công chúa xứ Madda, sinh ra được ba hoàng tử. Hoàng tử nhỏ tuổi nhất có tên gọi 
là Panduväsudeva, sau này trở thành vua Tích Lan. 

6- Bà Bhaddakapilanr 
Theo Sớ giải Therigatha, bà Bhaddäkapilanï cũng là người xứ Madda. 
7- Hoàng hậu Anoja 

Theo Sớ giải Kinh Pháp Cú, câu số 79, hoàng hậu Anojä - công chúa xứ Madda 

là vợ vua Mahakappina trị vì xứ KukkutavaH. 


(180) Vessantara = Vessa (thương buôn) +antara (ở giữa) 
136 


8- Trưởng lão ni Khema 

Theo Sớ giải Therigathä, trước khi xuất gia, bà Khema cũng là công chúa xứ 
Madda, vợ vua Bimbisara. 

Theo ba bản Sớ giải (18, hoàng hậu của các vị vua Chuyển Luân có thể là 
người xứ Madda. 

9- Cô gái xứ Madda giống pho tượng vàng 

Theo Sớ giải Kinh Pháp Cú số 215, tương truyền rằng có một vị Phạm thiên 
mệnh chung tái sanh vào gia tộc đại trưởng giả trong thành Saävatthi. 

Khi mới sinh ra, cậu bé không chịu được mùi nữ nhân. Khi được người nữ bế, 
cậu khóc thét lên. Khi cho bú, người mẹ phải dùng vải bao ngực mình lại. Hài tử này 
được đặt tên là Anitthigandha 182), 

Khi được 16 tuổi, cha mẹ chàng bảo: 

- Này con! Cha mẹ muốn cưới vợ cho con. 

Chàng trả lời: 

- Con không cần vợ. 

Sau đó cha mẹ hỏi nhiều lần chàng đều từ chối. Cuối cùng, chàng cho mời 500 
người thợ kim hoàn đến, trao cho họ ngàn lượng vàng khối, bảo họ đúc một tượng 
thiếu nữ thật xinh đẹp. 

Một lần nữa, khi cha mẹ chàng bảo: 

- Này con, nếu con không chịu kết hôn, dòng dõi nhà ta sẽ tuyệt tự. Hãy để 
cha mẹ cưới vợ cho con. 

Chàng chỉ pho tượng vàng: 

- Thưa cha mẹ, nếu cha mẹ tìm được cho con một cô gái y như pho tượng này, 
con sẽ vâng lời. 

Cuối cùng những người Bà la môn cũng tìm được một cô gái y như pho tượng, 
là con gái của một đại trưởng giả tại kinh thành Sägala, xứ Madda. Rồi họ thông tin 
đến gia đình Anitthigandha. 

Khi nghe tin có một thiếu nữ đẹp hơn cả tượng vàng, nỗi ước muốn dâng lên, 
Anitthigandha phát sinh tâm luyến ái, mong mau được gặp cô gái. Tuy nhiên, trên 
đường di chuyển, cô gái mảnh mai không chịu được sự khó khăn trên đường nên 
ngã bệnh và mệnh chung. Nghe tin đó, tâm của thanh niên Anitthigandha vô cùng 
sầu muộn, bỏ ăn uống. 

Khi thấy được duyên lành của chàng, vào buổi sáng, Đức Thế Tôn cầm bát đi 
khất thực. Ngài dừng lại trước cửa nhà thanh niên Anitthigandha. Ông bà đại 
trưởng giả bước ra đảnh lễ Đức Thế Tôn và thỉnh Ngài vào nhà, ngồi ở nơi đã được 
soạn sẵn. Rồi họ cúng dường vật thực đến Đức Thế Tôn. 

Sau khi thọ thực xong, Đức Thế Tôn hỏi: 

- Này gia chủ, vì sao không thấy thanh niên Anitthigandha? 

- Bạch Thế Tôn, nó chẳng chịu ăn uống, cứ nằm ở trong phòng. 


481). - Sớ giải Trung Bộ Kinh (MAii.950) 
- Sớ giải Trường Bộ Kinh (DA.i.262) 
- Sớ giải Tiểu Bộ Kinh (KhA.173) 
(182) Anitthigandha =na (không) +itthi (nữ nhân) +gandha (mùi) 
137 


Vậy thì này gia chủ, hãy nhân danh Như Lai, gọi thanh niên Anitthigandha ra 
đây. 

Thanh niên Anitthigandha đi ra, đảnh lễ Đức Thế Tôn và ngồi xuống một bên. 
Đức Thế Tôn hỏi: 

- Này thanh niên, ngươi phiền muộn, khổ sở lắm phải không? 

- Thưa vâng, bạch Đức Thế Tôn. 

- Này thanh niên, vì nguyên nhân nào ngươi lại sầu khổ như vậy? 

- Bạch Đức Thế Tôn, một nữ nhân mà con hài lòng đã mệnh chung trên đường 
đi từ Sagala đến đây. Nghe được tin này con phát sinh sầu khổ. 

Đức Thế Tôn phán dạy: 

- Thật vậy, này thanh niên, do nhân dục ái mà sanh sầu khổ. Cũng vì do nhân 
dục ái này, lo sợ sanh lên. 

Rồi Đức Thế Tôn nói lên kệ ngôn: 

Kinh Pháp Cú số 215 
“Kamato jäyati soko, 
kãmato Jayati bhayam; 
Kãmato vippamuttassa, 
natthi soko kuto bhayam.” 
Dịch 
“Dục ái sinh sầu ưu, 
Dục ái sinh sợ hãi, 
Ai thoát khỏi dục ái, 
Không sầu, đâu sợ hãi.” 
Kệ ngôn này Đức Thế Tôn thuyết lên có vẻ đơn giản nhưng thật ra Ngài đang đề 
cập đến Tứ Thánh Đế. 
“Kamato”: Sự ước ao, sự mong muốn dục lạc. Chỉ cho hai loại dục: 
Vatthukama: Vật dục 
Kilesakäma: Phiền não dục 
Ở đây chủ yếu là Phiền não dục. 
Jjayatï”: Sinh ra 
“Soka”: Phiên muộn 
“Phaya”: Lo sợ 
Giải: 

Dục ái (Tập đế) chính là nhân sinh sầu muộn và lo sợ (Khổ đế). Ngay cả chính 
Dục ái (Tập đế) cũng là Khổ. Dục ái không thường hằng bất biến, nó vẫn phải chịu 
sự chi phối của Vô thường; vẫn phải chịu sự chi phối của Khổ não; là sự yêu thích 
một cách rỗng không, không có cốt lõi nào nằm trong đó cả. 

Vậy nên, hai câu đầu, Đức Phật chỉ ra Tập đế và Khổ đế. Tập đế vừa tạo ra 
Khổ mà chính bản thân nó là Khổ. Còn Khổ đế tự bản thân nó Khổ, nó không làm 
duyên cho cái khác nữa vì nó là quả rồi. 

“Vippamutta”: Thả ra, được tự do, thoát khỏi. 

“Kamato vippamuttassa”: nghĩa là “đã thoát khỏi dục ái”, không còn bị dục ái 
trói buộc. Câu này Đức Phật chỉ cho Bát Chánh Đạo, tức là Đạo đế. 

Người thực hành Bát Chánh Đạo sẽ la bỏ được tham ái. Chỉ Bát Chánh Đạo 
mới có thể bứng trọn vẹn tham ái ra, còn các Pháp môn khác chỉ áp chế hay đè nén 
tham ái mà thôi. 

138 


“Natthi”: Không có 

“Kuto”: Từ đâu 

“Natthi soko kuto bhayam”: Không có sầu muộn, từ đâu có sợ hãi. Câu này 
Đức Phật chỉ cho Diệt đế, nghĩa là Níp Bàn - chấm dứt ái, từ đó chấm dứt luôn sầu 
muộn, chấm dứt luôn sợ hãi. 

Nghe dứt câu kệ, thanh niên Anitthigandha chứng Quả Dự Lưu. 

Kệ ngôn 36, Kinh Tê Giác Một Sừng 

Ngoài ra, ở xứ Madda cũng có một câu chuyện rất đặc biệt nữa. Đó là bài Kinh 
Tê Giác Một Sừng 43), kệ ngôn 36. 

Duyên khởi của kệ ngôn 36 này như sau: 

Một vị Bồ tát Độc Giác đã xuất gia tu tập trong Giáo Pháp của Đức Thế Tôn 
Kassapa khoảng hơn mười ngàn năm. Trong thời gian đó, vị ấy đã chứng được Sơ 
thiền với đề mục Kasina, nhưng không chứng đắc được Đạo Quả. Khi mệnh chung, 
vị Trưởng lão này tái sanh về Phạm thiên giới. Do ước muốn chứng đắc được Pháp 
giải thoát, vị Phạm thiên này nguyện cho tuổi thọ mình giảm đi để tái sanh về cõi 
nhân loại, vun bồi phước lành. 

Từ Phạm thiên giới, vị ấy tái sanh vào lòng hoàng hậu của vua xứ Bäränasi. 
Khi hoàng hậu biết mình thọ thai, bà thông báo cho đức vua. Một chúng sanh hữu 
phước khi thọ sinh vào lòng nữ nhân nào, nữ nhân ấy được bảo vệ và được sự an 
lạc. Đức vua cho bảo vệ, chăm sóc thai bào rất chu đáo. Kể từ khi đó, hoàng hậu có 
thể dùng bất cứ vật thực nào do thai bào mong muốn. Nhưng các món này phải 
tránh sáu điều: - Nóng quá - Lạnh quá - Mặn quá - Chua quá - Đắng quá - Chát quá. 

Theo Sớ giải, khi người mẹ dùng vật thực nóng quá, hài nhi như đang ở trong 
một chảo sắt nóng bỏng lên. 

Khi mẹ dùng vật thực lạnh quá, hài nhi như đang ở trong vùng lạnh buốt của 
địa ngục Không Gian - nơi không có ánh sáng mặt trời. 

Khi mẹ dùng vật thực mặn quá, chua quá, đắng quá, chát quá, hài nhi như bị 
tấn công bởi những ngọn giáo, những mũi tên, những mũi kim... có tấm những chất 
mặn, chua, đắng, chát khiến thân hài nhi bị phỏng rát, run rẩy, không an lạc. Vật 
thực của hoàng hậu thường ngọt dịu, nhiều chất bổ dưỡng, phù hợp với thai nhi. 

Lại nữa, đối với việc đi, đứng, nằm, ngồi của hoàng hậu cũng phải diễn ra một 
cách nhẹ nhàng, trên những nệm nhung mềm mại để tránh cho thai nhỉ bị kinh 
động. Bốn oai nghi này phải được cân bằng. 

Sau mười tháng, hoàng hậu sinh ra một hoàng tử xinh đẹp với lớp da hồng 
hào. Khi tắm rửa xong, các nữ tỳ ẫm bồng hoàng tử. Hoàng tử này không chịu được 
mùi nữ nhân, liền khóc thét lên, vùng vẫy dữ dội. Ngay cả chính hoàng hậu cũng 
không thể bồng được con mình. Khi một người nam nào ẫm hoàng tử, hoàng tử im 
lặng không quấy khóc nữa. Hoàng hậu cũng lấy làm đau khổ. 

Khi cho hoàng tử bú, hoàng hậu phải dùng vải che ngực lại một lớp dày. Do 
đó, hoàng tử được đặt tên là Anitthigandha. 

Khi hoàng tử 16 tuổi, đức vua muốn truyền ngôi con. Theo nghỉ thức truyền 
thống, hoàng tử phải lập gia thất rồi mới được làm lễ tôn vương. Đức vua cho tuyển 


(183) Tiểu Bộ Kinh, Kinh Tập, Phẩm Rắn, Kinh Tê Giác Một Sừng (Khaggavisanasutta) (Sn.6) 
139 


chọn những cô gái xinh đẹp để hoàng tử tuyển chọn, nhưng tất cả đều bị hoàng tử 
từ chối. Đức vua và hoàng hậu liên tục thúc giục hoàng tử lấy vợ. 

Tương tự như câu chuyện của Ngài Mahakassapa và bà Bhaddakapilam hoặc 
câu chuyện trong Kinh Pháp Cú số 215, hoàng tử cũng sai người đúc một pho tượng 
nữ nhân bằng vàng. 

Đức vua và hoàng hậu cho người đi tìm, cuối cùng cũng tìm được một công 
chúa xinh đẹp như pho tượng vàng, xứ Madda. 

Cũng như câu chuyện trong Kinh Pháp Cú số 215, công chúa này mệnh chung 
trên đường di chuyển. Nghe tin đó, hoàng tử Anitthigandha đau khổ cùng cực. 

Nhờ phước độ Ba la mật đã tích lũy rất nhiều, tại chỗ ngồi, hoàng tử nhìn vào 
sự khổ cùng cực của mình, đưa tâm quán xét thấy sự khổ này sinh ra từ dục ái; rồi 
chàng quán xét sự khổ này theo Lý Duyên Khởi như sau: 

“Trước đây ta đâu có sầu muộn, đâu có buồn khổ. Nay vì sao ta có sầu muộn, 
có buồn khổ như vậy? Sự sầu muộn, buồn khổ này sinh lên do nhân nào?” 

Rồi chàng quán xét nguyên nhân là do “có”. “Có” là như thế nào? Bởi vì tạo ra 
pho tượng nữ nhân và “có”. Sự “có” này còn bất định, chứ chưa phải nhất định. 
Nhưng khi nghe rằng nàng công chúa xứ Madda có vóc dáng, vẻ mặt... y như pho 
tượng vàng, sự “có” sinh lên. Sự “có” này là thật rồi, đây là “có sinh động”. Còn pho 
tượng vàng cũng là “có” nhưng “có vô tri”. Sự sầu muộn này sinh lên do duyên “nắm 
giữ ”- muốn “có” được nàng công chúa. 

Hoàng tử quán xét tiếp: Sự “có” này sinh lên do duyên “nắm giữ”. Trước đây 
khi không biết, không nghe, tâm Ngài bình thường. Giờ đây khi biết được, nghe 
được do duyên “nắm giữ” sự biết, sự nghe này; tham ái sinh lên, muốn nắm giữ 
được vật đó. Giống như một người muốn thi đậu, phải nắm giữ các bài học; do nắm 
giữ bài học, người đó mới thi đậu. 

Thủ chính là sự “nắm giữ”. Thủ sinh lên do duyên Ái. Do mong muốn tầm cầu, 
thì mới có sự nắm lấy; do nắm lấy, thì mới có được điều đó; khi có điều đó thì có 
sầu muộn, đau khổ vì cái “có” này bị Vô thường, bị tan rã. 

Sau khi nỗ lực quán xét đi quán xét lại, Ngài thấy cái khổ này do duyên của 
Vô minh và Ái. Vì sao Vô minh, vì không biết đó là Khổ, Nguyên nhân sinh khổ, Sự 
thoát khổ và Con đường chấm dứt khổ. Vô minh càng mạnh thì Ái càng nặng và 
ngược lại. Do Vô minh nên tạo ra các hành động thiện, bất thiện, bất động. Do Vô 
minh duyên cho Hành, dần dần Thọ duyên cho Ái. 

Trước đây không nhận được tin tìm được cô gái, Ngài vẫn bình thường. Khi 
nhận được tin tìm được cô gái, tức là cái Thọ nhận. Thọ duyên cho Ái sinh khởi. Ái 
nếu không được thành tựu thì dẫn tới đau khổ. Sau khi quán xét như vậy, hoàng tử 
chứng Quả A La Hán, trở thành một vị Phật Độc Giác. 

Vị Phật Độc Giác ngồi yên lặng tại đó, với các quyền yên tịnh. Bấy giờ các vị 
đại thần thưa rằng: 

- Xin hoàng tử không nên sầu muộn. Trong cõi Diêm Phù Đề rộng lớn này có 
rất nhiều nữ nhân xinh đẹp. Chúng tôi sẽ đem về cho Ngài một nữ nhân khác, tuyệt 
hảo hơn nàng công chúa đã mệnh chung đó. 

Vị Phật Độc Giác nói: 

- Này các đại thần, ta không còn sầu muộn nữa, ta đã thành Phật Độc Giác rồi. 

- Ngài đừng nói như vậy! Ngài vẫn còn là một vị hoàng tử, không có diện mạo 
của một vị Phật Độc Giác. 


140 


- Vị Phật Độc Giác có hình dáng như thế nào? 

- Thưa hoàng tử, vị Phật Độc Giác có hình dáng của bậc Sa môn, tóc được rũ 
bỏ xuống, mình đắp tam y, tay cầm bát. 

Ngay lập tức, Ngài vỗ tay lên đầu, râu tóc liền rụng xuống. Trên mình Ngài 
xuất hiện tám tư cụ của vị Sa môn: Tam y, bát, dây lưng, vải lọc nước, kim chỉ, ống 
đựng kim. 

Đức Phật Độc Giác nói lên câu kệ số 36, rồi theo đường hư không đến hội ngộ 
với các vị Phật Độc Giác. Các vị hỏi nguyên nhân nào Ngài đã trở thành Phật Độc 
Giác. Ngài lặp lại kệ ngôn số 36: 

“SamsaggaJatassa bhavanti snehä, 

snehanvayam dukkhamidam paholi; 

Adinavam snehajam pekkhamaäno, 

eko care khaggavisanakappo.” 

Dịch: 

“Do thân cận giao thiệp, 

Thân ái từ đấy sanh, 

Tùy thuận theo thân ái, 

Khổ này có thể sanh. 

Nhìn thấy những nguy hại, 

Do thân ái sanh khởi, 

Hãy sống riêng một mình, 

Như tê ngưu một sừng. “(HT. Thích Minh Châu) 

“Sống chung chạ ích gì luyến ái? 

Xưa ái tình, nay lại sầu tình, 

Thấy rồi tội khổ tình si, 

Thà như tê giác một mình ra đi.” (Trưởng lão Pháp Minh) 

Hỏi: Bài Kinh này do ai thuyết và thuyết trong trường hợp nào? 

Đáp: Bản Sớ giải giải thích rằng bài Kinh này do Đức Thế Tôn thuyết. 

Nói về giảng Pháp, Đức Thế Tôn có bốn cách giảng Pháp: 

1- Attajjhasayato (Hướng về tự mình): Khi Đức Phật giảng những bài Pháp 
này, những người nghe tự thực hành theo, mang tới lợi ích cho mình. Ví dụ bài Kinh 
Hai Pháp Thiền Quán. 

2- Parajjhasayato (Hướng về tha nhân): Ví dụ bài Kinh Tâm Từ 
(MettaSutta). 

Có thể xem thêm Kinh Pháp Cú số 40 nói về 500 vị Tỳ khưu đi vào một khu 
rừng để nhập hạ. Vì các vị có giới hạnh tốt đẹp nên các Chư thiên trong khu rừng 
đó không thể ở trên cao, phải xuống dưới đất. 

Vì phải xuống đất nên sinh hoạt của họ bất tiện. Do đó, họ hóa ra các hình thù 
kỳ quái, khiến cho các vị Tỳ khưu bị bệnh... Các vị phải chịu đứt hạ, quay về trình 
với Đức Thế Tôn. 

Đức Thế Tôn dạy các vị Tỳ khưu bài Kinh Tâm Từ như một pháp bảo hộ đem 
theo khi trú trong rừng. Sau khi học bài Kinh Tâm Từ, các vị Tỳ khưu trở lại khu 
rừng đó, rải tâm từ, từ gần tới xa, từ xa đến gần. Do năng lực tâm từ, Chư thiên cảm 
thấy mát mẻ, ủng hộ các vị tu tập. Nhờ đó, sau mùa mưa, các vị chứng đắc Thánh 
Quả A La Hán. 


141 


3- Atthupattito (Phát sinh từ ý nghĩa): Do một sự kiện nào đó, Đức Thế 
Tôn thuyết Pháp có ý nghĩa liên hệ đến sự kiện đó. 

Ví dụ, bài Kinh Rắn (Sn.1)082 được Đức Thế Tôn thuyết lên nhân sự kiện một 
vị thiên nữ đã kiềm chế được cơn phẫn nộ, không dùng thần lực bóp chết vị Tỳ 
khưu khi vị này đốn cây là nơi trú của thiên nữ ấy. 

4- Pucchävasito (Phát sinh từ câu hỏi): Do một người nào đó hỏi một câu 
hỏi nào đó, Đức Thế Tôn thuyết Pháp. Ví dụ bài Kinh Điềm Lành (Mangala sutta). 

Khi hội họp trong giảng đường ở cõi Đao Lợi, rất đông các thiên nhân đã hỏi 
nhau: “Cái gì gọi là điềm lành? Cái gì gọi là điều tốt đẹp?” Vì không ai trả lời được, 
vua trời Đế Thích cử một vị thiên nhân xuống đại tự Kỳ Viên bạch hỏi Đức Thế Tôn 
vào đêm khuya. Theo chân vị thiên nhân này là vô số các vị thiên nhân khác. Theo 
bản Sớ giải, cứ 50, 60, 70, 80 vị thiên nhân đứng trên đầu một ngọn cỏ trong rừng 
J]eta rộng lớn như vậy. Hào quang của các vị ấy tỏa ra như những biển sóng nhấp 
nhô vô cùng xinh đẹp. 

Vì vậy, khi Kinh điển đề cập đến câu hỏi của một vị thiên nhân nào, phải hiểu 
rằng vị ấy chỉ là người đại diện đứng lên hỏi chung cho rất nhiều thiên nhân theo 
sau. 

Bài Kinh Tê Giác Một Sừng (KhaggavisänaSutta) này do Ngài Ananda hỏi Đức 
Thế Tôn. Khi ở nơi thanh vắng thiền định, sau khi xuất khỏi thiền định rồi, Ngài 
Ananda khởi lên ý nghĩ như vầy: 

“Những ước muốn và những quyết định của Đức Chánh Đẳng Giác đã được 
Đức Thế Tôn nói lên. Tương tự như vậy, những ước muốn và những quyết định của 
vị Thánh Thinh văn đã được Đức Thế Tôn nói lên. 

Nhưng những ước muốn và những quyết định của Đức Độc Giác chưa được 
Đức Thế Tôn nêu ra. Vậy ta hãy hỏi Đức Thế Tôn về vấn đề này.” 

Rồi từ nơi độc cư thanh tịnh, Ngài Ananda đã đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, 
sau khi ngồi xuống một bên đã bạch hỏi Đức Thế Tôn về vấn đề này. 

Như vậy, bài Kinh này được thuyết theo cách giảng Pháp thứ tư: Pucchavasito 
(Phát sinh từ câu hỏ!). 

Giải từ kệ ngôn 36, bài Kinh Tê Giác Một Sừng (Khaggavisanasutta) 

“SamsaggaJatassa bhavanti snehä, 

snehanvayam dukkhamidam paholi; 

Adinavam snehajam pekkhamaäno, 

eko care khaggavisanakappo.” 

Dịch: 

“Do thân cận giao thiệp, 

Thân ái từ đấy sanh, 

Tùy thuận theo thân ái, 

Khổ này có thể sanh. 

Nhìn thấy những nguy hại, 

Do thân ái sanh khởi, 

Hãy sống riêng một mình, 

Như tê ngưu một sừng. “(HT. Thích Minh Châu) 


(184) Tiểu Bộ Kinh, Kinh Tập, Phẩm Rắn, Kinh Rắn (Sn.1) 
142 


“Sống chung chạ ích gì luyến ái? 

Xưa ái tình, nay lại sầu tình, 

Thấy rồi tội khổ tình si, 

Thà như tê giác một mình ra đi.” (Trưởng lão Pháp Minh) 

Mặc dù chữ “samsagga” cũng có nghĩa là “thân cận” hay “chung chạ”, nhưng 
xét theo câu chuyện của hoàng tử Anitthigandha, chàng chưa từng gặp công chúa 
xứ Madda, chỉ nghe tin sứ giả truyền về rồi phát sinh tham ái. Chưa từng gặp mặt, 
chưa từng tiếp xúc nên không thể dịch là “thân cận” hay “chung chạ”. Nếu dịch đúng 
ra, theo bản Duyên khởi, phải dịch là “tiếp xúc”, tiếp xúc bằng lỗ tai. 

“Samsagga”: Chỉ cho sự tiếp xúc, sự đụng chạm, sự va chạm. Ở đây, với duyên 
khởi của bài Kinh, chúng ta dùng chữ “tiếp xúc”, tiếp xúc bằng lỗ tai. 

Samsagga còn có hàm ý là “tưởng tượng” (tưởng tượng cô gái đó có khuôn 
mặt như vầy, mặc đồ như vầy, dáng đi như vầy), chỉ cho ý xúc. Sự tưởng tượng này 
có khả năng dẫn tới bất thiện pháp như sự ái luyến, tà kiến... 

Theo Sớ giải Kinh Pháp Cú số 167, một Trưởng lão và một vị Tỳ khưu trẻ đi 
đến nhà bà Visakha để nhận phần cúng dường. Lúc đó, cô cháu gái của bà Visàkhà 
đang giúp bà ngoại cúng dường các sư. 

Khi rót nước vào bát cho vị Tỳ khưu, thấy gương mặt mình phản chiếu trong 
nước, nàng mỉm cười; vị Tỳ khưu tưởng cô gái cười với mình và cũng cười. 

Cô gái thấy vị ấy cười, bèn nói: 

- Một chiếc đầu trọc cười. 

Vị Tỳ khưu nổi xung, mắng cô gái. Cô gái đi vào mách bà. Sau khi hỏi chuyện, 
bà Visakha lập tức đi đến chỗ thầy Tỳ khưu và thưa: 

- Bạch Đại Đức, xin Ngài đừng phiền. Ngài đừng hiểu lầm chỗ này. Đó chỉ là 
biểu hiện sự tôn trọng sâu xa đối với một vị râu tóc cạo sạch, tay cầm bình bát đi 
khất thực trong tấm y vá víu. 

Vị Tỳ khưu tiếp tục nổi xung, cự cãi với bà Visakha. Ngài Trưởng lão cũng 
khuyên can vị Tỳ khưu trẻ nhưng vị này lại cho rằng ngài Trưởng lão bênh vực cô 
cháu gái và đàn áp mình. 

Đức Thế Tôn đi đến, muốn làm dịu tâm vị Tỳ khưu trẻ nên Ngài nói: 

- Đúng ra nàng không nên nói đệ tử Như Lai là đầu trọc như vậy, nói như vậy 
không được tốt, không được thanh tao. 

Nghe thấy vậy, vị Tỳ khưu trẻ chắp tay hướng về Thế Tôn với tất cả lòng 
thành khẩn, nói: 

- Bạch Thế Tôn! Chỉ có Ngài hiểu đúng vấn đề, mà ngay cả thầy con hay bà thí 
chủ giàu có này cũng không hiểu. 

“Jatassa”: Sanh lên, nổi lên, trở thành, xảy ra. 

“Samsaggajatassa”: Sanh khởi lên do tiếp xúc. 

“Bhavanti”: Từ ngữ căn Vbhũ (nối lên) +tiếp vị ngữ a (trở thành, trở nên), có 
nghĩa là “đang có, đang hiện hữu, đang trở thành”. 

“Sneha”: Từ Sneha (sự thương mến, số ít). Snehäa nghĩa là “những sự thương 
mến, những sự mong đợi, những sự ái luyến”. 

“Samsaggajatassa bhavanti snehäa”: Từ tiếp xúc đang sinh khởi hình thành 
luyến ái. 

Từ câu chuyện vị Tỳ khưu trẻ trên, chúng ta cần hiểu rằng, do sự tiếp xúc 
bằng mắt, cộng thêm sự tưởng tượng nên vị Tỳ khưu trẻ đã mỉm cười với cô gái. 


143 


Sau đó, do sự tiếp xúc của âm thanh (nghe cô gái nói “chiếc đầu trọc cười”) nên ông 
lại nổi sân lên với cô gái. Tâm sân là mặt trái của tâm tham. Tham không được thoả 
mãn nên sân nổi lên. Như vậy chữ “sneha” chỉ chung cho các trạng thái tâm bất 
thiện. 

“Snehanvayam”: Anvayam từ chữ anvaya (sự gắn kết, gắn liền), 
Snehanvayam nghĩa là “gắn liền với sự ái luyến”. 

“Dukkhamidam”: Cái khổ này. 

“Pahoti”: Từ chữ Pa (trọn vẹn, đầy đủ) + Vbhũ hay vhũ (có là, thành là) +tiếp 
vị ngữ a, Pahoti được dịch là “có thể đầy đủ”. 

“Snehanvayam dukkhamidam pahoti”: Gắn liền với ái luyến, khổ này có thể 
sinh lên. 

“Admavam”: Bất lợi, có tội lỗi, có nguy hại. 

“Snehajam”: Từ ái luyến sanh. 

“Pekkhamano”: Từ chữ Pa + vikkha (thấy, nhìn thấy) + tiếp vị ngữ a, 
Pekkhamano được dịch là “đang nhìn thấy”. 

“Admavam snehajam pekkhamano”: Nhìn thấy nguy hại do ái luyến sanh. 

“Eko”: Một mình. 

“Care”: Thường lui tới. 

“Khaggavisana”: Một sừng con tê giác hoặc Tê giác một sừng. Chọn một trong 
hai cách dịch trên, không nên chọn cái nào cũng được, vì như vậy sẽ rơi vào Hoài 
nghỉ, không có Quyết định Ba la mật. 

“Eko care khaggavisanakappo”: Một mình ra đi như một sừng tê giác hoặc 
Một mình ra đi như tê giác một sừng. 

Samsagga 

Trong bản Kinh Cullaniddesa (Tiểu diễn giải), Ngài Sariputta diễn giải về hai 
sự “xúc chạm” (samsagga) như sau: 

“Samsaggati dve samsaggä - dassanasamsaggo ca savanasamsaggo ca.” 

“Sự xúc chạm có hai là sự xúc chạm do thấy và sự xúc chạm do nghe”. 

Từ hai sự xúc chạm này, những ái luyến (sneha) sinh lên. 

Năm sự ái luyến (snehä) 

Bản Sớ giải Kinh Tê Giác Một Sừng nêu lên năm cách phát sanh sự ái luyến 
như sau: 

a- Do thấy (Dassanasammsagga) 

Thế nào là xúc chạm sinh lên do thấy? Ví dụ một người nhìn thấy một nữ 
nhân có sắc đẹp đáng nhìn, người đó nắm giữ tướng chung (cho rằng đó là một cô 
gái đẹp) và tướng riêng (cô gái có tóc đẹp, mắt đẹp, chân đẹp, v.v.). Do thấy như 
vậy, tâm người đó bị trói buộc bởi những ái luyến. Đây gọi là ái luyến do thấy. 

Qua đây, thấy chữ sneha (những ái luyến) rất đặc biệt. Đặc biệt như thế nào? 
Đó là, tuy rằng nhìn thấy cô gái có một tướng riêng đẹp thôi, ví dụ con mắt đẹp; thì 
người đó không chỉ ái luyến con mắt mà còn ái luyến nguyên khối có con mắt đẹp, 
nghĩa là người đó thấy tay cô gái cũng đẹp, tóc cô gái cũng đẹp, bộ quần áo cô gái 
cũng đẹp, v.v. Ái luyến một cách tổng thể như vậy gọi là saehãa (những ái luyến), 
còn ái luyến một bộ phận thôi gọi là sneha (ái luyến). 

Trong Kinh điển, có rất nhiều những mẩu chuyện đề cập đến ái luyến sinh ra 
do thấy. Ví dụ vua Pasenadi nhìn thấy sắc đẹp của vợ người nghèo khổ thì muốn 


144 


giết người chồng đoạt người vợ 435); hoặc như vị Tỳ khưu nhìn thấy nhan sắc của 
nàng Sirimä thì nảy sinh ái luyến, rồi bỏ ăn, nằm tơ tưởng tới nàng. (189) 

Do thấy là sự tiếp xúc có khoảng trống (gián tiếp). Ví dụ đưa sát mắt lại gần 
vật gì thì không thể nhìn gì cả. Tùy theo khoảng trống, nếu khoảng trống ấy có ánh 
sáng thì con mắt thấy được. 

b- Do nghe (Savanasarnsagga) 

Thế nào là xúc chạm sinh lên do nghe? Một số người được nghe rằng ở nơi 
đó, trong ngôi làng đó, có một nữ nhân xinh đẹp, dễ nhìn, đáng xem, đáng thấy, có 
dung sắc thù thắng. Sau khi nghe, người đó khởi lên ước muốn thích thú, vừa lòng, 
thích ý, từ đó ái luyến sinh lên. 

Bản Sớ giải giải thích sự luyến ái phát sanh do nghe có hai: 

- Khi nói chuyện với một người và tán thán nhan sắc người đó, coi chừng tâm 
mình đã ái luyến với người đó rồi. 

Vì sao vậy? Vì tâm mình như thế nào thì sẽ nói ra như thế đó. Tâm mình đã ái 
luyến với người đó rồi thì mình sẽ tìm lời nói để khen ngợi người đó. Nếu nói theo 
Vi Diệu Pháp, đây là tâm tham tự thân trợ, nghĩa là tự mình trợ giúp cho tâm tham 
mình sinh khởi. 

Vì vậy, khi nói phải xem mình nói với tâm nào, phải có sự tỉnh giác nằm trong 
đó. Khen người khác không phải là tốt hoàn toàn, coi chừng có ái nằm trong đó. 

- Sau khi được nghe những bài hát, được nghe những âm thanh du dương, 
nghe lời ngọt ngào, nghe những giọng cười..„ người đó phát sanh sự ái luyến. Đây 
chỉ cho những âm thanh tiếp chạm với lỗ tai. 

Do nghe là sự tiếp xúc có khoảng trống (gián tiếp). Ví dụ bịt tai lại thì không 
thể nghe thấy gì cả. 

Trong Kinh điển, có rất nhiều những mẩu chuyện đề cập đến ái luyến sinh ra 
do nghe, xin đơn cử hai mẩu chuyện như sau: 

Cầu chuyện: Hoàng hậu Khema 

Hoàng hậu Khema8”) luôn tự hào về nhan sắc mình nên bà không thích nghe 
Đức Thế Tôn thuyết Pháp, vì Ngài khiển trách, chê bai, chỉ trích về sắc đẹp. Bà luôn 
né tránh đi nghe Pháp. 

Vua Bình Sa rất yêu mến hoàng hậu Khema, cảm thấy tiếc cho bà khi bà chưa 
bao giờ được nghe Pháp từ Đức Thế Tôn. Vì thế, nhà vua cho các thi sĩ,nhạc sĩ ngâm, 
hát những bài thơ, bài ca, ca tụng cảnh xinh đẹp của đại tự Trúc Lâm cũng giống 
như vườn Nandavana ở cõi Ba Mươi Ba. Nghe vậy, hoàng hậu rất muốn đến thăm 
rừng trúc. Đây là ái luyến sinh lên do nghe. 

Theo bản Đại Phật sử (Mingun Sayadaw, Miến Điện), bà tìm hiểu thời khóa 
biểu hằng ngày của Đức Phật và biết rằng vào buổi sáng, Ngài vào thành Vương Xá 
để khất thực; buổi trưa Ngài mới trở về. Biết như vậy rồi, bà đi tới rừng trúc vào 
buổi sáng. 

Rừng trúc rất xinh đẹp, chim hót líu lo, những con sóc chuyền cành, những 
khóm hoa đua nở, một khung cảnh êm đềm, thơ mộng, tươi xinh. Trong khi đi ngắm 


(185) Tiểu Bộ Kinh, Kinh Pháp Cú số 60. 
(186) Tiểu Bộ Kinh, Kinh Pháp Cú số 147. 
(187) Tiểu Bộ Kinh, Kinh Pháp Cú số 347 


145 


cảnh, hoàng hậu chợt thấy một vị Tỳ khưu trẻ đang ngồi thiền. Bà nghĩ vì sao người 
này xinh đẹp như vầy, trẻ tuổi như vầy, lại từ bỏ cuộc sống thế gian để cạo tóc rồi 
ngồi như vầy. Bà cảm thấy tiếc cho vị Tỳ khưu trẻ. 

Hoàng hậu đi tới Hương thất của Đức Phật và hỏi tùy tùng ở đây là chỗ nào. 
Người tùy tùng nói đây là Hương thất của Đức Phật. Bà đi vào với suy nghĩ Đức 
Phật đã đi vào thành Vương Xá khất thực nên sẽ không chạm mặt Ngài. 

Theo Thánh Nhân Ký Sự (Apadaäna), với sự tò mò của mình, hoàng hậu đã ghé 
mắt xem sự bố trí bên trong Hương thất. Bà đã nghĩ rằng không có Đức Phật trong 
đó, nhưng bà đã lầm. Vào buổi sáng hôm đó, Đức Phật đã thấy duyên lành của hoàng 
hậu Khema nên Ngài không đi bát. Khi ghé mắt nhìn vào, bà thấy Đức Thế Tôn đang 
thiền định, lưng thẳng, đặt niệm trước mặt, mắt nhắm hờ. Kế bên đó, có một nữ 
nhân rất xinh đẹp do Ngài hóa ra, đang quạt hầu Đức Thế Tôn. 

Hoàng hậu cảm thấy nhan sắc của mình so với nữ nhân đó như một con quạ 
so với một con công. Bà suy nghĩ rằng: “Ta vẫn nghe nói đấng Đại Giác chê trách sắc 
đẹp thể chất. Mà đây lại có cô gái này đứng quạt hầu Ngài. Ta chẳng sánh được một 
góc sắc đẹp cô ấy. Quả thực ta chưa bao giờ thấy ai đẹp như vầy. Chắc chắn người 
ta nói về Đức Thế Tôn không được đúng lắm”. 

Sau khi biết tâm hoàng hậu bị hấp dẫn bởi nhan sắc nữ nhân đó, Đức Phật 
dùng thần thông biến nữ nhân này trở nên lớn tuổi dần, nhan sắc người nữ từ 16 
lên 18, 18 lên 20, nhan sắc người nữ 1 con, 2 con, nhan sắc người nữ 30 tuổi, 40 
tuổi... tóc bạc, mắt mờ, tay chân run rẩy, lâm trọng bệnh, ngã xuống, ruồi bu, dòi 
đục, thân tuôn máu mủ tanh hôi... 

Hoàng hậu Khema phát sinh kinh cảm khi thấy nhan sắc tuyệt đẹp như vậy 
mà còn tàn phai như vậy, biến hoại như vậy, nguy hại như vậy, trở nên thối rữanhư 
vậy... nói chỉ thân xác của mình. Từ đó, bà đâm ra chán nản. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn mới cảnh tỉnh hoàng hậu về sự ái luyến bởi sắc đẹp đó. 
Biết duyên lành của bà trong thời Đức Phật Kassapa, bà thuộc lòng bài Kinh 
Mahanidana Sutta (Kinh Đại Bổn) 123) nên Đức Thế Tôn thuyết lên bài Kinh này. 
Dứt bài Kinh, theo bản Sớ giải Kinh Pháp Cú số 347, hoàng hậu chứng Thánh QuảA 
La Hán; theo bản Sớ giải TherIgatha, bà chứng Thánh Quả Dự Lưu. 

Lúc đó vua Bình Sa đi tới, theo bản Sớ giải Kinh Pháp Cú số 347, Đức Phật nói 
đức vua cho hoàng hậu xuất gia, nếu không bà sẽ mệnh chung. Và đức vua đồng ý. 

Tuy nhiên, theo Thánh Nhân Ký Sự (Apadana), sau khi chứng quả Dự Lưu, 
hoàng hậu quay về hoàng cung và xin vua Bình Sa cho xuất gia. Lúc đó, đức vua 
chắp hai tay để lên đầu, vái chào hoàng hậu và nói: 

- Trẫm rất hài lòng khi hoàng hậu được xuất gia, và mong cho sự xuất gia sẽ 
đưa hoàng hậu đạt tới một kết quả cao tột nhất! 

Rồi đức vua tổ chức lễ xuất gia cho hoàng hậu bằng cách đưa bà đến rừng 
trúc bằng kiệu vàng và cho Đức Thế Tôn tế độ bà xuất gia. 

Có thể thấy rằng năng lực học thuộc các bài Kinh rất đặc biệt. Nó tiềm ẩn 
trong tâm mặc dù chúng ta không thấy, nó vẫn trở thành cận y duyên rất tốt đẹp. 

Cầu chuyện: Ma đói hồ Kannamurnda 


(188) Trường Bộ Kinh, bài kinh số 14, Kinh Đại Bổn (Mahänidäna sutta) 
146 


Cầu chuyện này 89) xảy ra ở hồ Kannamunda là một trong bảy hồ lớn ở dẫy 
Hy Mã Lạp Sơn (Himalaya). Bảy hồ này được Đức Thế Tôn nêu ra trong Tăng Chi 
Bộ Kinh) như sau: 

“... Này các Tỳ khưu, khi mặt trời thứ tư hiện ra, thời các biển hồ lớn, từ đấy 
các sông lớn chảy ra, ví như Anotatta, Shapapata, Rathakara, Kannamunda, Kunälä, 
Chaddantä, Mandakinr, các biển hồ ấy bị khô cạn, bị khô kiệt, không có tồn tại...” 

Cầu chuyện ma đói này được Đức Thế Tôn thuyết giảng khi Ngài ở đại tự Kỳ 
viên, thành Savatthi. 

Vào thời Đức Phật Kassapa, ở xứ Kimbila có một cận sự nam cùng chung niềm 
tín ngưỡng với 500 cận sự nam khác, chuyên tâm thực hành các thiện sự như trồng 
hoa viên, xây cầu cống, làm đường sá, và các việc công ích khác. Vị ấy đã xây một tự 
viện cúng dường chư Tỳ khưu và thỉnh thoảng cùng đến nơi ấy với các cư sĩ kia. 

Những người vợ của hội chúng này cũng rất hòa hợp với nhau, thường cùng 
đi đến tự viện cúng dường vòng hoa, hương liệu, dầu xoa và trên đường đi, họ nghỉ 
ngơi tại các nhà nghỉ chân nơi hoa viên. 

Rồi một ngày kia, một số thanh niên phóng túng đi đến các nhà nghỉ chân 
này, trông thấy nhan sắc diễm lệ của 500 nữ nhân kia. Chúng biết các nữ nhân này 
giữ giới rất tốt nên đánh cược rằng: “Ai làm cho những nữ nhân này phạm giới quan 
hệ bất chánh sẽ được hưởng 1.000 đồng vàng”. 

Lúc bấy giờ có một tên chấp nhận việc đánh cược. Hắn có biệt tài đánh đàn 
bảy dây (thất huyền cầm) rất hay và sáng tác những bài hát gợi tình với giọng hát 
quyến rũ. Mỗi khi các cận sự nữ này đi tới nhà nghỉ chân, hắn đều đánh đàn và hát. 

Về sau, hắn ta khiến một nữ nhân trong số đó bị hoại giới. Đây là ái luyến do 
nghe, cực kỳ nguy hiểm. Do thua cược 1.000 đồng tiền vàng, các tên còn lại đã báo 
cho một cận sự nam có người vợ bị hoại giới. Vì là một bậc Dự Lưu, người cận sự 
nam này không vội tin lời những tên phóng đãng đó. Vị ấy hỏi vợ có làm như vậy 
không. Người vợ đã chối. 

Có thể thấy, bên cạnh tội tà hạnh trong dục lạc, nàng ta lại phạm thêm tội nói 
dối. Thấy chồng không tin mình, nàng liền chỉ con chó đang đứng gần đó và thề độc: 

- Nếu em làm ác hạnh như vậy thì mong con chó đen đứt tai này xé xác em ra 
bất kỳ nơi nào em tái sanh. 

Mặc dù người vợ có thề như vậy, cận sự nam vẫn không tin. Vị ấy hỏi 500 cận 
sự nữ đi chung với vợ mình. Những nữ nhân này tuy biết người vợ đã phạm ác 
hạnh, nhưng vẫn bao che. Họ thề độc rằng: 

- Nếu chúng tôi biết điều ấy mà che giấu không nói thì mong chúng tôi trở 
thành nô tỳ của bà ấy ở kiếp sau. 

Về sau người gian phụ kia bị hối hận vì tội lỗi cũ giày vò, nên héo mòn dần và 
qua đời 91, Nàng tái sanh làm một nữ quỷ trong một lâu đài (dạng ma đói 


(89) Tiểu Bộ Kinh, Chú giải Thiên Cung Sự và Ngạ Quỷ Sự, Phẩm Ubbarni, Chuyện Nữ Quỷ ở Hồ 
Kannamunda (Kannamunda peti) 

90) Tăng Chi Bộ Kinh, Chương Bảy Pháp, Đại Phẩm, Mặt trời (Aiv.100) 

(191) Theo tạng Vi Diệu Pháp, khi làm một thiện nghiệp, nhớ đi nhớ lại là một điều tốt; nhưng khi 
làm một bất thiện nghiệp, sau khi sám hối hãy quên nó đi; nếu không, nó sẽ trở thành thường 
nghiệp. 


147 


Vemanika) bên bờ hồ Kannamunda. Khi đám nữ nhân kia từ trần, do hậu quả lời 
thề dối trá mà họ đã nói ra, họ liền trở thành nô tỳ của nàng ta. 

Trong lâu đài ấy, nhờ các thiện nghiệp nàng đã thực hiện trong kiếp trước, 
nàng hưởng thọ lạc thú thần tiên suốt ngày, nhưng đến nửa đêm, do động lực của 
ác hạnh xưa thúc giục, nàng cảm thấy nóng nảy và từ thiên cung, nàng đi đến hồ để 
tắm. 

Khi nàng vừa bước đến hồ, một con chó đen lớn như con voi con nhảy lên bờ 
hồ. Con chó hung dữ có một tai bị cắt đứt, răng bén như dao, mắt to như hòn lửa 
đỏ, lưỡi thè ra như tia chớp phát sáng liên tục, móng vuốt sắc bén, lông dài bờm 
xờm. Con chó lao đến nàng, dùng răng xé xác nàng ăn thịt như thú dữ bị bỏ đói lâu 
ngày. 

Sau khi đã ăn hết thịt, chỉ còn lại xương, con chó tha bộ xương ném xuống hồ 
rồi bỏ đi. Khi bộ xương vừa chạm vào nước, ngay lập tức nàng trở lại hình tướng 
như cũ, rán sức bò trở lại lâu đài, nằm trên giường như người vừa trải qua một cơn 
bạo bệnh. 

Đám 500 nô tỳ lại phải chịu vất vả nhọc nhằn hầu hạ nàng liên tục ngày đêm. 
Cứ thế 500 năm trôi qua, và bởi vì bọn nữ quỷ nhân hưởng lạc thú thần tiên mà 
thiếu vắng các đức lang quân, nên chúng bắt đầu mong nhớ họ. 

Bấy giờ tại nơi ấy có một con sông phát xuất từ hồ Kannamunda và do một 
kẽ nứt trong núi, đã chảy xuống tận sông Hằng. Gần con sông ấy có một vườn xoài 
sanh trái tiên, cùng với các loại cây mít và nhiều cây khác. Do vậy những nữ quỷ 
này suy nghĩ: “Bây giờ đây, chúng ta sẽ ném các trái xoài này vào dòng sông; như 
thế khi đã thấy các trái cây trôi bồng bềnh xuống dưới nước, một số nam nhân có 
thể đến đây để tìm xoài. Sau đó chúng ta sẽ hưởng lạc thú với họ”. 

Nghĩ vậy xong, những nữ quỷ đều làm như vậy. Bấy giờ khi các trái xoài bị 
thả trôi giạt, một số được nhặt bởi các ẩn sĩ, số khác được nhặt bởi các tiều phu, 
còn một số nữa tấp vào bờ. Tuy thế, có một quả xoài trôi vào dòng sông Hằng và 
theo thời gian đến tận Baränasi. 

Lúc ấy, vua Baraänasi đang tắm ở sông Hằng và được một tấm lưới đồng bao 
bọc, tránh cho nhà vua vị tấn công bởi những con cá dữ. Thế rồi trái xoài kia đã 
được dòng nước cuốn đi theo hướng ấy và mắc vào lưới đồng. 

Khi các cận vệ của vua nhìn thấy trái xoài tiên to lớn tuyệt hảo về màu sắc lẫn 
hương vị, họ liền đem dâng vua. Để thử xoài, nhà vua cắt một lát và đưa cho một tử 
tội đã bị giam vào ngục. Khi ăn xong, tên tử tội trình: 

- Tâu Đại vương, tôi chưa bao giờ ăn được thứ xoài như vậy. Có lẽ đây là xoài 
Chư thiên. 

Nhà vua cho gã một lát nữa. Sau khi ăn xong, làn da nhăn nheo và râu tóc hoa 
râm của gã biến mất; gã trở thành một chàng trai tuấn tú và có thể nói gã đã hồi 
xuân. 

Khi thấy vậy, nhà vua tràn đầy kinh ngạc, ăn ngay trái xoài và cũng nhận được 
sự kỳ diệu hy hữu trong cơ thể. Nhà vua liền hỏi: 

- Các trái xoài này kiếm được ở đâu? 

Đám cận thần đáp: 

- Tâu Hoàng thượng, chúng thần nghe nói ở vùng Hy Mã Lạp Sơn. 

- Vậy có thể tìm ra chúng chăng? 

- Tâu Hoàng thượng, đám thợ rừng có thể biết việc ấy. 


148 


Nhà vua truyền đưa đám thợ rừng vào, ban 1.000 đồng tiền vàng cho một 
người thợ nghèo và bảo gã ra đi: 

- Này, hãy đi mang xoài tiên về cho trẫm ngay. 

Người ấy đi lên thượng lưu sông Hằng hướng đến hồ Kannamunda. Khi đã đi 
hết con đường con người sử dụng, anh ta gặp vị ẩn sĩ thứ nhất. Vị ẩn sĩ này cách hồ 
Kannamunda khoảng 60 do tuần. Vị ấy chỉ người thợ rừng đi lên tiếp. 

Khi cách hồ Kannamunda 30 do tuần, người ấy gặp vị ẩn sĩ thứ hai. Vị ấy chỉ 
người thợ rừng đi lên tiếp. Khi cách hồ Kannamunda 15 do tuần, người ấy gặp vị 
ẩn sĩ thứ ba. Anh ta nói với vị ẩn sĩ mục đích đi tìm xoài Chư thiên của mình. Vị thứ 
ba chỉ rằng: 

- Hãy rời bỏ sông Hằng lớn này, đi theo dòng sông nhỏ kia và cứ lên mãi cho 
đến khi ngươi thấy một kẽ nứt trong núi đá. Rồi ngươi phải vào sâu trong đó ban 
đêm với ngọn đèn. Vì con sông này không chảy xiết vào ban đêm, nên ngươi có thể 
đi theo cách ấy. 

Người thợ rừng làm theo lời dặn, và vào lúc rạng đồng, anh ta đến một vùng 
có vườn xoài tuyệt diệu ấy. Khu rừng vang dội tiếng hót du dương của nhiều đàn 
chim đủ loại và được tô điểm thêm vẻ đẹp bằng những khóm cây xanh sum suê 
vươn những cành lá trĩu xuống dưới sức nặng của các chùm trái. Cả vùng rực rỡ 
trong làn ánh sáng mặt trời. 

Bấy giờ những nữ phi nhân đã trông thấy người thợ rừng từ xa và tranh nhau 
“Người ấy là của ta”. Người thợ rừng nghe tiếng thì kinh hoàng, tưởng rằng tiếng 
dạ xoa, tiếng quỷ dữ. 

Theo bản Sớ giải, vì người thợ rừng này không đủ phước nên tâm không dạn 
dĩ, khi nghe tiếng của những nữ phi nhân, người ấy hoảng sợ bỏ chạy ngược xuống. 
Khi quay trở về, người thợ rừng trình bày con đường đi đến vườn xoài. Theo lời 
anh ta, những nữ phi nhân này rất xinh đẹp và anh ta nghĩ là dạ xoa hóa thân ra. 

Nghe vậy, nhà vua muốn gặp những nữ phi nhân này và muốn ăn xoài Chư 
thiên. Vì thế nhà vua liền giao quốc độ cho các vị cận thần, và lấy cớ đi săn, nhà vua 
đem cung tên và kiếm, cùng vài thị vệ khởi hành về vùng ấy như lời người thợ rừng 
dặn. 

Khi nhà vua tới vườn xoài cũng là lúc mặt trời vừa mọc. Các nữ phi nhân nhìn 
thấy nhà vua như nhìn thấy vị Chư thiên. Họ đi tới hỏi thăm và biết đây là vua xứ 
Kãsi trị vì kinh thành Baranasi. Các nữ phi nhân tỏ vẻ kính trọng và đưa nhà vua 
vào lâu đài, dâng các thứ trang phục, trang sức Chư thiên lộng lẫy và phục vụ ngài 
như ý. 

Nhà vua hưởng an lạc ở nơi lâu đài đó 150 năm mà không hề biết bí mật của 
nữ chủ lâu đài. Một hôm, nhà vua thức dậy nửa đêm và thấy nữ quỷ đã phạm giới 
kia đi ra phía hồ sen. 

Động lòng hiếu kỳ, ngài đi theo nữ quỷ. Sau đó ngài thấy nữ quỷ bị một con 
chó lớn vồ xé xác ngay khi vừa mới tới nơi. Suốt ba ngày liền ngài suy xét, không 
làm sao có thể hiểu được ý nghĩa việc này. Nhà vua đoán rằng con chó đen cụt tai 
kia là kẻ thù của nữ quỷ này nên quyết tâm trừ diệt nó. 

Vào đêm thứ tư, nhà vua cầm cung tên và thanh gươm đi theo nàng nữ quỷ 
này. Khi con chó đen cụt tai vừa xuất hiện, ngài bắn mũi tên vào con chó rồi dùng 
thanh gươm chém đứt đôi nó. Nữ quỷ ấy cũng rơi vào hồ. Khi nàng leo lên được, 
nàng hồi phục lại dung sắc như cũ, đi về lâu đài và lên giường nghỉ ngơi. 


149 


Sáng hôm sau, nhà vua hỏi nàng về sự kiện này. Nàng thuật lại ác nghiệp của 
mình và 500 tỳ nữ trong kiếp trước. Nghe xong, nhà vua phát sanh tâm kinh cảm, 
chán nản cuộc sống ở đây và muốn rời đi. 

Biết được ý định của nhà vua, nữ quỷ năn nỉ ngài ở lại và cho biết rằng nhờ 
sức mạnh của nhà vua, con chó đã bị giết và ác nghiệp của nàng đã mãn. Nghe vậy, 
nhà vua càng chán nản hơn nữa, cương quyết quay trở về nhân giới. 

Nữ quỷ thần ở lầu đài ấy không chịu nổi sự biệt ly. Lòng nàng rối bời vì đau 
khổ ưu phiền và toàn thân nàng run lên xúc động. Song dù nàng đã dùng đủ cách 
khẩn cầu nhà vua, nàng cũng không thể thuyết phục ngài ở lại được nữa. Nàng đành 
đưa ngài về kinh đô cùng nhiều châu báu. Sau đó nàng than khóc bi thảm và trở về 
trú xứ của nàng ngay. Khi nhà vua thấy vậy, lòng ngài xúc động vô cùng. Từ đó về 
sau ngài thực hành nhiều thiện sự và được sanh lên thiên giới. 

Thế rồi khi Đức Thế Tôn Gotama giáng sanh ở cõi đời, và theo thời gian đã 
đến cư trú tại thành Savatthi, một hôm Trưởng lão Moggallana du hành vào vùng 
núi này trông thấy nữ thần cùng đoàn tùy tùng của nàng, bèn hỏi về hạnh nghiệp 
mà nàng đã tạo trước kia. Nàng kể với Trưởng lão mọi sự và Ngài trình bày câu 
chuyện ấy lên Đức Thế Tôn. 

Nhân đó, Đức Thế Tôn thuyết lên Pháp thoại là: Khi đã tạo những ác nghiệp, 
nếu ai có hỏi tới, không vì nhân sinh mạng mà chối bỏ việc đó. Khi biết đó đã là ác 
bất thiện nghiệp rồi thì tác ý chừa cải, không nên day dứt, ôm ấp mãi trong lòng. 
Nghe xong Pháp thoại này, các cận sự nam, cận sự nữ phát sanh kinh cảm đối với 
tà hạnh. 

Từ đó thấy rằng, do nghe, sneha sinh khởi một cách kỳ lạ như vậy. 

c- Do sự tiếp chạm vào thân (Kayasarmsagga) 

Khi chạm vào thân nhau, họ phát sinh sự ái luyến không thể từ bỏ. 

Tương truyền rằng có một vị Tỳ khưu trẻ tại đại tự Dhammagamava thường 
thực tập thuyết Pháp ở khuôn viên trên tháp thờ. Khi thuyết Pháp, vị ấy nghĩ thuyết 
Pháp cho chư thiên nghe. Khi quơ tay về phía sau, vị ấy vô tình đụng trúng ngực 
của một vị Tỳ khưu ni trẻ. Về sau hai người lìa bỏ đời sống Phạm hạnh và hoàn tục. 

Khi đụng chạm nhau như vậy, nếu không tỉnh giác sẽ dẫn đến ái luyến. 

Chuyện thiên nữ Alambusa 

Bổn sanh 523, (Tiền thân Alambusä) cũng nêu lên một câu chuyện đặc biệt 
về sự tiếp chạm vào thân dẫn tới ái luyến như sau: 

Khi Bồ tát còn là vị ẩn sĩ tu tập bên bờ sông, có một con nai cái cạnh khu rừng. 
Một hôm con nai ăn cỏ, uống nước suối hòa lẫn tinh dịch của vị ẩn sĩ nên con nai 
cái này phát sinh ái luyến với vị ẩn sĩ đó. Do tâm ái luyến, nó mang thai. Rồi nó đi 
vào am thất của vị ẩn sĩ rất thoải mái. Vị ẩn sĩ này ngạc nhiên, sau khi đưa tâm quán 
xét, vị ẩn sĩ biết được nguyên nhân. 

Một thời gian sau, con nai sinh ra một bé trai. Vị ẩn sĩ biết đó là con mình, đặt 
tên nó là Isisinga (đạo sĩ có sừng). Khi đứa bé trưởng thành, ẩn sĩ dạy nó tu tập 
thiền định. Và khi ngài đã già, ngài dẫn chàng đến rừng Nãri và căn dặn: 

- Này con yêu quý, ngay trong vùng Tuyết Sơn này có nhiều nữ nhân tươi đẹp 
như hoa, chúng thường đem tai họa tàn khốc cho những ai rơi vào uy lực của chúng; 
vậy con đừng để cho chúng chinh phục. 


150 


Chẳng bao lâu sau, Ngài từ trần và sinh lên Phạm thiên giới. Còn ẩn sĩ Isisihga 
trong lúc tham thiền nhập định, an trú tại vùng Tuyết Sơn, vì uy lực công đức của 
ẩn sĩ này, ngai vàng của vua trời Đế Thích nóng lên. 

Sau khi xem xét tìm ra nguyên nhân và suy nghĩ: “Người này sẽ hạ ta xuống 
khỏi ngôi vị Thiên chủ, vậy ta quyết sai một Thiên nữ đi phá hoại công đức của vị 
này”. 

Rồi trong số 25 triệu tiên nữ tùy tùng, vua trời Đế thích chọn ra tiên nữ 
Alambusa có nét quyến rũ kỳ diệu. Vua trời bảo tiên nữ này đi xuống phá hoại thiền 
lực của ẩn sĩ Isisinga rồi sau đó sẽ ban cho tiên nữ này những gì nàng muốn. Tiên 
nữ Alambusä nghe lời, hóa ra một thân nữ, đi tới hang của ẩn sĩ Isisinga. Nhìn thấy 
tiên nữ, ẩn sĩ nói lên những câu kệ tán thán nhan sắc của nàng. 

Khi biết tâm của ẩn sĩ Isisinga rơi vào quyền lực của mình, tiên nữ đi ra theo 
đường cũ. Ẩn sĩ này sợ mất nàng nên chạy theo chặn lại, đưa tay ôm lấy nàng. Khi 
ôm nàng, bị thiên xúc đụng chạm, ẩn sĩ Isisinga ngất xỉu. Sợ rằng ẩn sĩ sẽ chết, tiên 
nữ này không dám buông ra, bỏ thiên thực vào lỗ chân lông. 

Sau ba năm trời nằm mê man bất tỉnh trong vòng tay tiên nữ Alambusaä, ẩn 
sĩ tỉnh lại. Khi thấy dấu hiệu tỉnh lại của ẩn sĩ, nàng tiên nữ lập tức biến mất tại chỗ. 

Khi bình tâm và bắt đầu thiền định trở lại, ẩn sĩ nhận ra mọi thiền lực của 
mình đều biến mất, không tìm lại được. Ẩn sĩ khóc như mưa, vừa khóc vừa nguyền 
rủa nàng tiên nữ bằng nhiều cách thức khác nhau. 

Vì chịu không nổi lời nguyền rủa, tiên nữ Alambusa hiện ra, đảnh lễ ẩn sĩ và 
nói thật mọi chuyện rồi xin sám hối. Ẩn sĩ đuổi nàng tiên nữ đi. Tiên nữ ra đi, tìm 
gặp vua trời Đế Thích trình bày sự việc. Vì thiền lực của vị ẩn sĩ đã mất nên vua trời 
không phải lo lắng gì nữa nên ban điều ước cho nàng tiên nữ. 

Nàng chỉ ước một điều, đó là: từ nay về sau xin Vua trời đừng bao giờ cho 
tiên nữ xuống quấy phá các vị tu hành nữa. Vua trời Đế thích đồng ý với điều ước 
này. Vì thế, hiện nay, nếu ai tu tập bị quấy nhiễu thì đừng nghĩ đó là tiên nữ, đó có 
thể là Dạ xoa hay ma đói. 

d- Do trò chuyện, đàm đạo (Samullapanasarnsagga) 

Điều này gặp rất nhiều. Có thể giai đoạn đầu rất ghét nhau, nhưng sau một 
thời gian nói chuyện, chuyển ghét thành thương. 

e- Do ở chung với nhau (Sambhogasarmsagga) 

Do sống chung với nhau, có sự vô tàm, vô quý nằm trong đó mà không thấy, 
như trường hợp trong Tăng Chi Bộ Kinhú2) như sau: 

Một thời, Đức Thế Tôn trú ở Sãvatthi tại jetavana, khu vườn ông 
Anathapindika. Lúc bấy giờ, tại Savatthi, cả hai mẹ và con đều an cư vào mùa mưa, 
nhân danh Tỳ khưu và Tỳ khưu Ni, họ thường xuyên muốn thấy mặt nhau. Mẹ 
thường xuyên muốn thấy mặt con, và con cũng thường xuyên muốn thấy mặt mẹ. 
Vì họ luôn luôn thấy nhau, nên có sự liên hệ. Do có sự liên hệ, nên có sự thân mật. 
Do có sự thân mật, nên có sự sa ngã. Với tâm sa ngã, buông bỏ sự học tập, làm lộ 
liễu sự yếu đuối, họ rơi vào thông dâm với nhau. 

Chúng ta thấy rằng chữ Samsagga (sự tiếp chạm) có năm cách, làm sinh khởi 
Snehä (những ái luyến) như vậy. 


(192) Tăng Chi Bộ Kinh, Chương Năm Pháp, Phẩm Triền Cái, Mẹ và con (A.1ii.67) 
151 


Hai loại ái luyến (Snehä) 

Trong bản Kinh Cullaniddesa (Tiểu diễn giải), Ngài Sãriputta diễn giải về 
“những ái luyến” (snehä) như sau: 

“Snehati dve snehä - tanhãsneho ca ditthisneho ca” 

“Gọi là ái luyến, có hai loại ái luyến: ái luyến do mãnh lực của ái và ái luyến 
do mãnh lực của tà kiến”. 

a- Ái luyến do mãnh lực của ái 

Nghĩa là bám lấy ý nghĩ “của ta”, như: vật này là của ta, sắc này là của ta, thinh 
này là của ta, thinh đó là của ta, nội hương là của ta (như những người có mùi hương 
tốt đẹp từ thân), ngoại hương là của ta (sử dụng dầu thơm, phấn thơm...), nô tỳ này 
là của ta... 

Hoặc một vị Tỳ khưu suy nghĩ rằng đây là hội chúng của ta, đây là đệ tử của 
ta, đây là chùa của ta... 

Đức Phật dạy: 

“Con ta tài sản ta 

Nghĩ quấy người ngu khổ 

Thân ta còn chưa có 

Con đâu tài sản đâu?”493) 

Cần thấy rằng những gì mà chúng ta đang có chỉ là những gì chúng ta mượn 
của nghiệp, một lúc nào đó cũng bị vô thường, bị mất mát. Người trí biết được như 
vậy giải trừ được ái luyến phát sinh do ái. 

b- Ái luyến do mãnh lực của tà kiến 

Nghĩa là bám víu lấy những điều không có thật, trái với sự thật, như sự bám 
víu vào 20 tà kiến thuộc về thân kiến hoặc 62 tà kiến trong bài Kinh Phạm Võng; 
hoặc sự bám víu vào lý thuyết của tà đạo như thực hành lợi dưỡng hay thực hành 
khổ hạnh; hoặc bám vào điều không đúng với chân lý gọi là Kiến rậm rạp 
(Ditthigahana) hoặc Kiến sa mạc (Ditthikantara). 

Khi chấp nhận tà kiến của một ai đó, thì bám khắn khít vào, không muốn 
buông lìa quan điểm đó. 

Ví dụ, trước đây có người nói với chúng tôi rằng: “Muốn chứng được Níp Bàn 
rất dễ. Cứ để tâm không thì sẽ chứng được Níp Bàn.” 

Khi đó chúng tôi hỏi rằng: “Như vậy, khi đi vào trạng thái tâm không đó rồi, 
khi đi ra, có còn hoài nghi không?” 

Người đó trả lời: “Còn chứ”. 

Chúng tôi nói: “Một bậc Dự Lưu đã diệt trừ hoài nghị, thân kiến và giới cấm 
thủ. Nếu tâm vẫn còn hoài nghi, tâm đó chắc chắn chưa thể nhập được Níp Bàn.” 

Một số người chủ trương lý thuyết sai, sau khi biết sai rồi, họ vẫn cố chấp 
bám vào lý thuyết sai đó của mình, vì cảm thấy hổ thẹn. Trường hợp này đã được 
Kinh Payäsi (Tệ túc) 492 ghi nhận: 

Lúc bấy giờ, vua Payasi khởi lên ác tà kiến như sau: “Không có đời sau, không 
có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác không có quả báo”. Cho dù được Ngài Kumara 
Kassapa giảng giải bằng nhiều cách thức, nhưng vua Pãyäsi vẫn nói: 


(193) Tiểu Bộ Kinh, Kinh Pháp Cú số 62 
(19) Trường Bộ Kinh, bài kinh số 23, Kinh Tệ túc (Päyäsisutta) 


152 


- Dầu Tôn giả Kassapa có nói như vậy, tôi cũng không thể từ bỏ ác tà kiến này. 
Vua Pasenadi nước Kosala và vua các nước ngoài đã biết tôi như sau: “Tôn chủ 
Päyäsi có quan điểm, có tri kiến như thế này: “Không có đời sau, không có các loại 
hóa sanh, hành vi thiện ác không có quả báo!” Tôn giả Kassapa, nếu tôi từ bỏ ác tà 
kiến ấy, người ta sẽ phê bình tôi như sau: “Tôn chủ Payäsi thật ngu si, kém thông 
minh, chấp kiến một cách sai lạc”. Vì tức giận nên tôi phải chấp chặt tà kiến ấy. Vì 
lường gạt nên tôi phải chấp chặt tà kiến ấy. Vì tự trọng nên tôi phải chấp chặt tà 
kiến ấy! 

Giải nghĩa kệ ngôn 36, bài Kinh Tê Giác Một Sừng (KhaggavisanaSutta) 

Câu “Samsaggajatassa bhavanti snehã” - “Từ xúc chạm sanh khởi thành 
luyến ái” chỉ cho Lý Duyên Khởi. 

Do Xúc (nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc) làm duyên cho Thọ sinh 
khởi (nhãn thọ, nhĩ thọ, tỷ thọ, thiệt thọ, thân thọ). 

Thọ duyên cho Ái. 

Ái duyên cho Thủ (sự nắm giữ), ở đây không chỉ nắm giữ một phần mà nắm 
giữ nguyên khối, như người thích tổng thể một cô gái chỉ vì cô ấy có mái tóc đẹp. 

Thủ duyên cho Hữu. 

Hữu duyên cho Sanh. 

Sanh duyên cho Sầu, Bi, Khổ, Ưu, Não, Già, Bệnh, Chết. 

Qua đó, chúng ta thấy câu trên vô cùng súc tích. 

Câu “Snehanvayam dukkhamidam pahoti” - “Gắn kết với ái luyến, khổ này 
sanh khởi”. 

Nghĩa là, trong thế gian này, một số người do gắn liền với ái luyến hay tà kiến, 
khổ này có thể sinh lên ngay trong hiện tại lẫn vị lai. Như thế nào? Do ái luyến, 
người đó có thể thực hiện những ác pháp về thân như giết người, cướp của, thông 
dâm... và bị giam cầm, tra khảo...Đây là khổ sinh lên trong hiện tại do ái luyến. Như 
câu chuyện sau: 

Các vương tử Licchavĩ 

Bản Sớ giải Kinh Pháp Cú số 214 ghi nhận như vầy: 

Vào một ngày hội, các vương tử LicchavI trang điểm với đủ kiểu đồ trang sức, 
ra khỏi thành phố đến chỗ hội hè. 

Khi Đức Phật đi vào thành Vesali khất thực, gặp họ trên đường, Ngài chỉ cho 
các Tỳ khưu: 

- Này các Tỳ khưu! Hãy nhìn theo các vương tử Licchavi! Ai chưa từng thấy 
Chư thiên cõi trời Ba Mươi Ba, hãy nhìn những vương tử này thì biết. 

Trên đường đến chỗ lễ hội, các hoàng tử gặp một kỹ nữ danh tiếng, và mang 
cô theo vào vườn ngự uyển. Trước người đẹp, họ ganh tài nhau, đi đến đánh nhau 
gây thương tích, máu chảy rất nhiều. Tùy tùng phải khiêng các vương tử về. 

Đức Phật và chư Tăng thọ thực xong, trở về, bắt gặp cảnh tượng đó. Các Tỳ 
khưu bạch Đức Phật: 

- Bạch Thế Tôn! Hồi sáng sớm, các vương tử Licchavi rời thành lộng lẫy như 
Chư thiên, vậy mà bây giờ chỉ vì một cô gái họ trở nên thảm hại thế đấy. 

Đức Phật dạy: 

- Này các Tỳ khưu! Sự buồn khổ, lo âu do nương từ ái luyến mà ra. 

Rồi Ngài nói kệ ngôn: 

Kinh Pháp Cú số 214 

153 


“Ratiyäa Jayat1 soko, 

ratiya jayati bhayam; 

Ratiya vippamutftassa, 

natthi soko kuto bhayam.” 

Dịch 

“Hỷ ái sinh sầu ưu, 

Hỷ ái sinh sợ hãi, 

Ai giải thoát hý ái, 

Không sầu, đâu sợ hãi?” 

Do luyến ái, do thích thú trong hiện tại, cái khổ sinh lên trong hiện tại. Cần 
phải quán xét như vậy. Do tâm dính mắc tới luyến ái lúc lâm chung, người đó phải 
rơi vào một trong bốn khổ cảnh. 

Trong Kinh điển có rất nhiều câu chuyện ghi nhận trường hợp này. 

Ví dụ vị Tỳ khưu ái luyến với bộ y, tái sinh làm con rệp trong bộ y đó; hoặc 
ông trưởng giả ái luyến tài sản chôn dưới chân giường, tái sinh làm con chó trong 
nhà... Đây là khổ sinh lên trong tương lai do ái luyến. 

Có một câu chuyện rất đặc biệt về trường hợp này, được Ngài Mahäsi 
Sayadaw giảng giải trong tập Giảng giải Kinh Chuyển Pháp Luân, dịch bởi Thượng 
tọa Pháp Thông, như sau: 

Người vợ ác hạnh 

Trong một ngôi làng ở Tích Lan (Srilanka), có một người đàn ông tà hạnh với 
chị dâu mình. Người phụ nữ này ái luyến người em chồng hơn là chồng mình. Để 
quan hệ bất chánh một cách tự do, cô ta đã xúi người em giết người anh. 

Ban đầu, người em phản đối. Sau một thời gian, bị xúi giục nhiều lần, do 
không chống cự nổi với sự ái luyến, người em chấp nhận và hỏi: 

- Anh sẽ phải làm việc đó như thế nào? 

Người chị dâu nói: 

- Anh hãy cầm lấy cây rìu bén, ẩn nấp nơi cội cây gần mé sông. Em sẽ dụ hắn 
ra sông tắm. 

Người em nghe lời, cầm rìu bén ra bờ sông ẩn nấp. Khi người anh đi làm ở 
trong rừng về, người vợ ra vẻ trìu mến bảo chồng: 

- Đầu anh dơ rồi, anh hãy xuống sông tắm cho sạch sẽ. 

Người chồng thấy vui vẻ khi người vợ hôm nay dịu dàng, dễ thương. Anh ta 
đi ra mé sông gội đầu. 

Trong khi người anh đang gội đầu, người em cầm rìu bước tới với suy nghĩ: 
“Nếu anh ta để ý thì đó là chuyện anh em bình thường. Nếu anh ta không để ý, ta sẽ 
xuống tay.” Và rồi người em tàn nhẫn vung rìu chặt đứt đầu người anh. 

Do ái luyến với vợ mình, người anh tái sanh làm con rắn lục. Con rắn bò lên 
mái nhà. Mỗi khi người vợ đi đến cửa, nó thòng đầu xuống. 

Cô ta sợ hãi vô cùng, nhờ những người khác đập chết con rắn quăng xác ra 
ngoài. Con rắn vẫn còn ái luyến người phụ nữ này nên tái sanh vào bụng con chó 
cái trong nhà. 

Khi con chó được sinh ra, nó vẫn còn dính mắc tới người vợ cũ của nó. Cô ta 
đi đâu, con chó cũng lẽo đẽo theo sau. Mọi người thường chế nhạo cô ta là “bà thợ 
săn”. 


154 


Do bị chế giễu như vậy, người phụ nữ đã bảo người chồng sau (em chồng) 
hãy giết con chó đi. 

Do ái luyến và nghe lời vợ, người chồng sau đã giết con chó. Con chó vẫn còn 
ái luyến người phụ nữ này nên tái sanh vào bụng con bò cái trong nhà. 

Khi con bê được sinh ra, nó vẫn nghĩ đây là vợ nó. Người phụ nữ đi đâu, con 
bê cũng lẽo đẽo theo sau. Mọi người thường chế nhạo cô ta là “người chăn bò”. 

Người phụ nữ hổ thẹn, nói người chồng giết con bê. Lần này, con bê tái sanh 
chính vào thai bào cô ta. 

Khi được sinh ra, đứa bé trai có thể nhớ được tiền kiếp. Nó nhớ rằng người 
phụ nữ này đã giết nó bốn kiếp nên sinh tâm kinh sợ. Khi được người mẹ ẫm bồng, 
nó khóc thét và vũng vẫy muốn thoát khỏi người phụ nữ ấy. 

Vì lý do đó, ông nội phải đảm nhận nhiệm vụ chăm sóc cháu. Khi đứa bé biết 
nói, ông nội hỏi nó: 

- Này cháu, vì sao mỗi khi mẹ cháu ẫm bồng, cháu lại khóc thét và vùng vẫy 
như vậy? 

Đứa bé đáp: 

- Bà ấy không phải là mẹ cháu đâu. Bà ấy là kẻ thù của cháu. Bà ấy đã giết 
cháu bốn kiếp rồi. 

Và đứa bé kể câu chuyện theo trí nhớ của nó. Nghe xong, người ông ôm cháu 
vào lòng rồi khóc. Sợ người mẹ biết việc này rồi giết luôn đứa con, ông dắt cháu vào 
một tự viện bỏ trốn và xuất gia trong tự viện đó. 

Qua câu chuyện này thấy được sự khủng khiếp do ái luyến sinh lên dẫn tới 
nguy hại trong tương lai là như vậy. 

Như thế nào là khổ sinh lên do ái luyến phát sinh từ tà kiến? 

Ngay trong hiện tại, do chấp nhận một chủ thuyết sai lệch rồi nắm giữ nó, 
thực hành theo tà thuyết ấy, như cách tu khổ hạnh của những đạo sĩ lõa thể 
Nigantha Naätaputta. 

Như trong Tiểu Kinh Khổ UấnG®3) có nêu ra như sau: 

“.,. Lúc bấy giờ, rất nhiều Nigantha tại sườn núi Isigili, trên Kalasila, đứng 
thẳng người, không chịu ngồi và cảm giác những cảm thọ thống thiết, khổ đau, khốc 
liệt, bén nhạy...” 

Hoặc trong Kinh Hạnh Con Chó1*% có nêu ra như sau: 

“.,. Rồi Punna Koliyaputta, hành trì hạnh con bò, và lõa thể Seniya, hành trì 
hạnh con chó, cùng đi đến Thế Tôn, sau khi đến Punna Koliyaputta, hành trì hạnh 
con bò, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Còn lõa thể Seniya, hành trì hạnh 
con chó, nói lời hỏi thăm với Thế Tôn, sau khi nói lên lời hỏi thăm thân hữu, rồi 
ngồi xuống một bên, ngồi chò hỗ như con chó...” 

Cũng trong bài Kinh này, Đức Phật dạy: 

“Ở đây, này Punna, người nào hành trì hạnh con chó một cách hoàn toàn viên 
mãn, hành trì giới con chó một cách hoàn toàn viên mãn, hành trì tâm con chó một 
cách hoàn toàn viên mãn, hành trì uy nghi con chó một cách hoàn toàn viên mãn, 
sau khi thân hoại mạng chung sẽ sanh thân hữu cùng với các loài chó. 


95) Trung Bộ Kinh, bài kinh số 14 Tiểu Kinh Khổ Uẩn (CñJadukkhakkhanda sutta) 
(19) Trung Bộ Kinh, bài kinh số 57 Kinh Hạnh Con Chó (Kukkuravatika sutta) 


155 


Nếu người ấy có tà kiến như sau: “Do giới này, hạnh này, khổ hạnh này, hay 
phạm hạnh này, ta sẽ sanh thành Chư thiên này, hay Chư thiên khác”, thời này 
Pumna, đối với kẻ có tà kiến, Ta nói có một trong hai sanh thú như sau: địa ngục hay 
bàng sanh. Như vậy, này Punna, nếu hạnh con chó được thành tựu, thời được 
sanh trong loài chó, nếu không được thành tựu, thời được sanh trong địa 
ngục.” 

“Ở đây, này Seniya, người nào hành trì hạnh con bò một cách hoàn toàn viên 
mãn, hành trì giới con bò một cách hoàn toàn viên mãn, hành trì tâm con bò một 
cách hoàn toàn viên mãn, hành trì uy nghỉ con bò một cách hoàn toàn viên mãn, sau 
khi thân hoại mạng chung, sẽ sanh thân hữu cùng với các loài bò. 

Nếu người ấy có tà kiến như sau: “Do giới này, hạnh này, khổ hạnh này, hay 
phạm hạnh này, ta sẽ sanh thành Chư thiên này hay Chư thiên khác”, thời này 
Seniya, đối với kẻ có tà kiến, Ta nói có một trong hai sanh thú như sau: địa ngục 
hay bàng sanh. Như vậy, này Seniya, nếu hạnh con bò được thành tựu, thời được 
sanh trong loài bò, nếu không được thành tựu, thời được sanh trong địa 
ngục. ˆ 

Do tà kiến làm khổ thân trong hiện tại như vậy, mệnh chung sẽ tái sanh làm 
bàng sanh hoặc địa ngục. 

Cầu “Adinavam snehajam pekkhamano” - “Nhìn thấy nguy hại do ái luyến 
sanh” nghĩa là nhìn thấy khổ (quả) từ ái luyến này (nhân), dù là ái luyến do ái hay 
là ái luyến do kiến. 

Cầu này chỉ cho sự diệt ái bằng Thánh đạo. Người thực hành Thánh đạo mới 
thấy ái luyến này gây khổ trong hiện tại lẫn tương lai. Khi Ái diệt thì Thủ diệt; Thủ 
diệt thì Hữu diệt; Hữu diệt thì Sanh không có cơ hội sinh lên. Toàn bộ khổ uẩn này 
chấm dứt. 

Mặt khác, thấy nguy hại do ái luyến sanh là nói đến Tuệ Minh sát, tức là Đạo 
tuệ phát sinh lên, phá vỡ và diệt trừ đi Vô minh. 

Nói tóm lại, cầu này muốn nói lên Thánh đạo đã sanh trong tâm của hành giả 
thực hành Pháp Quán (Vipassana) như vậy. 

Câu “Eko care khaggavisanakappo” - “Một mình dạo đi như sừng con tê giác”. 
Chín ý nghĩa của từ Eka 

Eka có chín ý nghĩa (theo Cullaniddesa (Tiểu diễn giải)) 

1. So paccekasambuddho pabba]jjasankhatena eko 

Vị Phật Độc Giác là bậc xuất gia nên được gọi là “một mình” (eko). 

Nghĩa là bậc Độc Giác ấy đã cắt đứt mọi sự vướng bận với vợ con, thân tộc; 
cắt đứt mọi sự vướng bận trong tích trữ. 

Sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp y hoại sắc, xuất gia thành vị Sa môn, vị ấy trở 
thành bậc không có vướng bận, một mình ra đi. 

Khi đi, đứng, ngồi, nằm, vị ấy luôn luôn giữ các quyền mắt, tai, mũi, lưỡi, thân 
một cách nghiêm chỉnh, không cho tham ưu có cơ hội sinh khởi; đồng thời tự mình 
nuôi dưỡng mình, không nhờ người khác. 

Cho nên, vị Phật Độc Giác chỉ có một phẩm mạo duy nhất là phẩm mạo xuất 
gia. 

Còn vị Thánh hữu học trong thời bậc Chánh Giác có thể có hai phẩm mạo, 
hoặc xuất gia, hoặc tại gia. 

Như vậy gọi là bậc xuất gia với ý nghĩa “không bị trói buộc”. 

156 


Bài Kinh Dhammacariya hay còn gọi là Kapilasutta1”) nói về Tỳ khưu Kapila 
làm nhiễu loạn, hư hoại Giáo Pháp của Đức Phật Kassapa, bị tái sanh xuống địa ngục 
A Tỳ, rồi sanh lên làm một con cá vàng ở dòng sông Aciravati, được 500 dân chài 
vớt lên, sau khi mệnh chung lại tiếp tục tái sanh xuống địa ngục. 

Thấy được duyên lành của 500 thanh niên dân chài, Đức Thế Tôn thuyết lên 
bài Kinh này. 

Xin trích cầu kệ ngôn đầu của bài Kinh này vì liên quan đến phẩm mạo xuất 
gia của Phật Độc giác như sau: 

“Dhammacariyam brahmacariyam, 

etadahu vasuttamam; 

Pabbajitopi ce hot, 

agära anagariyam.ˆ 

Dịch: 

“Thực hành Pháp và thực hành Phạm hạnh, 

Được gọi là tài sản tối thượng; 

Nếu là bậc xuất gia, 

Chỗ cư ngụ không phải là chỗ của gia chủ.” 

Theo bản Sớ giải, “thực hành Pháp” là chỉ cho việc thực hành những hạnh 
kiểm tốt đẹp, như là: thân thiện hành, ngữ thiện hành, ý thiện hành. 

Còn “thực hành Phạm hạnh”, tuy rằng vẫn có thân thiện hành, ngữ thiện hành, 
ý thiện hành nhưng thêm một điều đặc biệt nữa là không quan hệ tình dục. Việc 
thực hành này chỉ cho việc thực hành Bát Chánh Đạo, chứng đắc được A Na Hàm 
hay A La Hán. 

“Tài sản tối thượng” chỉ cho sự an lạc thoát khỏi Thiên giới. Tài sản tối thượng 
chỉ cho hai loại tài sản: chứng đắc Thiền (tài sản hiệp thế) và chứng đắc Thánh Quả 
(tài sản siêu thể). 

Điều này muốn nói rằng, phẩm mạo bậc xuất gia nâng đỡ được phẩm vị A La 
Hán, vì nếu còn trong phẩm mạo tại gia, vị Phật Độc Giác sẽ viên tịch trong ngày 
hôm đó. 

“Chỗ cư ngụ không phải là chỗ của gia chủ” nghĩa là vị xuất gia này trú ở nơi 
không có vợ con (như người cư sĩ). Người xuất gia có vợ con đi theo thì không phải 
người xuất gia. 

Như trường hợp Bồ tát Vessantara4193, sau khi bị vua cha đuổi ra khỏi vương 
quốc, đi lên Tuyết Sơn tu tập, có vợ Maddi và hai con đi theo. 

Chỗ ngụ của Đức Phật Độc Giác theo nghĩa đen là nơi thanh vắng, không dính 
mắc tới người cư sĩ; nghĩa bóng là tám Thiền chứng. 

Trong Tương Ưng Bộ Kinhú%), có một thiên tử đi tới Đức Thế Tôn và bạch 
rằng: 

Ngài không có am tranh, 

Ngài không có tổ ấm, 

Ngài không có dây giăng, 


(197) Tiểu Bộ Kinh, Kinh Tập, Kinh Dhammaecariya (Kapilasutta) (Kinh Hành Chánh Pháp) (Sn.49) 
(198) Tiểu Bộ Kinh, Chuyện tiền thân Đức Phật, Bổn sanh 547 (Tiền thân Vessantara) 
99) Tương Ưng Bộ Kinh, Tương Ưng Chư thiên, Kinh Am Tranh (S4.8) 


157 


Ngài thoát khỏi hệ phược. 

Thế Tôn: 

Ta không có am tranh, 

Ta không có tổ ấm, 

Ta không có dây giăng, 

Ta thoát khỏi hệ phược. 

Vị Thiên: 

Con nói am là gì? 

Nói tổ ấm là gì? 

Nói dây giăng là gì? 

Nói hệ phược là gì? 

Thế Tôn: 

Ngươi nói am là mẹ, 

Nói tổ ấm là vợ, 

Nói dây giăng là con, 

Nói hệ phược là ái. 

Vị Thiên: 

Lành thay, Ngài không am! 

Lành thay, không tổ ấm! 

Lành thay, không dây giăng! 

Lành thay, Ngài thoát phược! 

“Ngươi nói am là mẹ” chỉ cho thai bào, đó là một cái tổ để thai nhi trú bên 
trong, đủ ngày tháng sẽ chào đời. 

“Nói tổ ấm là vợ” chỉ cho người vợ quán xuyến, chăm nom mọi việc trong nhà 
để người chồng về nghỉ ngơi. 

“Nói dây giăng là con” chỉ cho sự nối dõi tông đường, gìn giữ gia sản cha mẹ. 

Khi Đức Thế Tôn nói “Ta không có am tranh”, Ngài ngầm chỉ cho việc tự Ngài 
đạt được quả vị Chánh Đẳng Giác, chứ không phải có được từ thai bào người mẹ. 
Mặt khác, khi chứng đắc được A La Hán rồi, Ngài không còn tái sanh nữa, sẽ không 
còn mẹ hay cha nữa. 

Khi Đức Thế Tôn nói “Ta không có tổ ấm”, nghĩa là Ngài không còn tham dục 
nữa. 

Khi Đức Thế Tôn nói “Ta không có dây giăng”, nghĩa là Ngài không có tâm quả 
dẫn đi tái sanh nữa. Tâm quả dẫn đi tái sanh được xem là con vì nó sẽ cho tái sanh 
vào một kiếp sống mới, có ngũ uẩn mới, cho dù là hình thức tái sanh nào đi chăng 
nữa. 

Khi Đức Thế Tôn nói “Ta thoát khỏi hệ phược” nghĩa là Ngài không còn bị trói 
buộc, Ngài không còn ái. 

Sớ giải Kinh Pháp Cú số 345, 346 có ghi nhận như sau: 

Một hôm, các tội phạm bị dẫn đến trước vua Pasenadi, gồm trộm đạo, cướp 
đường, những kẻ giết người. Vua ra lệnh dùng gông cùm, dây thừng và dây xích trói 
họ lại. 

Lúc ấy, có 30 vị Tỳ khưu đi vào thành Xá-vệ khất thực, các vị qua chỗ thấy 
những tội nhân bị xiầng xích khổ sở. Sau khi khất thực xong, các vị đến yết kiến Đức 
Phật và bạch rằng: 


158 


- Bạch Thế Tôn, hôm nay đi khất thực chúng con thấy các tội nhân ở trong 
nhà tù. Họ bị trói bằng gông cùm, dây thừng, dây xích, vô cùng đau khổ. Họ chẳng 
cởi nổi các gông cùm này để trốn thoát được. Bạch Thế Tôn, có thứ gì trói buộc bền 
chắc hơn nữa không? 

Đức Phật đáp: 

- Này các Tỳ khưu, những thứ đó đâu đã lấy gì làm bần chắc. Hãy xem sự trói 
buộc của si mê, gông xiềng có tên là tham ái, sự dính mắc vào của cải, lúa thóc, vợ 
con. Dây trói buộc này còn bền chắc gấp trăm, nói cho đúng, gấp nghìn lần hơn 
những thứ các ông đã thấy. 

Nhưng dầu nó bền chắc như vậy và khó cởi bỏ đến thế mà xưa kia người có 
trí vẫn cởi bỏ được, ra đi vào Hy Mã Lạp Sơn, xa lìa thế tục. 

Rồi Ngài kể chuyện tiền thân: 

Vào thuở xa xưa, khi vua Brahmadatta đang trị vì ở Baranas1, Bồ tát sinh làm 
con trai một gia đình nhà nghèo nọ. Khi đến tuổi trưởng thành thì cha chết, Ngài đi 
làm mướn nuôi mẹ. 

Thấy con quá cực nhọc, bà mẹ muốn con cưới vợ, nhưng Bồ tát chỉ muốn đi 
xuất gia mà thôi. Bà mẹ chọn cưới cho chàng một cô gái. Thời gian sau, mẹ già qua 
đời, vợ chàng mang thai đứa con đầu lòng. 

Không biết vợ đang mang thai, Ngài bảo: 

- Này em, hãy tự kiếm sống nhé. Anh sẽ đi xuất gia. 

Vợ chàng đáp: 

- Em đang có thai. Xin đợi đến ngày em sinh nở, anh đi xuất gia cũng không 
muộn. 

- Thôi được. 

Khi cô vợ sanh đứa bé xong, Ngài từ giã vợ: 

- Em thân, em đã sanh nở mẹ tròn con vuông. Anh sẽ đi xuất gia. 

Nhưng cô vợ nói: 

- Xin anh chờ đến lúc con dứt sữa hãy đi. 

Trong khi Ngài chờ, cô vợ có thai đứa con thứ hai. 

Ngài tự nghĩ: “Nếu ta làm theo lời yêu cầu của nàng thì chẳng bao giờ đi được. 
Ta sẽ bỏ trốn và xuất gia, đừng cho nàng hay gì cả”. 

Thế là không nói một lời về dự định của mình, giữa đêm Ngài trở dậy trốn đi. 

Lính gác thành bắt Ngài. Nhưng Ngài thuyết phục được họ thả ra: 

- Thưa các ông, tôi phải săn sóc mẹ già. Xin các ông tha cho tôi. 

Ở lại quanh đấy một thời gian, Ngài lên đường tới vùng Hy Mã Lạp Sơn sống 
đời ẩn sĩ. Sau khi đắc thần thông và tu chứng được tám Thiền, Ngài tiếp tục sống ở 
đấy. 

Ngài thầm nghĩ: “Ta đã bứt tung được sợi dây trói thật quá ư bền chắc, sợi 
dây tham dục xấu xa, sợi dây của lòng luyến ái vợ con”. 

Kết thúc câu chuyện, Đức Thế Tôn nói lên hai kệ ngôn. 

Kinh Pháp Cú số 345 

“Natam dalham bandhanamaähu dhira, 

yadäyasam darujapabbajanca; 

Sarattaratta manikundalesu, 

puttesu dãresu ca yä apekha.” 

Dịch: 


159 


“Những bậc trí đã nói những trói buộc đó không vững chắc, 

Đó là sắt, cây, dây gai; 

Tham châu báu, trang sức, 

Mong mỏi vợ và con.” 

Na: Không; tam: Điều đó; da†ham: Vững chắc; bandhana: sự trói buộc mahu: 
đã nói; dhira: Những bậc trí (chỉ cho Đức Chánh Giác, Đức Độc Giác, vị Thánh A La 
Hán); Saratta: đã bị mê mẩn, đã bị say đắm; ratta: dục vọng; mani: ngọc quí mani, 
kungli: bông tai; apekha: Mong mỏi” 


Kinh Pháp Cú số 346 

“Etam da]ham bandhanamahu dhirä, 

oharinam sithilam duppamuñcam; 

Etampi chetvana paribbajanti, 

Anapekkhino kãmasukham pahäya.” 

Dịch: 

“Người có trí nói rằng: 

“Trói buộc này thật bền, 

Trì kéo xuống, lún xuống, 

Và thật sự khó thoát. 

Người trí cắt trừ nó, 

Bỏ dục lạc không màng”.” 

Oharinam: Kéo xuống, trì xuống; sithilarn: Lỏng lẻo; duppamuñcam: Khó tháo 
ra, khó gỡ ra; Etampi: Như vậy cái đó; chetvana: Đang cắt đứt paribbajanti: Bậc xuất 
gia; Anapekkhino: Không ước mong, không chờ đợi. 

“Oharinam (Trì kéo xuống, lún xuống)”: Chỉ cho sự kéo xuống bốn khổ cảnh 
do sự ái luyến tài sản và vợ con. 

“Sithlam (lồng léo)”: Chỉ cho sự thoải mái khi bị trói buộc bởi tài sản và vợ 
con. Người bị trói không cảm thấy khổ sở, khi làm việc gì cũng nghĩ đến vợ con,cảm 
thấy hân hoan, bởi vì người ấy bị Vô minh che mắt. 

“Và thật sự khó thoát”: Khi bị phiền não này trói buộc, dù chỉ một lần, cũng 
khó tháo gỡ ra. Nó sanh khởi do duyên lợi đắc, hoặc cung kỉnh, hoặc danh vọng, 
v.v... Như con rùa khó thoát khỏi cái mai nặng trịch. 

“Người trí cắt trừ nó”: chỉ cho Thánh Đạo Tuệ của bậc A La Hán. 

“Bỏ dục lạc không màng”: Chỉ cho sự không mong cầu, không ước vọng tái 
sanh, chỉ cho Thánh Quả A La Hán. 

Do đó, Đức Phật Độc Giác được gọi là bậc xuất gia do phẩm mạo xuất gia và 
tâm lý không còn mong cầu tái sanh, không vướng bận những gì thuộc về cư sĩ; 
Ngài chỉ đi tìm những gì tự nuôi sống mình, và sự đi tìm này đem lại phúc lành đến 
người cho. 

2. Adutiyafhena eko 

Không có người thứ hai nên được gọi là “một mình” (eko). 

Phật Độc Giác sau khi xuất gia thì ở nơi thanh vắng một mình như rừng núi, 
hang động... ít tiếng động của con người. Đó là những nơi thích hợp để làm những 
việc kín đáo, thanh tịnh. 

Gọi là “một mình” vì Ngài: 


160 


- Đứng một mình (Ekko titthati): Nghĩa là khi đứng, Ngài đứng bằng niệm, 
một khi có niệm thì tham ái không sanh khởi. 

- Đi một mình (Eko gacchati): Nghĩa là khi đi, Ngài đi với niệm rõ ràng. 

- Ngồi một mình (Eko nisidati): Nghĩa là khi ngồi, Ngài ngồi với niệm. 

- Nằm một mình (Eko seyyam kappeti): Nghĩa là khi nằm, Ngài nằm với niệm. 

- Sinh hoạt một mình (Eko iriyati vattati): Nghĩa là khi co, duỗi tay chân, mặc 
y, đi tiêu, đi tiểu... Ngài sinh hoạt với niệm. 

Vậy “người thứ hai” có ý nghĩa gì? Chỉ cho Ái (Tanhã). Người có Ái xem như 
có bạn đồng hành. 

Người khi đi, đứng, nằm, ngồi, sinh hoạt thiếu niệm, để cho tham ái sinh lên, 
xem như có bạn đồng hành. 

Điều này nằm trong Kinh Phật Thuyết Như Vậy (Itivuttaka) (200); 

“Tanhadutiyo puriso, 

Dighamaddhana samsaram; 

Itthabhavaññathabham, 

Samsäram naãtivattat. 

Etamadinavam ñatvä, 

tanham dukkhassa sambhavam; 

Vitatanho anaädäno, 

sato bhikkhu paribbaJe ti.” 

Dịch: 

“Người thứ hai là ái 

Sự luân hồi dài thăm thắm 

Từ cõi này chuyển sang cõi khác 

Vòng luân hồi không thể vượt qua 

Biết được sự nguy hại như vậy 

Nguồn cội của khổ là ái 

Không nắm giữ thì la bỏ ái 

Vị Tỳ khưu có niệm thong dong bước đi.” 

Dighamaddhana: Rất dài, dài thăm thẳm; samsaram: Đường luân hồi; 
nativattati: Không thể vượt qua; ñatva: Biết được; sambhavam: Nguồn gốc, căn 
nguyên; paribbaje: Đi thong dong. 

3. Tanhaya pahanarfthena eko 

Đoạn tận ái nên được gọi là “nột mình” (eko). 

Đức Phật Độc Giác luôn có sự gìn giữ tâm, có sự tỉnh tấn an trú tâm với niệm; 
không có sự lơ là, không có sự buông thả. Vị ấy bài trừ tất cả ma cùng với binh ma, 
trong đó có Ái đứng đầu. 

Đạo binh ma này đã trói buộc chúng sanh vào trong quyền lực của chúng. Ái 
này như chiếc lưới bủa ra mọi hướng (sắc, thinh, hương, vị, xúc và pháp). Ái một 
cảnh nào nghĩa là dính mắc vào một hướng. 

Người bị ái ngự trị như con nhện bị sa vào lưới nhện. Lưới này chính do con 
nhện đó dệt ra. Thường thường con nhện dệt lưới ra để bắt mồi, nhưng chính nó 
đang nằm trong lưới của nó. 


(200) Tiểu Bộ Kinh, Kinh Phật thuyết như vậy, Chương 2 pháp, Phẩm II, Ek.II, 5 
161 


Như câu Kinh Pháp Cú số 347 (cầu kệ ngôn giúp hoàng hậu Khemaä chứng 
Thánh Quả). 

“Ye ragarattanupatanti sotam(01), 

Sayam katam makkatakova Jãalam; 

Etampi chetvana vajanti dh1rä, 

anapekkhino sabbadukkham pahäya.” 

Dịch: 

“Người đắm say ái dục, 

Tự lao mình xuống dòng, 

Như nhện sa lưới dệt, 

Người trí cắt trừ nó, 

Bỏ mọi khổ, không màng.” (HT. Thích Minh Châu) 

Hai câu kệ ngôn đầu, Đức Phật chỉ ra nguyên nhân sinh khổ chính là Ái. Người 
có Ái muốn chiếm hữu vật mình thích (ngay cả việc học Phật ngôn, nếu không 
nghiệm suy được đôi khi có Ái trong đó mà không biết). Khi muốn chiếm hữu vật 
mình thích, chính người đó đang nằm trong lưới Ái mà mình đã dệt ra, chính người 
đó tự trói buộc chính mình. 

Hai câu kệ ngôn sau, Đức Phật chỉ ra Thánh Đạo Tám Ngành cùng với sự 
chứng đạt Níp Bàn. Chỉ có con đường Bát Chánh Đạo mới cắt đứt được Ái, khổ được 
chấm dứt, chỉ cho Vô Dư Y Níp Bàn. 

4. Ekantavitaragoti eko 

Do nhất hướng ly tham nên được gọi là “nột mình” (eko). 

Vì Đức Phật Độc Giác đã trừ tuyệt tham ái bằng Thánh đạo, không còn dư sót 
tham ái nên được gọi là “một mình”. 

5. Ekantavitadosoti eko 

Do nhất hướng ly sân nên được gọi là “một mình” (eko). 

Vì Đức Phật Độc Giác đã trừ tuyệt sân hận bằng Thánh đạo, không còn dư sót 
sân hận nên được gọi là “một mình”. 

6. Ekantavitaramohoti eko 

Do nhất hướng ly sỉ nên được gọi là “một mình” (eko). 

Vì Đức Phật Độc Giác đã trừ tuyệt Vô minh bằng Thánh đạo, không còn dư 
sót Vô minh nên được gọi là “một mình”. 

7. Ekantanikkilesoti eko 

Do nhất hướng ly phiền não nên được gọi là “một mình” (eko). 


(201) Dòng nước của luân hồi: chỉ cho bốn dòng nước xoáy mạnh (bộc lưu) (theo tạng Vi Diệu 
Pháp) 

- Dục bộc: dòng nước mạnh của dục lạc (sắc, thinh, hương, vị, xúc); đây là vũ khí mạnh mẽ của 
đạo binh ma. Phần lớn chúng sanh dính mắc vào rất nhiều. 

- Hữu bộc: những sinh hữu. Chúng sanh thích thú những sinh thú tốt đẹp như cõi người, cõi chư 
thiên, cõi Phạm thiên. 

- Kiến bộc: nhấn chìm chúng sanh vào những kiến thức sai quấy. 

- Vô minh bộc: nhấn chìm chúng sanh vào sự không hiểu biết về sự khổ của luân hồi. 


162 


Vì Đức Phật Độc Giác đã cắt đứt mười dây trói buộc trọn vẹn292), dập tắt, tiêu 


hoại hoàn toàn các phiền não, không để chúng sinh khởi trong tương lai. 


Ngộ: 


8. Ekayanamaggam eko 
Do đi theo con đường duy nhất nên được gọi là “một mình” (eko). 
Con đường duy nhất ở đây là Bát Chánh Đạo, hay Ba Mươi Bảy phẩm trợ Giác 


Chặng đầu: là Tứ Niệm Xứ. 

Chặng giữa: là Tứ Chánh Cần, Tứ Như Ý, năm Quyền, năm Lực, bảy Giác Chỉ. 
Chặng cuối: là Bát Chánh Đạo. 

Ngoài con đường này ra, không còn con đường khác dẫn tới chứng đắc Níp 


Bàn. Nếu không chứng đắc Níp Bàn, thì không thể thoát khổ. 


tiên 


PaIi giải thích chữ “Ekayana” như sau: 

“Ekayanam jätikhayantadassi, 

maggam pajänati hitãnukampï; 

Etena maggena tarimsu pubbe, 

tarissanti ye ca taranti oghan t1” 

Dịch: 

“Đức Phật đã thấy rõ sự chấm dứt tái sanh là con đường duy nhất 

Hiểu biết trọn vẹn con đường chỉ có người thực hành tự biết 

Bậc hiền trí như Đức Phật đã trải qua và làm hiển lộ con đường này trước 


Người đang và sẽ vượt qua dòng nước xoáy bằng con đường này.” 

9. Eko anuttaram paccekasambodhiưmm abhisambuddhoti eko 

Do tự mình giác ngộ vô thượng nên được gọi là “một mình” (eko). 

Đức Phật Độc Giác tự mình thành tựu Trí tuần tự trong bốn Thánh đạo, như 


Bậc Chánh Đẳng Giác. Nghĩa là phải chứng đạt theo thứ tự từ Dự Lưu, Nhất Lai, Bất 
Lai, A La Hán, không có trường hợp nhảy cấp. Thời gian trải qua đủ bốn Thánh đạo 
của các vị rất nhanh, tựa hồ chỉ trong một tróc tay. 


Đức Phật Độc Giác hiểu rõ đây là Chánh kiến, đây là Chánh Tư duy, v.v...„ đây 


là Tuệ quyền, Tuệ lực...„ đây là Thất Giác Chi.. ; thấy rõ, hiểu rõ các pháp hữu vi là 
Vô thường, Khổ, Vô ngã. 


Với trí tuệ của bậc Độc Giác, Ngài thấy rõ ràng Lý Duyên Khởi: 

1.Do duyên Vô minh nên có Hành (Avijjã paccaya sankhar3). 

2. Do duyên Hành nên có Thức (Sankhara paccayä viññãnam). 

3. Do duyên Thức nên có Danh - Sắc (Viññäna paccayä nãmarupam). 
4. Do duyên Danh - Sắc nên có sáu xứ (Nãma rũpa paccayä salayatanam). 
5. Do duyên sáu xứ nên có Xúc (Saläyatana paccayä phasso). 

6. Do duyên Xúc nên có Thọ (Phassa paccayä vedan3). 

7. Do duyên Thọ nên có Ái (Vedanä paccayä tanh3). 

8. Do duyên Ái nên có Thủ (Tanhã paccayä upadanam). 

9. Do duyên Thủ nên có Hữu (Upadana paccaya bhavo). 

10. Do duyên Hữu nên có Sanh (Bhava paccayä jäti). 


(202) Năm dây trói buộc (kiết sử) bậc thấp: Thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, sân hận và tham 
dục; Năm dây trói buộc bậc cao: Ai sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dật và vô minh. 


163 


11.Do duyên Sanh nên có Lão, tử (Jati paccaya jara maranam). 
Ngài cũng biết rõ, thấy rõ Lý Duyên Khởi theo chiều ngược lại. 


Giải sơ lược về Lý Duyên Khởi 

1- Do duyên Vô minh nên có Hành (Avijja paccaya sankhar3đ) 

Thế nào là Vô minh (Avijja)? 

Theo tạng Kinh, Vô minh chỉ cho sự không biết bốn điều: 

1. Không biết về Khổ 

2. Không biết về Nhân sinh khổ 

3. Không biết về Sự diệt khổ 

4. Không biết về Con đường dẫn đến sự diệt khổ 

Nói cách khác, Vô minh chỉ cho sự không biết Tứ Diệu Đế. 

Theo tạng Vi Diệu Pháp, Vô minh tức là không biết tám điều. Ngoài bốn điều 
vừa nêu trên, tạng Vi Diệu Pháp còn nêu thêm bốn điều nữa: 

1. Không biết về quá khứ: Nghĩa là không biết về nhân. Như người nghèo khổ, 
bệnh hoạn lại than trời trách đất mà không biết do nhân bất thiện mình đã từng 
làm trong quá khứ. 

2. Không biết về vị lai: Nghĩa là không biết về quả. Như người làm phước, bố 
thí, cúng dường, tụng kinh, lễ Phật nhưng không biết việc làm thiện lành này đem 
lại kết quả gì. 

3. Không biết về quá khứ và vị lai: Nghĩa là không biết một nhân A cho một 
quả B. B trở thành nhân tạo ra quả C. Cho nên, B vừa là quả của nhân A, vừa là nhân 
của quả C, v.V... 

4. Không biết về 12 duyên khởi theo lý duyên sinh: Như không biết là Vô 
minh duyên cho Hành thì ngược lại, Hành cũng duyên cho Vô minh. Đây là hỗ tương 
duyên. Do không biết nên sát sanh, càng sát sanh nên càng không biết (Vô minh 
chồng lên Vô minh). 

Theo Vi Diệu Pháp, chi pháp của vô minh là tâm sở Sỉ có mặt trong 12 tâm 
bất thiện. 

Thế nào là Hành (Sankhara) ? 

Hành chỉ cho Tâm sở Tư, nghĩa là chỉ cho Nghiệp. Vô minh tạo ra sáu loại 
Hành (Nghiệp): 

1. Phúc hành (Puññãbhisankhara): Những hành động tốt đẹp, pháp thiện như 
bố thí, trì, giới, tu thiền, cung kỉnh, phục vụ, nghe Pháp, giảng Pháp, hồi hướng 
phước, hoan hỷ phước và cải chính tri kiến cho tốt đẹp. 

Chỉ cho Tâm sở Tư có trong 8 tâm đại thiện +5 tâm thiện sắc giới = 13 tâm 
sở Tư thuộc về thiện (thiện dục giới, thiện sắc giới). 

2. Phi phúc hành (Apuññabhisankhara): Những hành động xấu xa, bất thiện 
như sát sanh, lấy của không cho, nói dối, nói ác... 

Chỉ cho Tâm sở Tư có trong 12 tâm bất thiện (8 tâm tham +2 tâm sân +2 
tâm si). 

3. Bất động hành (Aneñjabhisankhara) 

Chỉ cho Tâm sở Tư trong 4 tâm thiện Vô sắc (nhờ tu tiến thiền Vô sắc). 

4. Thân hành (Kayasankhara): Là sự cố ý thực hiện bằng thân (thân môn/ 
kãyadvära). 


164 


Chỉ cho Tâm sở Tư có trong 8 tâm đại thiện (khi thực hành thân thiện hành) 
+12 tâm bất thiện (khi thực hành thân bất thiện hành: sát sanh, lấy của không cho, 
tà hạnh trong dục lạc; ngoài ra còn nghiệp vô ý như khi đi vô ý đạp chết con ốc, con 
kiến...). 

5. Ngữ hành (Vacisankhara): Là sự cố ý thực hiện bằng lời nói (ngữ môn/ 
vacTdvara). 

Cũng chỉ cho Tâm sở Tư trong 8 tâm đại thiện và 12 tâm bất thiện. 

6. Ý hành (Manosankhara) : Là sự cố ý thực hiện bằng ý (ý môn/ manodvära). 

Cũng chỉ cho Tâm sở Tư trong 17 tâm thiện hiệp thế và 12 tâm bất thiện. Tuy 
nhiên, nó còn đặc biệt hơn ngoài tham ác, sân ác, còn có Tà kiến ác nằm trong đó (293) 

2- Do duyên Hành nên có Thức (Sañkhara paccaya viññãnam) 

Thế nào là Thức (Viññana)? 

Thức ở đây chỉ cho sáu thức: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân 
thức và ý thức (tâm quả). 

Nói rộng hơn, Thức ở đây chỉ cho 32 tâm quả hiệp thế, vì những tâm quả siêu 
thế (tâm quả Dự Lưu, tâm quả Nhất Lai, tâm quả Bất Lai, tâm quả A La Hán) là 
những tâm phá luân hồi, không bị luân hồi. 

32 tâm quả hiệp thế gồm: 15 tâm quả vô nhân +8 tâm đại quả dục giới +9 
tâm quả đáo đại. 

3- Do duyên Thức nên có Danh - Sắc (Viññaãna paccaya nãmariparm) 

Thế nào là Danh - Sắc (Namaripa)? 

Danh (Nama) ở đây chỉ cho thọ uẩn, tưởng uẩn và hành uẩn. Tại sao vậy? Bởi 
vì Thức làm duyên cho Thọ, Tưởng, Hành sanh khởi lên. Thức, Thọ, Tưởng và Hành 
gọi là Tứ Danh Uẩn và chúng đồng sanh với nhau. 

Sắc (Rupa) ở đây chỉ cho sắc uẩn do nghiệp sanh (kammaja rupa). 

Ở cõi ngũ uẩn: thức duyên cho cả Danh và Sắc. 

Ở cõi tứ uẩn: thức duyên cho Danh. 

Ở cõi nhất uẩn: thức duyên cho Sắc.(20 

4- Do duyên Danh - Sắc nên có sáu xứ (Nama r1pa paccaya saJayatanam) 

Thế nào là sáu xứ (Salayatanam)? 

Sáu xứ ở đây chỉ cho nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ và ý xứ. Trong 
đó, năm xứ đầu chỉ cho năm sắc thần kinh. Còn ý xứ chỉ cho 32 tâm quả hiệp thế. 

5- Do duyên sáu xứ nên có Xúc (SaJayatana paccaya phasso) 

Thế nào là Xúc (Phassa)? 

Xúc nói gọn có 6: nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc và ý xúc. 

Xúc nói rộng có 32, là 32 Tâm sở Xúc nằm trong 32 tâm quả hiệp thế như đã 
nói ở trên. Hoặc có thể hiểu là cả 89 tâm sở Xúc trong tất cả 89 tâm. 

6- Do duyên Xúc nên có Thọ (Phassa paccaya vedan3) 

Thế nào là Thọ (Vedanä)? 

Thọ nói gọn có 6: nhãn thọ, nhĩ thọ, tỷ thọ, thiệt thọ, thân thọ và ý thọ. 


(293) Bản giải Siêu Lý Cao Học, Trưởng lão Tịnh Sự, (NXB Tổng Hợp Tp.HCM, 2013), tr.199 
(204) Trong số 31 cõi, 4 cõi Tứ uẩn: 4 cõi trời Vô Sắc Giới; 1 cõi Nhất Uẩn: cõi Vô Tưởng; 26 cõi còn 
lại là cỗi Ngũ Uẩn. 

165 


Thọ nói rộng có có 32, là 32 Tâm sở Thọ nằm trong 32 tâm quả hiệp thế. Hoặc 
có thể hiểu là 89 Tâm sở Thọ nằm trong 89 tâm. Nếu tính Xúc là 32 thì 32 Xúc 
duyên 32 Thọ. Nếu tính Xúc là 69 thì 69 Xúc duyên 89 Thọ. 

7- Do duyên Thọ nên có Ái (Vedana paccaya tanha) 

Mặc dù có 89 Thọ như đã nói ở trên, nhưng không phải 89 Thọ này đều duyên 
cho Ái. 

Thế nào là Ái (Tanhã)? 

Ái ở đây nói gọn có 6: sắc ái, thỉnh ái, hương ái, vị ái, xúc ái và pháp ái. 

Ái nói rộng có 108, cách tính như sau: 

6 Ái x 3 Ái căn bản95) =18 Ái 

18 Ái trong thân) +18 Ái ngoài thân(20 =36 Ái 

36 Ái x 3 thời208 =108 Ái 

Theo Vi Diệu Pháp, chỉ pháp của Ái là tâm sở Tham trong 8 tâm Tham. 

8- Do duyên Ái nên có Thú (Tanha paccayä upadaãnam) 

Thế nào là Thủ (Upadana)? 

Thủ là sự nắm giữ lấy, ở đây chỉ cho bốn loại Thủ: 

1. Dục thủ (Kamupadana): Chỉ cho sự nắm giữ, không buông bỏ được các dục. 
Người đó sống mê say, đắm chìm trong sáu cảnh trần. 

2. Kiến thủ (Ditthupädana): Chỉ cho sự nắm giữ các kiến thức sái quấy. 

3. Giới cấm thủ (Silabbatupadana): Chỉ cho sự nắm giữ các tà giới, tà thuyết, 
hạnh tu sai lạc. 

4. Ngã luận thủ (Attavadupadana): Chỉ cho sự nắm giữ các thuyết về bản ngã, 
tìm cách biện minh, dẫn chứng rằng có bản ngã. 

9- Do duyên Thử nên có Hữu (Upadana paccaya bhavo) 

Thế nào là Hữu (Bhava) ? 

Hữu ở đây có 2: 

1. Nghiệp hữu (Kammabhava): Chỉ cho sự tạo nghiệp thiện hay bất thiện 
trong lĩnh vực hiệp thế, nghĩa là các nghiệp này dẫn đi tái sanh. 

Chi pháp là Tâm sở Tư trong 29 tâm (12 tâm bất thiện và 17 tâm thiện hiệp 
thế). 

2. Sinh hữu (Upapattibhava): Chỉ cho kiết sanh thức, tâm sở hợp và Sắc do 
nghiệp sinh trong thời tục sinh; chỉ cho 32 tâm quả hiệp thế, 35 Tâm sở hợp và 18 
Sắc do nghiệp sinh trong thời bình nhật. 

10- Do duyên Hữu nên có Sanh (Bhava paccayđ jati) 

Thế nào là Sanh (Jati) ? 


(205) Ba Ái căn bản gồm: 

- Dục ái: Sự thích thú, hài lòng với sáu trần cảnh 

- Hữu ái: Sự dính mắc với thường kiến, cho rằng có một “ngã” thường hằng bất biến, đi tái sanh 
từ cảnh giới này sang cảnh giới khác; hoặc có tà kiến cho rằng kiếp này là con người, kiếp sau 
cũng là con người. 

- Ly hữu ái: Sự bám chấp vào đoạn kiến, cho rằng chết là hết. 

(206) Cho rằng trong thân này có một “ngã” thường hằng, hoặc cho rằng mình có giọng nói hay, làn 
da đẹp... 

(207) Cho rằng trong thân người khác cũng có một “ngã”, rồi thích thú, dính mắc trong đó. 

(208) Quá khứ, hiện tại, vị lai 


166 


Nói theo tạng Vi Diệu Pháp, Sanh chính là sát-na sanh của một cái tâm hay 
một cái sắc. 

Sanh ở đây không phải là sự sanh theo bốn cách thai sanh, noãn sanh, thấp 
sanh, hóa sanh; bốn cách này chỉ là một phần của sự Sanh mà thôi. Sanh của Lý 
Duyên Khởi chỉ cho sự hình thành. 

11- Do duyên Sanh nên có Lão, Tử (Jati paccayä jara maranam) 

Khi có Sanh thì Lão xuất hiện, rồi bị hoại diệt (Tủ). 


Trong Bộ Phân Tích của tạng Vi Diệu Pháp có ghi nhận rằng: Lý Duyên Khởi 
này có trong từng sát-na tâm. 

Xét về Tâm bất thiện (12 Tâm bất thiện) 

Xét Tâm tham tương ưng tà kiến (đi chung với tà kiến): 

- Ái duyên cho Thủ: Thủ ở đây chỉ cho tà kiến (kiến thủ). 

- Thủ duyên cho Hữu: Hữu ở đây chỉ cho bốn danh uẩn (thọ uẩn, tưởng uẩn, 
hành uẩn, thức uẩn, trừ tà kiến vì tà kiến là nhân). 

- Hữu duyên cho Sanh: Sanh ở đây là sát-na sanh của Tâm tham tương ưng 
tà kiến. 

- Sanh duyên cho Lão, Tử: Lão ở đây là sát-na trụ của tâm; Tử ở đây là sát-na 
diệt của tâm. 

Xét Tâm tham bất tương ưng tà kiến (không đi chung với tà kiến): 

- Ái duyên cho Thắng giải: Thắng giải là sự quyết đoán của tâm. 

- Thắng giải duyên cho Hữu: Hữu ở đây chỉ cho bốn danh uẩn (thọ uẩn, tưởng 
uẩn, hành uẩn, thức uẩn, trừ Thắng giải vì Thắng giải là nhân). 

- Hữu duyên cho Sanh: Sanh ở đây là sát-na sanh của tâm. 

- Sanh duyên cho Lão, Tử: Lão ở đây là sát-na trụ của tâm; Tử ở đây là sát-na 
diệt của tâm. 

Xét hai Tâm sân: 

- Thọ duyên cho Phẫn nộ 

- Phẫn nộ duyên cho Thắng giải 

- Thắng giải duyên cho Hữu 

- Hữu duyên cho Sanh 

- Sanh duyên cho Lão, Tử... 

Xét Tâm sỉ hợp hoài nghi: 

- Thọ duyên cho Hoài nghi 

- Hoài nghi duyên cho Hữu 

- Hữu duyên cho Sanh 

- Sanh duyên cho Lão, Tử... 

Xét Tâm sĩ hợp phóng dật: 

- Thọ duyên cho Phóng dật 

- Phóng dật duyên cho Thắng giải 

- Thắng giải duyên cho Hữu 

- Hữu duyên cho Sanh 

- Sanh duyên cho Lão, Tử... 

Xét về Tâm thiện (8 đại thiện) 

Vì Tâm thiện không có Ái khi thực hành thiện nghiệp, nên: 

- Xúc duyên cho Thọ 


167 


- Thọ duyên cho Tín: Tín là Tâm sở đầu tiên của Tâm sở Tốt đẹp (Tịnh hảo). 
Vì Tín có sự tương đồng với Ái, chỉ khác Tín là thiện mà thôi. 
- Tín duyên cho Thắng giải 
- Thắng giải duyên cho Hữu... 
Có thể thấy trong bất kỳ một tâm nào cũng có Lý Duyên Khởi trong đó. 
* 


Bậc Độc Giác đã nắm rõ Lý Duyên Khởi trong từng sát-na tâm như vậy, cho 
nên được gọi là đi “nột mình” (eko). 

Lại nữa, bậc Độc Giác tự mình biết rõ, hiểu rõ đây là khổ, đây là nhân sinh 
khổ, đây là sự diệt khổ, đây là con đường đưa đến sự diệt khổ. 

Lại nữa, bậc Độc Giác tự mình biết rõ, hiểu rõ đây là ô nhiễm, đây là nhân sinh 
ô nhiễm, đây là sự diệt ô nhiễm, đây là con đường đưa đến sự diệt ô nhiễm. 

Do tự mình biết rõ như vậy nên được gọi là đi “nột mình” (eko). 
Care (dạo đi) 

Đây không phải sự dạo đi một cách bình thường, ở đây chỉ cho sự thực hành 
Pháp. Theo Sớ giải Kinh Tê Giác Một Sừng: 

Dạo đi chỉ cho tám sự thực hành: 

1. Oai nghỉ hành (Iriyapathacariya): Biết rõ, hiểu rõ các đại oai nghi đi, đứng, 
nằm, ngồi. 

2. Xứ hành (Ayatanacariyä): Gìn giữ các môn, các quyền đối với sáu xứ ngoại 
phần. 

3. Niệm hành (Saticariya): Sống không lơ là, sống thận trọng, chỉ người đang 
thực hành Tứ Niệm Xứ. 

4. Định hành (Samadhicariyä) : Sự gắn liền với tâm định bằng cách an trú tâm 
vào bốn thiền chứng hoặc cận định. 

5. Trí hành (Ñãnacariyä): Hành Minh sát, thông suốt trọn vẹn Tứ Thánh Đế. 

6. Đạo hành (Maggacariya): Chứng đạt được trọn vẹn bốn Thánh Đạo. 

7. Thiện đắc hành (Patticariyä): Sự hoàn thành bốn Quả Sa môn 

- Sa môn bất động (Samanamacala): Dự lưu Quả 

- Sa môn sen trắng (Samanapundarika): Nhất lai Quả 

- Sa môn sen hồng (Samanapaduma): A Na Hàm Quả 

- Sa môn tỉnh luyện (Samanasukhumala): A La Hán Quả 

Bốn bậc Sa môn này không có bên ngoài Phật giáo. Những ai không thực hành 
bắt đầu từ Tứ Niệm Xứ cho tới Bát Chánh Đạo xem như ở ngoài Phật giáo, không 
chứng đắc được Thánh Quả.299 

8. Lợi thế hành (Lokatthacariyä): Mang đến lợi ích cho chúng sanh, như 
người cúng dường tới Phật Độc Giác thì phước vô lượng. 

Ngoài ra, có tám loại hành khác nữa: 

1. Tín hành (Saddhäcariyaya carati): Người hướng tâm tin, đang thực hành 
thiện nghiệp bằng niềm tin đúng (tin nhân quả, nghiệp báo). 

2. Tấn hành (Viriyenacariyaya carati): Người thực hành bằng sự tinh tấn. 

3. Niệm hành (Saticariyäya carati): Người đang thực hành pháp niệm. 


(209) Tăng Chi Bộ Kinh, Chương Bốn Pháp, Các hạng Sa môn (A1i.86) 
168 


4. Định hành (Samadhicariyäya carati): Người không có tâm tán loạn, thực 
hành an trú tâm vào thiền định 

5. Tuệ hành (Paññayacariyaya carati): Người đang thực hành tuệ Minh sát. 

6. Thức hành (Viññãnacariyaya carati): Người biết rõ sự thực hành. 

7. Xứ hành (Ayatanacariyäya carati): Người có tác ý đem thiện Pháp này gieo 
rắc từ xứ này tới xứ kia. 

8. Đặc biệt hành (Visesacariyaya carati): Người tác ý rằng khi thực hành được 
như vậy thì chứng đạt được những ân đức đặc biệt. 

Ngoài ra, có tám loại hành khác nữa: 

1. Kiến hành (Dassanacariyä) : Sự thực hành theo Chánh kiến, thấy được nhân 
quả, nghiệp báo, thấy được chúng sanh có nghiệp là thừa tự của mình. 

2. Tư xác hành (Abhiropacariyä): Sự thực hành theo Chánh tư duy, quan sát, 
suy ngẫm. 

3. Xác nhận hành (Pariggahacariyä): Sự thực hành theo Chánh ngữ, nói thật, 
không bao giờ nói dối. 

4. Sở sanh hành (Samutthanacariyä): Sự thực hành theo Chánh nghiệp, thân 
không sát sanh, không lấy của không cho, không tà hạnh trong dục lạc. 

5. Tịnh hóa hành (Vodänacariyä): Sự thực hành theo Chánh mạng, làm cho 
sự nuôi mạng được trong sạch. 

6. Khởi lộc hành (Paggahacariyä): Sự thực hành theo Chánh tỉnh tấn. 

7. Cụ hành (Ủpatthanacariyä): Sự thực hành theo Chánh niệm. 

8. Bất loạn hành (Avikkhepacariyä) : Sự thực hành theo Chánh định. 

Như vậy, chữ “Care” có 24 ý nghĩa như vậy. 

DỨT TẬP I 


169 


